TRẦN NGA, HẠP HÀ, THU HƯƠNG, 
HẠNH QUỲNH, KIM DUNG, BÍCH Hộp 


Giúp em học tốt 


NGỮVẢN 



Tập một 



NHÀ XUẤT BÁN ĐẠI HỌC Qưốc GIA HÀ NỘI 








Giúp em học tôt ngữ văn 6 


Tập 1 



TRẨN NGA, THỰ HƯƠNG, HẠNH QUÝNH, 
HẠP HẢ, BÍCH HỢP, KIM DUNG 
(Biên soạn) 


Giúp em học tốt ngữ văn 6 

Tập 1 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 



LỜI NÓI ĐẨU 


Chương trình cải cách Ngữ văn THCS của Bộ Giáo dục và 
Đao tạo đà được phò cập bôn năm. Sự thay đòi trong cá phương 
pháp dạy và học , với mục đích vá yêu cau học sinh phái có kiến 
thức, tông hợp vé Văn - Tiếng Việt - Tập làm văn nên đã tác 
động không nhỏ tới việc học tập của các em. 

Đê giup các em học tốt Ngữ văn 6, chúng tôi đã tuyến chọn và 
biên soạn cuốn “Giúp em học tốt Ngữ văn 6 tập 1” 

Cuốn sách bám sát bô cục của chương trinh, được trinh bày rõ 
ràng, logic. đưa ra những phương pháp phán tích và ứng clụng 
ngôn ngữ học trong việc áp dụng vào bời học. Đổng thời cuốn sách 
còn cung cấp phần “Mớ rộng kiến thức” giúp các em học sinh có 
thêm những tư liệu cần thiết, bô sung và nàng cao khả năng cảm 
thụ văn chương của các em. 

Chúng tỏi đá cô gắng dùng cách diễn đạt, cách sử dụng ngủn 
tư dẻ hiếu, phù hợp với lứa tuỏi các em, khơi gợi, phát triển tinh 
sáng tạo của người học trong khi thực hiện các bài tập dược đưa 
ra. Đồng thời hi vọng rạng cuốn sách cũng có thổ giúp thầy cô giao, 
các bậc phụ huynh trong việc giúp các em học sinh triển khai tiết 
học một cách thuận lợi hơn. 

Trong quá trinh biên soạn, mặc du đã rất cô găng nhưng 
cuốn sách chắc không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi rất mong 
nhận dược những ý kiến đóng góp của quý độc giá đế cuốn sách 
được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau và trở thành 
ngươi bạn đồng hành trong quá trình học tập của các em học sinh. 

Nhóm biên soạn 


D 



Bài 1 


CON RỒNG CHÁU TIÊN 


Bầu ơi thương lấy bí cũng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

Tìm hiếu thế loại văn bản 

Truyền thuyết là loại truyện dân gian có nhiều yếu tố hoang đường ki ảo 
kể về các nhăn uột và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ trên cơ 
sở quan điểm của nhân dân. 

Những vấn đề được quan tâm trong truyền thuyết thường mang tầm vũ 
trụ, nhân loại như những mối quan hệ cộng đồng hay giải thích về nguồn 
gốc dân tộc. 

Truyền thuyết thể hiện thái độ, cách đánh giá của nhăn dân đối với các 
nhăn vật, sự kiện lịch sử được kể, qua đó giáo dục con người về trách nhiệm 
cộng đồng. 

Truyền thuyết là dã sử, là sử trong dân gian chứ không phải là chính sử. 
Nó bắt nguồn từ lòng kính trọng đối với những con người, sự kiện trong truyện. 
Vì thế, nhăn vật của truyền thuyết là những con người được thiêng liêng hóa, 
thần thánh hóa, hay là những nhân vật có thật trong lịch sử được gán thêm 
cho những phẩm chất kì lạ như khả năng hóa phép, sức khỏe phi thường... 

Những truyền thuyết tiêu biểu: “Con Rồng cháu Tiên”, “Sơn Tinh, Thủy 
Tinh”, “Trọng Thủy MỊ Châu”, “Đầm Mực”. “Ba pho tượng đồng đen ” và “Ngôi 
chùa Bản Vạc",... 

1. Câu hỏi 1 SGK trang 8 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại đoạn: "Ngày xưa... xinh đẹp tuyệt trần" đồng thòi xem thêm 
chú thích để hiểu đầy đủ thông tin trong văn bản. 

b. Gợi ý trả lời 

Trong truyện, Lạc Long Quân và Âu Cơ có nguồn gốc và hình dạng 
rất cao quí, kì lạ. Lạc Long Quân là một vị thần, thuộc nòi rồng, con 


7 



trai thần Long Nữ; mình rồng, có thể sống được cả dưới nưốc lẫn t:rên 
cạn; có sức khỏe vô địch, nhiều phép lạ, diệt trừ dược ba con yêu trinh 
bức hại dân lành. Còn Âu Cơ thuộc dòng dõi Thần Nông, xinh đẹp 
tuyệt trần. 

Như vậy, ngay ò đầu truyện, qua cách giới thiệu về dòng dõi cao 
quí, kì lạ của Lạc Long Quân và Âu Cơ, chúng ta đã có thể nhận thấy 
thái độ trân trọng, tự hào mà nhân dân gửi gắm vào những hình 
tượng nhân vật của mình. 

2. Câu hỏi 2 SGK trùng 8 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Tập trung tìm hiểu đoạn: "ít lâu sau... như thần"; "Ta vốn nòi 
rồng... quên lời hẹn" và những chi tiết về việc chia các con vể các vùng 
cai quản. 

b. Gợi ý trả lời 

Việc kết duyên của Lạc Long Quân cùng Âu Cơ rất kì lạ và rất đẹp. 
Dường như đó là mối duyên trời định, vừa đôi phải lứa. Họ tương 
xứng về cả dòng dõi (cao quí, kì lạ); phẩm chất (một người thì dùng 
mãnh, tài giỏi, một người thì xinh đẹp tuyệt trần) và tâm hồn cao quý 
(Lạc Long Quân rất nhân hậu, yêu thương dân lành, giúp dân diệt trừ 
yêu quái; Âu Cơ yêu thiên nhiên cây cỏ, tìm đến vùng đất Lạc vì nghe 
nói có nhiều hoa thơm cỏ lạ). Họ lấy nhau vì "đem lòng yêu" và sông 
bên nhau hạnh phúc. 

Sự sinh nở của Âu Cơ còn kì lạ hơn. Nàng không sinh ra con ngay, 
cũng không sinh một, sinh đôi, sinh ba... mà sinh ra một bọc trăm 
trứng, từ bọc đó mối nở thành trăm người con trai đẹp đẽ lạ thường, 
không cần bú mớm mà tự lớn lên như thổi, khỏe mạnh như thần. 

Tuy nhiên, do Lạc Long Quân và Âu Cơ thuộc hai dòng dõi khác 
nhau, tính tình, tập quán, môi trường sống khác nhau nên khó mà ăn 
ở cùng nhau lâu dài được. Đó là lý do họ phải chia 50 con theo mẹ lên 
rừng, 50 con theo cha xuống biển. 

Việc chia con có ý nghĩa giải thích về nguồn gốc các tộc người 
trên lãnh thổ’ nước ta. Đặc biệt, truyện còn nhấn mạnh tinh thần 


8 



anh em đoàn kết giữa các dân tộc (do tố tiên là cùng một bô mẹ 
sinh ra) nên dù kẻ miên núi, người miền bic khi có khó khăn gì 
thì giúp dỏ lẫn nhau. 

Theo t ách giải thích của “truyện” này thì người Việt Nam ta là con 
cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ, thuộc nòi giống Tiên - Rồng, rất 
cao quí và đáng tự hào. 

3. Câu hói 3 SGK trang 8 

a. Hướng dần tìm hiểu 

Trước hết phải hiểu tông quát về chi tiết tưởng tượng kì áo. Đọc lại 
toàn bộ ván bản để tìm ra những chi tiết ấy. Từ đó suy nghĩ, phân tích 
dế thấy được vai trò của chúng trong truyện (Nếu không có những chi 
tiết đó thì truyện sẽ thay dối ra sao...). 

b. Gợi ý trả lời 

Chi tiết tưởng tượng kì ảo là những chi tiết miêu tả những hình 
tượng, sự kiện... lạ lùng, thần kì, không có trong thực tế. Trong truyện 
này, dó là những chi tiết về nguồn gốc. hình dạng của Lạc Long Quân 
và Âu Cơ, và việc Âu Cơ sinh bọc trăm trứng. 

Chi tiết tương tượng kì ảo có tác dụng làm tăng thêm sức hấp dẫn 
của truyện. Ngoài ra, nó còn giúp tác già dân gian thán thánh hóa các 
nhân vật, sự kiện lịch sử, thê hiện thái độ trân trọng, tự hào của nhân 
dân dôi với những nhân vật, sự kiện dó mà cụ thê trong truyện này 
là niềm tự hào vê nguồn gốc tô tiên của dân tộc Việt Nam ta. 

4. Y nghĩa của truyện “Con Rồng cháu Tiên” 

a. Hướng dần tìm hiểu 

Xem kĩ phần Ghi nhớ trong SGK. Ý nghĩa của truyện phải rút ra 
từ toàn bộ ván ban. I)o vậy, đọc lại vàn bán, tự trả lời xem khi học 
xong truyện này chúng ta tiếp thu thêm được những thông tin gì mới, 
bổ ích? 

b. Gợi ý trá lời 

Truyện Con Rổng cháu Tiên trước hết là lòi giải thích, suy tôn 
nguồn gốc cao quí, thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, 


9 



qua chi tiết bọc trám trứng nở ra t-rítm người con, chia ra cai quản các 
vùng, nhãn dân đã thè hiện tinh thần, ý nguyện đoàn kết, bình dang 
dán tộc trên mọi miền đất nước. 

Ý nghía giải thích cua truyện là do truyện iấy nhân vật thực, gán 
với những sự kiện thực trong lịch sử. Tuy nhiên, yếu tô' tưởng 
tượng, kì ảo đã giúp nhân dân mơ rộng tấm khái quát, bô sung sắc 
thái ý nghĩa cho truyền thuyết này, gửi gám dược thái độ, ưốc vọng 
của mình. 

c. Mơ rộng kiến thức 

Đại Việt sứ ký toàn thư có chép rằng: Lạc Long Quân húy là Sùng 
Lãm, con trai của Kinh Dương Vương. Lạc Long Quân lấy con gái của 
Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con trai (tục truyền là sinh ra trăm 
trứng), là thủy tô của Bách Việt. Một hôm vua bảo Âu Cơ rằng: “Ta là 
giống rồng, nàng là giống tiên, thúy hỏa khác nhau, khó lòng đoàn tụ. 
Bèn từ biệt nhau, chia năm mươi con theo mẹ vê núi, năm mươi con 
theo cha về miền Nam (có bản chép là Nam Hải). Phong con trưởng 
làm Hùng Vương nối ngôi vua". Như vậy, nếu so với chính sử thì 
truyền thuyêl Con Rồng cháu Tiên mang nhiều yêu tố kì ảo hoang 
dường, tuy trên cơ sở là thống nhất về cách giải thích nguồn gốc các 
dán tộc nhuìig ngoài ra còn thê hiện một cách sinh động các nhân vật 
lịch sử đồng thời bộc lộ niềm tự hào, ngưỡng mộ của nhân dán dôi vói 
những nhân vật này. 

Trong kho tàng truyện cố của các dân tộc khác cũng có những 
truyện tương tự giải thích về nguồn gốc các tộc người như: 

Truyện Quả bầu mẹ của người Khơ-mú: "Người mẹ sinh được trái 
bầu, sau đó từ quả bầu chui ra những người con trai khôi ngô tuấn tú 
Người anh đầu tiên chui ra vì dính phải muội than (do dốt bầu) nên 
rất đen, là người Khơ-mú; người em út da dẻ trắng trẻo là người Kinh. 
Do thứ tự ra đòi trước sau như vậy nên dịa bàn sinh sống của người 
Việt Nam từ rừng núi. xuống trung du và dồng bằng...". 

Truyện Kinh và Bcinci là anh em: "Hai anh em thấy cha say rượu 
trần truồng. Người em cười bị cha đuôi đi. Vợ chồng người em lên mãi 


10 



miền rung núi sinh cư lập nghiệp đé ra con cháu người Bnna; người 
anh ớ lại miền dồng bang vá là nguồn gôV của người Kinh". 

Cá hai truyện này đều kháng định quan hệ huyêt thống gắn bó 
giữa các dân tộc Việt Nam. Truyện Quá hầu mẹ gần với truyền thuyết 
Con Rồng cháu Tiên hơn. Nhung ở hai truyện này, yếu tô'kỳ ao, tưởng 
tượng dã giam nhiều, và chu yếu nhấn mạnh vào giải thích, đề cao 
tinh thần đoàn kết các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam chứ không 
đi vào giải thích nguồn gốc cao quí Tiên - Rông. Người mẹ trong Quả 
bầu mẹ. người cha trong Kinh uà Bana là hai anh em đểu là những 
người dàn binh thường, không có tên cụ thể. không mang tư cách là 
một nhãn vật lịch sủ vi vạy đó không phái là truyền thuyết mà là 
truyện cố tích, là sản phẩm sáng tạo của trí tương tượng của người 
xưa hơn là tính chất sứ. dù là dã sử như Cun Rồng cháu Tiên. 

Nhà thơ Nguy ồn Khoa Điểm có viết trong bài Đất nước: 

Thời gian đằng đổng 

Không gian mênh mòng 

Đát Nước là nơi dcĩn mình đoàn tụ 

Đất là nơi Chim về 

Nước là nơi Rồng ờ 

Lạc Long Quân và Âu Cơ 

Đè ra đồng bào ta trong bọc trứng... 

Như vậy. cho tới tận ngày nay, nguồn gốc Tiên - Rồng vẫn là niềm 
tự hào cúa dàn tộc chúng ta và truyền thông đoàn kết vẫn là một 
phẩm chất tốt dẹp trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc 
Việt Nam. 


11 



BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY 


Đọc lại lí thuyết về truyền thuyết ở bài học trước (trang 7). 

1. Cảu hỏi 1 SGK trang 12 

a. Iiướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại đoạn văn: "Hùng Vương lúc về già... nhân dân đều no 
ấm", cần nám được hoàn cảnh vua muốn truyền ngôi, cách thức 
truyền ngôi. 

b. Gợi ý trả lời 

Vua Hùng muốn truyền ngôi trong hoàn cảnh giặc ngoài đã dẹp 
yên, nhân dân đều no ấm, vua đã nhiều tuổi. Ý của vua là: "Người nối 
ngôi ta phải nôi được chí ta, không nhất thiết phải là con trưởng". 

Việc chọn người nối ngôi kê vị cho thấy vua Hùng là một vị vua anh 
minh, sáng suốt trong việc chọn người. Mục đích của vua Hùng chọn 
người nối ngôi phải là người hiền tài, dem lại sự ấm no cho dân nên 
người đó không nhất thiết phải là con trưởng. 

Vì vậy, vua đã ra một câu đô' đặc biệt đế’ chọn người tài: "Năm nay, 
nhân lễ Tiên Vương, ai làm vừa ý ta, ta sẽ truyền ngôi cho". 

c. Mơ rộng kiến thức 

1. Hình thức ra câu đố rất phổ biến trong truyện dân gian (Em bé 
thông minh, Ba sợi tóc vàng của con quỷ, Truyện Trạng Quỳnh...). 
Dùng câu đố để thử tài năng, trí tuệ và sự sáng tạo của các nhân vật. 
Có những trường hợp nhân vật tự giải đố được các câu đô', có trường 
hợp nhân vật dược các lực lượng thần tiên giúp đỡ, chỉ ra cách thức 
giải đô'. Những nhân vật này thường là người tốt, người thiệt thòi và 
bị áp bức như anh Khoai ( Anh trai cày và lão nhà giàu), Lang Liêu 
(Bánh chưng, bánh giầy...). 


12 



2. Mặc dù việc truyền ngôi cho con trưởng đã trở thành một thông 
lệ của chê độ phong kiến nhưng trong thực tế, lịch sử Việt Nam, có 
không ít những ngoại lệ. Vua Trần Anh Tông, Lê Thánh Tông, Minh 
Mạng,... đểu không phải là con trưởng nhùng đều là những vị vua anh 
minh, có nhiều chính sách tiến bộ suốt thời gian trị vì. Rõ ràng, tư 
tưởng chọn người tài đức kê vị, không phân biệt trương thứ đã có từ 
thời Hùng Vương, điều mà ta có thể đọc thấy trong truyền thuyết 
Bánh chưng, bánh giầy và đã được duy trì, tiếp nối trong dòng lịch sử 
những giai đoạn vê' sau. 

2. Câu hỏi 2 SGK trang 12 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Dọc lại đoạn văn: "Người buồn nhất là Lang Liêu... lấy gạo làm 
bánh mà lễ Tiên vương”. 

b. Gợi ý trả lời 

Trong số hai mươi người anh em, chỉ có Lang Liêu được thần giúp 
đỡ, vì chàng là người "thiệt thòi nhất" và chăm chỉ lao động nhất. Lang 
Liêu cũng có nguồn gốc cao quý như các anh em khác của mình, nhưng 
chàng mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ. Chàng sốm ra ở riêng và chăm lo việc 
đồng áng, trồng lúa, trồng khoai như một người nông dân bình thường. 

Điều đặc biệt, Lang Liêu là người duy nhất trong sô' các anh em thấu 
hiểu được giá trị của hạt gạo và hiếu được ý của thần: "Trong trời đất, 
không gì quý bằng hạt gạo. Chỉ có gạo mới nuôi sống con người và ăn 
không bao giờ chán. Các thứ khác tuy ngon, nhưng hiếm, mà người không 
làm ra được. Còn lúa gạo thì mình trồng lấy, trồng nhiều được nhiều...". 

Theo lời mách bảo của thần, Lang Liêu dã lấy gạo nếp, đậu xanh, 
thịt lợn, lá dong trong vườn... - đểu là những thứ do chính bàn tay 
chàng làm ra - để làm bánh dâng vua trong ngày lễ Tiên vương. 

3. Câu hỏi 3 SGK trang 12 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại đoạn văn: "Bánh hình tròn là tượng Trời... xin Tiên vương 
chửng giám". Đồng thời đọc phần chú thích (13), (14) trong SGK để 
nắm được ý nghĩa tượng trưng của hai thứ bánh. 


13 



b. Gợi ý trả lời 

Hai thứ bánh do Lang Liêu làm ra có ý nghĩa tượng trưng sâ u sắc: 
tượng Tròi, tượng Đất, tượng muôn loài. “Bánh hình tròn là tượng 
Trời”. “Bánh hình vuông là tượng Đất, các thứ thịt mỡ, đậu xa nh, lá 
dong là tượng cầm thú”. Ngoài ra lá bọc ngoài còn tượng trưng cho sự 
đùm bọc lẫn nhau. Trong truyện, thần chỉ báo mộng gỢi ý cho Lang 
Liêu vê' sự quý giá của hạt gạo. Còn cách chê biến, tạo hình cho bánh 
là sáng tạo của Lang Liêu. Chắc hẳn, không phải ngẫu nhiên mà 
ch.àng chọn hình vuông, hình tròn cho hai loại bánh, chọn đậu xanh, 
thịt lợn làm nhân, dùng lá dong trong vườn gói ngoài... mà đó phải là 
sau nhiều đêm suy nghĩ tràn trọc và thử nghiệm. Bánh trưng bánh 
dầy như hiện nay ta thấy rất đẹp, cân đối và hài hòa về màu ;sắc và 
hình dáng, hương vị lại thơm ngon, dặc biệt. 

Hai thứ bánh đó là sự kết hợp từ những thứ quý giá nhất cua trời 
đất, đồng ruộng của nghề nông, và quan trọng nhất là sản phẩm do 
chính con người tạo ra có giá trị lâu bền mãi mãi. 

Do vậy, lễ vật của Lang Liêu hợp với ý Vua đã được đặt tên, chọn 
làm lễ tế Tiên vương, và chàng được chọn làm người kế vị ngôi vua. 

Đoạn cuối truyện, khi vua cha phân tích ý nghĩa tượng trưng của 
bánh, rồi khăng định "Lang Liêu đã dâng lễ vật hợp với ý ta", chúng 
ta sẽ hiểu hơn sự sáng tạo, tầm suy nghĩ của Lang Liêu. Chàng không 
chỉ là một người hay lam, hay làm mà còn có những suy nghĩ vê' đất 
nước, vê' cuộc sống của nhân dân, muôn loài. Đó mới chính là phẩm 
chất cần có của một người lãnh đạo nhân dân. Việc nôi ngôi của Lang 
Liêu là xứng đáng, không phải là sự may mắn ngẫu nhiên. 

4. Câu hỏi 4 SGK trang 12 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc kĩ phần Ghi nhớ trong SGK. Dựa vào phần kiến thức đã học 
trong bài (về hình tượng Lang Liêu; vê' ý nghĩa tượng trưng của các 
loại bánh...) dê nhận thức đầy đủ ý nghĩa của vàn bản này. 

b. Gợi ý trả lời 

Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy trước hết nhàm giải ‘.hích 
nguồn gốc một phong tục đẹp của dân tộc, tục làm bánh chưng, bánh giầy 


14 



cúng lố tiên ngày Tốt. trên cơ sớ thái đọ để cao nghề nông, dề cao lao động ( 
đồng thòi thố hiện sự tôn kính trời, đất, tô tiên của nhân dân ta. 

Theo cách giai thích của truyện, tục làm bánh chưng, bánh giầy 
gắn với tên luối Lang Liêu. Thông qua nhân vật chính này, vói những 
chi tiết kì ao (Lang Liêu được thần giúp đỡ...), tác giả đã thể hiện thái 
dộ bênh vực người thiệt thòi, ủng hộ người lao dộng chân chính và 
niềm tự hào về những thành tựu nông nghiệp của dân tộc trong buối 
dầu dựng nuíic. 

c. Mử rộng kiến thức 

Trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam, có một bộ phận dược 
sáng lác nhầm giái thích nguồn gốc các sự vật hay phong tục trong 
cuộc sống: Sư tích trầu COII giải thích tục ăn trầu của người Việt; 
truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh giai thích hiện dượng lủ lụt và 
truyền thống đáp đê phòng lũ cúa dán tộc... Bên cạnh mục đích đó, 
truyện bao giò cũng còn là nơi gửi gám những tư tưởng hay ước mo' 
một thời của đỏng dáo nhân dân. 

Tư liệu tham kháo 

Dưới đây là những bài tham khảo bố’ sung kiến thức cho bài học. 

1. Đều là anh hùng văn hóa thòi Hùng Vương dựng nước, nhưng 
nếu An Tiêm là người tìm ra giống dưa quý trên dao hoang thì Lang 
Liêu lại là người sáng tạo ra loại bánh đem đến hương vị đậm đà 
thiêng liêng cho ngày Tết cố truyền của dân tộc. Một người, do bị đầy 
ra đảo mà phát hiện dược dưa quý; một người, do hoàn cảnh khó khăn 
mà nghĩ ra cách làm bánh ngon. Người nhờ chim đánh rơi miếng mồi, 
người nhờ thần báo mộng. Nhưng nếu không có bàn tay, khôi óc, nghị 
lực và niềm I in thì An Tiêm cũng không tìm ra dược quá quý cho đời, 
và bánh cua Lang Liêu làm sao được chọn dể lề Tiên vương? Bánh ấy 
đã di vào phong tục dân gian và sự tích Bánh chưng, bánh giầy gắn 
liền với một cái tên dẹp - một người sáng tạo văn hóa... Bánh đã được 
đích thân vua Hùng dặt tên một cách trang trọng giữa triều đình 
cùng với lòi truyền ngôi cho Lang Liêu... Bánh chưng, bánh giầy đã 
làm cho "nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi" và đi vào phong 
tục Tết Việt Nam từ những ngày ấy. Cho nên tìm về sự tích Bánh 


lõ 



chưng, bánh giầy không chi tìm về nguồn gốc những thu bánh trong 
ngày Tết cô truyền, mà chính là tìm về hồn thiêng dân tộc. Hương vị 
quê hương dât nước, ý chí của cha ông đọng lại trong câu chuyện dồi 
dào ý nghĩa này. 

(Phân tích - bình giảng tác phẩm văn học 6) 

2. Trong cuốn sách Kho tàng truyện cô tích, tập 1, 1972, Nguyễn 
Đống Chi có viết: "Bánh chưng, bánh giầy cháng những là ngon và 
quý mà còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt: nó bày tỏ lòng hiếu thảo 
của người cơn, tôn cha mẹ như trời dất. Nó chứa đầy một tấm lòng 
đối với quê hương, ruộng đồng. Nó rất dễ làm vì làm bằng những hạt 
ngọc quý nhất trong những hạt ngọc của trời, đất, nhúng những hạt 
ngọc ấy mọi người đều làm ra được. Phải là người tài mói nghĩ ra loại 
banh đó". 

3. Trong bài Mùa xuân và phong tục, 1976 Giáo su Trần Quốc 
Vượng viết về món ăn cổ truyền của người Nhật, người Trung Quốc, 
và người Việt Nam ta như sau: 

"Mỗi dân tộc đều có những món ân dặc sắc, chú yếu, dành cho 
ngày Tết mà thiếu thì có thể coi như hương vị Tết sẽ nhạt nhẽo di 
nhiều. Trong bữa cơm Tết của người Nhật Bản thế nào cũng có món 
mì ống và bánh quy bàng bột gạo. Họ quan niệm mì ông tượng trưng 
cho t-uôi thọ. còn bánh quy nói lên sự giàu có. Người Trung Quốc 
thiếu bánh niên cao, mần thầu hoặc bánh chéo chứ thì chưa thể gọi 
là một cái Tết đầy đủ... Trong các loại bánh Tết Việt Nam, dứng dầu 
là bánh chuìig". 

4. Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy từ lâu đã di vào tâm linh 
của người Việt Nam ta. Từ trẻ em đến các cụ già đều biết dến sự tích 
này. Tích truyện đã trở thành đề tài cho nhiều nhà thơ sáng tác. Nhà 
thơ Nguyễn Bùi Vợi khi đi qua mảnh đất lịch sử (Vĩnh Phú - có đền 
thờ Vua Hùng) đã nhớ về cội nguồn dân tộc, nhớ về một thời lịch sử 
hào hùng, ông đã viết nên bài thơ lục bát bằng thê thơ dân tộc Qua 
Thậm Thinh thật đặc sắc. Dưới đây là những câu thơ hay trong bài: 


16 



Đi qua xám núi Thậm Thình 
Hàng khuâng nhớ nước non minh nghìn năm 
Vua Hùng một sáng di săn 
Trưa tròn bóng nắng nghi chán chốn này 
Dàn (lâng một quá XÔI dầy 
Hanh chưng mấy cặp, bánh giầy mấy đôi. 


Ngày na\ đọc những cáu thơ này. ta lại thấy vang vọng đâu đây về 
một thời kì lịch sử hào hùng, một thòi ki vàng sơn của dân tộc gắn 
với các vua Hùng dựng nước và giũ nước. 


TỪ VÀ CẤU TẠO CỦA TỪ TIẾNG VIỆT 


Mục đích cua bài học. giúp các em nắm dược: 

- Khái niệm về từ; 

- Đặc điểm cấu tạo của từ tiếng Việt. 

- Các kiểu cấu tạo từ. 

A. HƯỚNG DẤN TÌM HlỂu BÀI 
I. Từ là gì? 

Từ là dơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng dể dặt câu. 

Đặc diêm của từ: 

- Có nghĩa. 

Ví dụ: thày, giúp, dân, trổng trọt, chăn nuôi, ăn ớ... là những từ 
trong tiếng Việt bởi tất cả đều có nghĩa. 

- Là dơn vi nhó nhất dùng để cấu tạo câu. 

Nhờ đặc diểm này mà từ phán biệt được với đơn vị nhỏ hơn nó là 
tiếng (tiếng là đớn vị cấu tạo nên từ) và đơn vị lốn hơn nó là cụm từ. 


17 



Ví dụ, tất cả các từ trên có thể được dùng riêng biệt đế cấu tạo c âu: 

- Thần giúp dân diệt trừ Ngư Tinh, Hổ Tinh, Mộc Tinh. 

- Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. 

1. Lập danh sách các tiếng và danh sách các từ: 

Danh sách các tiếng: trồng, trọt, chăn, nuôi, ăn, ở, và. 

Danh sách các từ: thần, dạy, dân, cách, trồng trọt, chăn nuôi, ăn ở. 

2. Các đơn vị được gọi là tiếng và từ khác nhau: 

- Đặc điểm về chức năng: 

+ Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ. • 

+ Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu. 

- Tiếng được coi là một từ khi từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ dơn. 
II. Từ đơn và từ phức 

Việc phân loại từ theo cấu tạo ngữ pháp dựa vào sô' lượng tiếng 
trong từ, chia thành: 

- Từ đơn: là từ chỉ gồm một tiếng 

- Từ phức: là từ gồm hai hay nhiều tiếng. 

Những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với 
nhau về nghĩa được gọi là từ ghép. Còn những từ gốc có quan hệ láy 
âm giữa các tiếng được gọi là từ láy. 

1. Điền các từ trong câu dẫn ở SGK trang 13 vào bảng phân loại sau: 


Bảrig phân loại 


Kiểu cấu tạo từ 

Ví du 
• 

Từ đơn 

từ, đấy, nước, ta, chăm, nghề, và, có, 
tục, ngày, Tết, làm 

Từ phức 

Từ ghép 

chăn nuôi, bánh chưng, bánh giầy... 

Từ láy 

Róc rách, ầm ầm, thủ thỉ,... 


18 












2. Cấu tạo của từ ghép và các từ láy: 

- Giống nhau: Đêu là những từ có từ hai hoặc nhiều tiếng trở lên. 

- Khác nhau: Từ ghép là những từ có quan hệ về mặt nghĩa. 

- Từ láy là những từ có quan hệ láy âm. 

B. HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP 

1. Bài tập này nêu 3 yêu cầu: 

- Các từ nguồn gốc, con cháu thuộc kiểu cấu tạo từ nào? 

- Tìm từ đồng nghĩa với từ nguồn gốc. 

- Tìm thêm các từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc theo kiểu: con, 
cháu, anh chị... 

a. Đế xác định kiểu cấu tạo từ của một từ nào đó, cần tiến hành 
theo các bước sau: 

- Xem xét số lượng tiếng có trong từ. Từ có một tiếng là từ đơn, từ 
có hai tiếng trở lên là từ phức. 

- Nếu là từ phức, cần xem xét đó là từ ghép hay từ láy: 

+ Là từ ghép nếu các tiếng có quan hệ về nghĩa. 

+ Là từ láy nếu các tiếng có quan hệ láy âm. 

Từ đó, có thể xác định từ nguồn gốc, con cháu là từ ghép gồm hai 
tiếng có nghĩa ghép lại với nhau. 

b. Đê tìm những từ đồng nghĩa với từ nguồn gốc, các em có thể: 

- Căn cứ vào cách hiểu về nghía của từ. 

- Tra từ điển. 

Từ nguồn gốc có thể hiểu: nguồn : nơi bắt đầu, nơi phát sinh; gốc: 
cái hoặc nơi từ đó sinh ra, tạo ra cái được nói đến; nguồn gốc: nơi từ 
đó nảy sinh ra. 


19 



Dựa vào đó có thế tìm các từ dồng nghĩa vói từ nguồn gốc trong câu 
trên: nguồn cội, gốc gác, gốc tích... (Các em có thể tìm thêm). 

c. Có thế thấy nguồn gốc, con cháu là các từ ghép gồm hai tiếng có 
nghĩa ghép lại vối nhau và chúng ta dễ dàng bắt gập trong giao tiếp 
hàng ngày. 

Các từ ghép chí quan hệ thân thuộc: con cháu, anh chị, ông bà, cô 
di, chú bác, cậu mợ, chị em... 

2. Bài tập này yêu cầu các em nêu quy tắc sắp xếp các tiêng trong từ 
ghép chỉ quan hệ thân thuộc. 

Những quy tắc sắp xếp các tiếng trong từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc: 

- Theo giới tính (nam, nữ); anh chị, ông bà, bô'mẹ, cậu mợ, chú thím... 

- Theo bậc (bậc trên, bậc dưới): cha anh, anh em, chị em, bác cháu, 
cha con, mẹ con... 

- Theo quan hệ (quan hệ gần, quan hệ xa): cô chú, cậu mợ, dì dượng... 

3. Bài tập này yêu cầu các em xác định các tiếng đứng sau (kí hiệu x) 
trong nhũng từ ghép dẫn ỏ SGK trang 14 có thể nêu lên những đặc 
điểm gì đê phân biệt các thứ bánh với nhau? Hcãy nêu ý kiến của em 
bằng cách điển những tiếng thích hợp vào các chỗ trống trong bảng. 

Các tiếng dứng sau như rán, nếp, dẻo, nướng, gối, tôm, tẻ, gai, xốp, 
khúc, khoai trong các từ ghép bánh rán, bánh nếp, bánh dẻo, bánh 
nướng, bánh gối, bánh tôm, bánh tẻ, gánh gai, bánh xốp, bánh khúc, 
bánh khoai chỉ cách chê biến, chỉ chất liệu, chỉ tính chất hoặc chỉ hình 
dáng của bánh. 

Trên cơ sở đó, các em có thể điển vào chỗ trông như bảng: 


Nêu cách chê biến bánh 

bánh rán, bánh nướng, bánh cuốn... 

Nêu tên chất liệu của bánh 

bánh nếp, bánh tôm, bánh tẻ, bánh 
gai, bánh khúc, bánh khoai... 

Nêu tính chất của bánh 

bánh tẻ, bánh xốp... 

Nêu hình dáng của bánh 

bánh gối, bánh tai voi... 


20 












4. Bài tập này nêu 2 yêu cầu: 

- Từ láy được in đậm trong các câu dãn ở SGK trang 15 miêu tá cái gì 0 

- Tìm những từ láy khác có cùng tác dụng ấy. 

Từ láy thát thít miêu tả tiếng khóc nhò và rời rạc, xen với tiêng 
sịt mũi. 

Có thê thay từ láy thút thít trong câu đã cho bàng từ láy sụt sịt, nỉ non... 

5. Bài tập này yêu cầu các em tìm nhanh các từ láy. 

a. Tả tiếng cười: khanh khách, khúc khích, ngặt nghẽo, tủm tím, ha 
hả, hô hô'... 

b. Tả tiếng nói: Ồm Ồm, sang sảng, thù thỉ, the thé, nhỏ nhẹ, êm ái... 

c. Tả dáng điệu: lom khom, lênh khênh, khúm núm, nghênh ngang, 
khép nép... 


GIAO TIẾP, VĂN BẬN 
VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT 


Mục đích của bài học, giúp các em nắm được: 

- Mục đích giao tiếp; 

- Khái niệm về văn bản và các kiểu văn bản. 

A. IIƯỚNG DẨN TÌM HlÉư BẢI 

I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt 
1. Văn bản và mục dích giao tiếp 

Văn bản: 

- Là một chuỗi lòi nói miệng hay bài viết có chủ để thông nhất; 


21 



- Có liên kết. mạch lạc, vận dụng phương thức biếu dạt phù hợp đê 
thê hiện mục đích giao tiêp. 

a. Trong đòi .sống, khi có một tư tướng, tình cám, nguyện vọng mà 
cần biếu dạt cho mọi người hay ai đó biết thì cần sử dụng phương tiện 
ngôn ngữ đe truyền dạt. 

b. Khi muốn biêu đạt tư tương, tình cảm. nguyện vọng một cách đầy 
đủ, trọn vẹn cho người khác hiểu thì cần sử dụng văn bản đê biêu đạt. 

c. Đọc câu ca dao 

Ai ơi giữ chí cho bền 
Dù ai xoay hướng đỏi nền mặc ai. 

- Câu ca dao khuyên chúng ta phái kiên tâm. bến lòng không hoang 
mang dao động, thay dôi trong cuộc sông. 

- Hai câu G và 8 liên kết với nhau tuân theo quy luật gieo vần của 
thơ lục bát: tiêng cuối cua câu 6 (bền) bắt ván với tiếng thứ 6 của câu 
8 (nén), nhám diễn dạt một ý trọn vẹn: không thay dôi ý chí trong cuộc 
sông. Từ đó ta thấy, câu cá dao trên được coi là một vàn bán. 

d. Lòi phát biêu của thầy (cô) hiệu trưởng trong lề khai giảng nàm 
học là một văn bản (văn bán nói) vì nó là một chuỗi lòi nói, có chủ dể. 
Chủ dể của lời phát biểu của thầy (cô) hiệu trưởng thường tống kết 
các thành tích của năm học cù và động viên, khuyên khích thầy và trò 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới. 

d. Bức thư em viết cho bạn bè, người thân cũng là một vàn bản (văn 
bàn viết), bơi vi co chủ dề là nêu lên tình hình của em và thề’ hiện lòng 
quan tâm của em đối vối người nhận thư. 

e. Những dơn xin học. bài thơ. truyện cổ tích, câu đối, thiệp mời dự dám 
cưới... đều là văn bản vì chúng đểu có mục đích và thể thức nhất định 

2. Kiêu văn bản và phương thức biếu đạt của văn bán 

Tùy theo mục đích giao tiếp cụ thể mà người ta su dụng cấc kiểu 
vãn bán với các phương thức biếu đạt phù hợp. Có thê chia các phương 
thức biếu dạt sau: 


22 



TT 

Kiểu văn 
bán, phương 
thúc biếu dạt 

Mục đích giao tiếp 

—--■ 

Vi dụ 

I 

Tự sự 

Trình bày diễn 
biến sự việc 

Truyện Tấm Cám, Con Rồng 
chan Tiên... 

2 

Miêu tá 

Tái hiện trạng thái 
sự vật, con người 

Tá người, trí canh,... 

3 

Biểu cảm 

Bày tó tình cảm, 
cảm xúc 

Thơ trữ tinh, ca dao trữ tinh,... 

4 

Nghị luận 

Nêu ý kiến đánh 
giá, bàn luận 

Tục ngữ,... 

5 

Thuyết 

minh 

Giới thiệu đặc 
diêm, tính chất, 
phương pháp 

Thuyết minh vé dó vật, hay những 
đoạn thuyêt minh thí nghiệm 
trong các sách khoa học,... 

6 

Hành chính 
công vụ 

Trình bày ý muốn, 
quyết định nào đó, 
thế hiện quyền hạn, 
trách nhiệm giữa 
người với người 

Dơn từ, báo cáo, thong báo , 
giấy mời... 


II. Đọc - hiểu 

Đẽ xác định (lược kiêu vàn ban vù phương thức biếu dạt phù hợp, 
các em cần cân cứ vào mục đích giao tiêp. 

Trên cơ sơ dó, có thế xác định như sau: 

- Hai đội bóng đá muốn xin phép sử dụng sân vận động của thành phố. 
Phương thức biểu dạt: hành chính - công vụ. 

- Tường thuật diễn biến trận đấu bóng đá. 

Phương thức biếu đạt: tự sự. 

- Tá lại những pha bóng đẹp trong trận đấu. 

Phương thức biểu đạt: miêu tá. 


23 





























- Giói thiệu quá trình thành lập và thành tích thi đấu của hai đội. 

Phương thức biếu đạt: thuyết minh. 

- Bày tỏ lòng mến yêu môn bóng đá. 

Phương thức biểu đạt: biểu cám. 

■ Bác bỏ ý kiến cho rằng bóng đá là môn thế thao tốn kém, làm ánh 
hướng không tốt tới việc học tập và công tác của nhiều người. 

Phương thức biếu đạt: nghị luận. 

B. HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP 

1. Bài tập này yêu cầu các em xác định các đoạn văn dẫn trong 
SGK trang 17. 18 thuộc phương thức biếu đạt nào 

a. Tự sụ (có người, có việc, có diễn biến sự việc) 

b. Miêu tả (tá dêm trăng trên sông) 

c. Nghị luận (bàn về điều kiện làm giàu mạnh cho đất nưỏc) 

d. Biểu cảm (thể hiện niềm tự hào của cô gái) 

đ. Thuyết minh (giới thiệu hướng quay của địa cầu) 

2. Bài tập này yêu cầu các em xác định truyền thuyết Con Rổng 
cháu Tiên thuộc kiểu văn bán nào? Vì sao em biết như vậy? 

Truyền thuyết Con Rống cháu Tiên thuộc kiểu văn bản tự sự vì đã 
trình bày diễn biến của sự việc và nhân vật (Lạc Long Quân, Au Cơ). 


24 



Bài 2 

THÁNH GIÓNG 


Ai lú mỏng chiu thung tư 
Không di hội Gióng cũng hư mất đời. 


Xem lại lý thuyết về truyền thuyết (trang 7) để hiểu toàn diện hơn 
vê truyện này 

1. Câu hủi 1 SGK trang 22 

a. Hướng dẩn tim hiếu 

Thánh Giỏng thuộc thế loại truyền thuyết, nghía là nằm trong phương 
thức tự sự. Vì vậy, dê trả lòi câu hòi tròn, phái có kiên thức cơ bản vê' 
phương thức sáng tác này nói chung và vổ nhân vật tụ sự nói riêng. 

Tự sự lá phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này 
dẫn dến sự việc kia, cuối cùng dẫn dến một kết thúc, thế hiện một ý 
nghĩa. Nhan vật trong vân lự sự là nhũng ké thực hiện các sự việc và 
là ke được thò hiện trong vãn ban. Nhân vạt chính dóng vai trò chủ 
yếu trong việc thế hiện tư tưởng cua văn ban. Nhân vật phụ chí giúp 
nhân vật chính thế hiện. 

Ngoài ra có thể dựa vào tiêu dẻ văn ban dê xác định nhân vật 
chính trong truyện. 

Đồng thời, phai hiểu thế nào là chi tiết tương tượng, kì ào (những 
chi tiết miêu ta, xây dựng những hình tượng, sự việc lạ lùng, khó gặp 
trong thực tế) Đọc lướt toàn văn bản dể liệt kê nhũng chi tiết này. 

b. Gợi ý trá lời 

Trong truyện Thánh Gióng có các nhân vật: Gióng, cha mẹ Gióng 
(vợ chồng ông bà lão nghèo hiếm con), sứ giá, nhung người dân góp 
gạo nuôi Gióng và theo Gióng giết giặc. Trong dó, Thánh Gióng là 
nhân vật chính dược xây dựng bằng rất nhiều chi tiết tương tượng kì 
ảo và giàu ý r.ghìa. 


25 



Đầu tiên, chúng ta phải xét đến những chi tiết kê về sự ra đời và 
tuổi thư kì lạ của Gióng. 

Sự ra đồi của Gióng có dáng dấp sự đầu thai, giáng trần cua một 
vị thần dược trời phái xuống: Bà mẹ dặt chân mình vào vết chân to 
xem thua kém bao nhiêu, về nhà thụ thai tói 12 tháng (khác thưèng) 
sinh ra một cậu bé khôi ngô tuấn tú, lên 3 tuối mà không biết nói biết 
cười Kì lạ hơn, đứa trẻ ấy. khi nghe tiếng sứ giá rao tìm người cứu 
nước bỗng bật lên tiếng nói dòi đi dánh giặc. Từ hôm đó, cậu lớn 
nhanh như thối, cơm ăn mấy cùng không no, áo vừa mặc xong dã căng 
đứt chí... 

Đoạn truyện kể về việc Thánh Gióng ra trận có nhiều chi tiết 
không chi kì lạ mà còn giàu ý nghĩa. Đó là việc Thánh Gióng vươn vai 
từ cậu bé biến thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt: hình ảnh ngựa 
sắt phun lứa: chi tiết Gióng nhô bụi tre làng đánh giặc... Những chi 
tiết này tạo nôn một không khí xung trận hào hùng. 

Cuối cùng, chi tiết Gióng bay về tròi, những dấu chân ngựa đê lại 
nhiều ao dầm liên tiếp là những hình ánh dẹp, kì ảo, lãng mạn, hoàn 
thiện hình tượng người dùng sĩ cứu nước hùng vĩ, thần thánh. 

2. Câu hỏi 2 SGK trang 22+23 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Phái xác dinh dược vị trí của các chi tiết trong văn bản. Đó là 
những chi tiết quan trọng, đánh dấu bước phát triôn của cốt truyện. 
Có thể liên hệ với lịch sử dê hiểu thêm ẩn ý đằng sau chi tiết. 

b. Gợi ý trả lời 

Chi tiết tiếng nói dầu tiên cua chú bé lên ba là tiếng nói đòi đánh 
giặc là một chi tiết dậm chất tưởng tượng, kì áo. Nó ca ngợi ý thức 
dánh giặc, cứu nước trong hình tượng Gióng, dồng thời cũng để cao 
tinh thần lự nguyện giêt giặc bảo vệ đất nước của nhân dân. Khi đất 
nước lám nguy, đến cá dứa trẻ cũng biết vùng lên dánh giặc (chi tiết 
mang tính ước lệ). Có thể liên hệ với chi tiết sứ giá rao tìm người tài 
giỏi cứu nước trong toàn dân. Xét ở một tầng nghĩa sâu hơn, Gióng là 
hình ảnh đại diện nhân dân. Đó là đông đảo quần chúng bình thường, 


26 



tham lạng. gián dị. không nối danh, xung tôn... nhưng khi nước nhà 
bị xám lãng thi họ nga> lập tữc đáp lui kéu gọi. hãng hái. tự nguyện 
dửng lên chiên dấu. 

Chi tiết Giong dôi ngựa sắt. roi sắt. áo giáp sát trước hết nhấn 
mạnh vào nót đụp khác thường của người dũng sì. Những phương 
tiện, vũ khí của chàng dã toát lên vẻ dũng mãnh, cứng cói, mạnh mẽ 
(roi sát, giáp sát), kì lạ. phi thường (ngựa sắt)... Do cũng là những 
thành tựu kỹ thuật tối líu của đất nước vào thòi điểm đó (tập hợp 
những thọ rèn giỏi nhất về đê rèn vũ khí). Điều này thể hiện quyết 
tâm, sự tập trung toàn lực dể báo vệ bù cõi Tổ quốc. 

Sau khi gặp sứ giả, Gióng lớn nhanh như thối, bố mẹ không đủ sức 
nuôi, phai nhờ đến bà con hàng xóm. Mọi người đểu vui lòng góp gạo 
nuôi Gióng. Điểu này không chí cho chúng ta biết lòng yêu thương, 
nhân hậu, tình hàng xóm láng giềng bền chặt vốn là truyền thống tốt 
dẹp của nhân dân ta mà còn thể hiện lòng yêu nước, quyết tâm dcánh 
giặc cua toàn dân. Ai cũng mong góp phan mình cho dất nước, mong 
Gióng chóng lớn đủ mạnh chiến đấu vối giặc ngoại xâm. Chi tiết này 
còn thế hiện: Giỏng lớn lên bàng những thức ăn bình dị, mặc những 
thứ vái bình dị cua nhân dân. Sức mạnh phi thướng của Gióng dược 
bắt nguồn, nuôi dưỡng từ những điếu bình thường nhất. Như thế có 
thể coi sức mạnh ày chính là sức mạnh toàn dân. 

Chi tiết Gióng vươn vai thành tráng sĩ vào đúng lúc sứ giả mang 
giáp sát. ngựa sắt. roi sát đến và giặc dã đốn chân núi Trâu. Đó là thời 
điểm sống còn, khi vận mệnh dất nước bị de dọa, chi còn trong gang 
tấc. Điều đó thô hiện sự trỗi dậy phi thường, tự gồng mình, biến mình 
thành dùng sĩ của nhân dân (Gióng là biểu tượng của nhân dân), dốc 
toàn lực chiên tháng giặc xâm lăng. 

Qua chi tiết này chúng ta cũng hiểu dược quan niệm của người 
xưa vê' người anh hùng: cao lớn, oai phong, có tầm vóc khác thường 
(thân hơn mười trượng - 3.33m. Đây là số liệu mang tính ước lệ, ý nói 
là rất cao). 

Chi tiêt Gióng nhô tre bên đường đánh giặc là một chi tiết rất thú 
vị. Đây không hán là chi tiết kỳ áo (nêu đặt trong hệ thống chi tiết 
trong truyện vì với sức mạnh phi thường như Gióng, việc nhổ cả một 
bụi tre là dỏ hiếu) nhung lại giàu ý nghĩa. Như vậy. Gióng đánh giặc 


27 



không chi bằng những vũ khí tối tân (thời đó), mà bằng cả cây cỏ. 
Hình ảnh cây tre bình dị. quen thuộc, đâu dâu cũng gặp đã trơ thành 
vũ khí hữu hiệu giết giặc ngoại xâm tạo một không khi nức lòng chiến 
đấu. nhan mạnh tinh thần muôn người như một. dồng lòng cứu nước 
(dến cá cây có cũng có thè dùng làm vù khí). 

Hình ánh Giỏng cỏi áo giáp sắt đê lại, bay thang về trời sau khi 
thắng giặc là một hình ảnh tuyệt đẹp về người anh hùng cứu nước 
không dợi tra Ơ11. coi đó là sứ mệnh cùa bản thân mình. Đê Gióng bay 
vê tròi nghĩa là người nghệ sì dân gian đã bất tử hóa. thần thánh hóa 
Gióng, biên hình ảnh hào hùng làng mọn ấy trớ thành biêu tượng. 
Đồng thòi, cùng có thể hiếu Gióng chính là nhân dán mà không là một 
ai cụ thê. Đánh giặc xong rồi, nhung người anh hùng áo vải ấy trở lại 
với cuộc sóng đòi thường, thầm lặng, bình dị, không đòi hỏi công lao. 

Lời giãi thích: những vết chân ngựa nay thành những hồ ao liên 
tiếp vừa là sự khăng định tính chất phi thường, lớn lao của hình tượng 
Gióng vừa có ý nghĩa xác dịnh dấu tích của người anh hùng. Những 
"bằng chứng hiền hiện" kì ảo ấy làm câu chuyện vừa thực, vừa áo, làm 
hình tượng Gióng tuy dã được bất tử hóa, thần thánh hóa, vẫn rất 
thực, rất gần gùi (vì gán với những địa danh thực, có những dấu vết 
lưu lại), nhờ thế, truyện có sức hấp dán lạ kì. 

c. Mở rộng kiến thức 

• 

Ngày nay. trong hội Gióng, người ta vẫn tò chức thi nấu cơm, bắt 
cá, rước ngựa sát... Đó chính là những hình thức thê hiện sự trân 
trọng, sự tôn vinh của nhân dân ta dối với người anh hùng dân tộc. 

Hội Gióng ngày nay diễn ra ỏ cà ba địa diêm có liên quan đến 
huyền tích Gióng. Đó là làng Phù Đông bên bờ sông Đuốhg (quê 
hương Giỏng): núi Trâu cầu (nay thuộc Quê Vò • Bác Ninh), nơi 
Gióng đánh tháng giặc Ân và núi Sóc (nay là vùng đất trước núi Tam 
Đáo), nơi Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời. 

3. Câu hỏi 3 SGK trung 23 

a. Ilướng dẩn tìm hiểu 

Đọc lại phần Ghi nhớ trong SGK, đối chiếu phần tống kết đó vào 
vãn bản, tìm ra những chi tiết thề hiện ý nghĩa ấy dê hiếu sâu sắc vẻ 
đẹp của hình tượng Thánh Gióng. 


28 



b. Gợi ý trà lời 

Hình tượng Thánh Gióng là biêu tượng cun nhân dân ta trong công 
cuộc 'hiên dấu chống giậc ngoại xâm. Đó là dông đáo quán chúng luôn 
ý thức dốc hết sức mình báo vệ đất nước. Họ là nhân dân vô danh, 
không màng danh lợi, khi đất nước lâm nguy, đồng lòng, đoàn két 
chiến đấu cho tới buổi thanh bình. 

Cũng có thế hiếu Thánh Gióng là dại diện cho lóp người tuổi trẻ tài 
cao, những cá nhân xuất sắc của dất nước mà mỗi thòi đại dểu xuất 
hiện và còn lưu danh sử sách. 

Qua hình tượng Gióng chúng ta cũng hiếu rõ ước mơ, quan niệm 
của người xua về người anh hùng: không chi có tầm vóc. sức mạnh phi 
thường ma còn có phẩm chất cao dẹp: không màng dến việc trả công. 
Và người anh hùng dó xuất thân từ tầng lớp nhân dân bình dị, là con 
của những bà mẹ nghèo, lỏn lên cùng bằng khoai sán nhân dân... Đó 
có lẽ là hình tượng buổi dầu. dẹp đẽ. trong sáng nhất đại diện cho 
người anh hùng áo vái trong lịch sứ cũng như trong văn học sau này. 

c. Mỏ rộng kiên thức 

Coi Thánh Gióng là một biêu tượng, có thê dễ dàng tim thấy những 
hóa thân cùa Gióng trong những nhân vật lịch sử thật. Đó là những 
vị anh hùng có tuổi thơ nghèo, xuất thân dân dã như Đinh Bộ Lĩnh, 
Lê Hoàn. Nguyễn Huệ... Đó là nhũng thanh niên trẻ tuổi sớm có ý 
thức trách nhiệm với Tô quốc như Trán Quốc Toản. Phạm Ngũ Lão... 

Không phái ngẫu nhiên hội thi thề (lục thổ thao cho lứa tuổi thiếu 
niên dược lấy tên là Hội khoe Phu Đống. Đó là niềm mong ưỏc, hi 
vọng, tin tưởng đặt vào thế hệ tương lai của đất nước khóe khoắn, 
lành mạnh. Đó là lòi nhác nhở thế hệ trẻ về truyền thống dáng tự hào 
của dân tộc ta. 

4. Cáu hỏi 4 SGK trang 23 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Cần phái xác dinh đây là tìm sụ liên quan, không phải là sự 
giống nhau. Truyền thuyết không phai chính sử mà là dã sứ, mang 


29 



nhiều yếu tố kì ảo. Nhũng nhân vật, sự kiện trong truyền thuyết 
đã được thần thánh hóa và mang tính biểu tượng rất cao. cần liên 
hệ kiến thức lịch sử và kiến thức văn học một cách hợp li đê trà lời 
câu hói này. 

b. Gợi ý tra lời 

Mặc dù ngày nay, người ta vẫn nhác đến Thánh Gióng qua lễ hội 
Gióng, đền thò Gióng... nhưng đọc truyện, có lẽ không ai lại tin trong 
lịch sử từng có một vị anh hùng vươn vai từ đứa trò lên ba thành 
tráng sĩ. một mình dẹp tan quân giặc. Tuy nhiên, có lẽ Thánh Gióng 
gắn với một sự thật lịch sử là cuộc xâm lược của giặc An vào bò' cõi 
nước ta. Rộng hơn còn là truyền thống đánh giặc cứu nước của nhân 
dân ta qua bao thời đại. Suốt chiều dài lịch sử, nhân dán Việt Nam 
dã nhiều lần dứng lên chông giặc ngoại xâm, giữ yên bò cõi. Trong 
những cuộc chiến đấu kiên cường đó, đã xuất hiện nhiều vị anh hùng 
tài năng xuất chúng, lãnh dạo dân ta kháng chiến. Phái có những cơ 
sơ rất thực ấy, người nghệ sĩ dân gian mới có thể xây dựng được hình 
tượng Thánh Gióng, một người anh hùng cứu nước lớn lao, đẹp đẽ, hào 
hùng đến vậy. Đó vừa là biếu tượng sức mạnh toàn dân, vừa là lòng 
cảm phục, kính trọng đối với những vị anh hùng cụ thố có những nét 
gần gũi với hình tượng Thánh Gióng mà ớ câu 3 , phần mớ rộng có 
nhắc đến. Cả hai ý nghĩa đó hòa vào nhau, dược nâng cao, hình tượng 
hóa, thần thánh hóa đốn độ Gióng không còn là người anh hùng nửa 
mà đã trỏ thành một vị thần trong 'Tử bất tử" của dân Lộc Việt Nam. 
Thánh Giỏng dã là hình tượng dược xây dựng trên cơ sở ý nguyện, 
mong ước cún nhân dân về một vị anh hùng chống giực bách chiến 
bách thắng. Ước mơ dó, ý nguyện đó cũng chính là một sự thật trong 
hoàn cảnh luôn luôn phải chiến đấu vói giặc ngoại xâm để giủ nước 
của dân tộc Việt Nam. 


30 



TỪ MƯỢN 

• 

Mục đích cùa bài học, giúp các em nám được: 

- Thố nào là từ nuiỢn (Đặc biệt là từ Hán Việt): 

- Bước dấu biết cách sứ dụng từ mượn trong học tập và giao tiếp. 
A. HƯỚNG DẨN TÌM IIlỂư BẢI 

I. Từ thuần Việt và từ mượn 

Ngoài từ thuần Việt là những từ do nhân dân ta tụ sáng tạo ra, 
chúng ta còn có từ muựn. 

Từ mượn là: 

■ Nguồn gốc: những từ vay mượn từ tiếng nước ngoài. 

- Chức năng: biểu thị những sự vật, hiện tượng, đặc điểm... mà 
tiếng Việt chưa có từ thật thích hợp để biểu thị. 

Ví dụ: độc lập, tự do, giai cấp... 

Bộ phận từ quan trọng nhất trong tiếng Việt là từ mượn tiếng Hán 
Vi dụ: nghĩa vụ, phục vụ, kinh tè. mĩ thuật... 

Ngoài ra, tiếng Việt còn mượn từ của một sô ngôn ngữ khác như: 
tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga... 

+ Tiêng Pháp: xà phòng, ga... 

+ Tiếng Anh: mít tinh, ti vi, ra-đi-ô, ìn-tơ-nét... 

+ Tiếng Nga: .rò viết... 

Đặc điểm cách viết: 

+ Các từ mượn dã được Việt hóa thì viết như từ thuần Việt. 

+ Những từ mượn chưa dược Việt hóa hoàn toàn, nhất là những từ 
gồm trên hai tiếng, ta nên dùng gạch nối để nối các tiếng với nhau. 


31 



1. Dựa vào chú thích ỏ bài Thánh Giỏng, hãy giải thích các từ 
trượng, tráng sĩ trong câu dẫn ỏ SGK trang 24. 

ì 

- Trượng: đơn vị do, bàng 10 thước Trung Quốc (bằng 3,33 mét);0' 
đây hiếu là rất cao. 

- Tráng sĩ: người có sức mạnh cường tráng, chí khí mạnh mẽ, hay 
làm việc lớn (tráng: khoé, to, cường tráng; sĩ: người trí thức thời xưa 
và những người được tôn trọng). 

2. Các từ trượng, tráng sì có nguồn gốc từ tiếng Hán. 

3. Trong các từ dã cho: 

- Những từ dược mượn từ tiếng Hán: sứ giá, giang sơn, gan, buồm, 
diện, bơm. 

- Nhũng tù' mượn từ tiếng Anh: ti ui, mít tinh, in-tư-nét. 

- Những từ mượn từ tiếng Pháp: xà phòng, ra-di-ô, ga. 

- Từ muộn Lừ tiếng Nga: xô viết. 

4. Nhận xét về cách viết các từ mượn trên: 

Các từ mượn dã dược Việt hóa thì viêt như từ thuần Việt: sứ giả, ti 
ui, xà phòng, mít tinh, gan, diện, ga, bơm, xô viết, giang sơn. 

Các từ mượn chưa được Việt hóa hoàn toàn thỉ dùng dấu gạch nối 
nối các tiếng: ra-di■(), in-tơ-nét. 

11. Nguyên tắc mượn từ 

Mượn từ là một cách làm giàu tiếng Việt. Tuy vậy, đê bảo vệ sự 
trong sáng của ngôn ngủ dân tộc, không nên mượn từ nước ngoài một 
cách tùy tiện. 

B. HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP 

1. Bài tập này nêu 2 yêu cầu: 

- Xác định các từ mượn có trong những câu dẫn ỏ SGK trang 25. 



- Các từ mượn đó được mượn của ngôn ngữ nào. 

Đê nhận diện từ mượn, cần phái chú ý vào một số dặc điểm sau: 

- Nếu là từ mượn tiếng Hán. thì các tiếng trong từ ghép không thể 
dùng độc lập dể tạo câu. 

- Nếu là từ mượn của tiếng Anh. Pháp. Nga... thì giữa các tiếng có 
từ nối. 

Dựa vào đặc điểm này, có thê xác dinh được như sau: 

a. Các từ có nguồn gốc tiếng Hán: bà, vô cùng, ngạc nhiên, tự nhiên, 
sính lễ. 

b. Các từ có nguồn gốc tiếng Hán: linh đinh, gia nhân. 

c. Các từ có nguồn gốc tiếng Hán: chủ, ông, nhạc, quyết định, 
lành địa. 

Các từ có nguồn gốc tiếng Anh: (nhạc) pỏp, Mai-Cơn Giắc-xơn, in- 
tư-nét. 

2. Bài tập nàv yêu cầu các em xác định nghĩa của từng tiếng tạo 
thành các từ Hán Việt dẫn ỏ SGK trang 26. 

Đe làm được bài tập này. cần phái: 

• Xác dịnh yếu tô chung và nghĩa của chúng. 

- Tìm hiểu nghĩa của từng yếu tõ riêng biệt. 

Từ dó, có thể xác định dược như sau: 

a. Khán giả: người xem; thính giả: người nghe; dộc giả: người đọc 

Ba từ này đều chung một yếu tố: giã: chi người. 

Vậy: khán: xem; thính: nghe; độc: dọc. 

b. Yếu điểm: điểm quan trọng; yếu lược: tóm tát những điều quan 
trọng; yếu nhản: người quan trọng. 

Ba từ này đều có chung một yếu tố: yếu: quan trọng. 


33 



Vậy: điểm: điểm; lược: tóm tắt; nhân: người 

3. Bài tập này yêu cầu các em kế một số từ mượn. 

a. Tên các đơn vị đo lường: mét, ki lô mét, xen ti mét, gam, ki lô 
garn... 

b. Tên một số bộ phận của chiếc xe đạp: ghi đông, pê đan, gác 
ba ga... 

c. Tên một số đồ vật: ra - đi ■ ỏ, ti-vi, xoong... 

4. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 

- Xác dịnh các từ vay mượn trong các cặp từ dẫn ở SGK trang 26. 

- Những từ vay mượn đó dùng trong những hoàn cảnh nào, với 
những đối tưựng giao tiếp nào? 

a. phôn 

b. fan 

c. nốc ao 

Chỉ nên dùng từ phùn, fan khi giao tiếp với bạn bè (từ nốc ao có thể 
dùng rộng rãi hơn) nhưng người nghe phải là ngiíừi hiếu biết nghĩa 
của các từ dó. 


TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN Tự sự 

■ ■ 


Mục đích của bài học. giúp các em nắm dược: 

- Mục đích giao tiếp của tụ sự; 

- Khái niệm về phương thức tự sự trên cơ sở hiểu được mục đích 
giao tiếp của tự sự và bước dầu biết phân tích các sự việc trong tự sự. 


34 



A. IiưỠNG DÃN TIM HIẺU BAI 


I. Dặc đicni chung và ý nghĩa CÚM phướng thức tự sự 

Tự sự la phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này 
dẫn đến sự việc kia. cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một 
ý nghĩa. 

Tự sự giúp người kể giải thích sự việc, tìm hiểu con người, nêu vấn 
đề và bày tỏ thái độ khen. chê. 

II. Dọc - hiếu 

1. a) Gặp các trường họp nêu trong SGK. khi người nghe muốn biết 
một câu chuyện, một nhân vật. một sụ việc nào dó thì người kể phái 
nói rõ câu chuyện dó, nhân vật đó. sự việc đó. 

b) Nếu muốn cho bạn biết Lan là một người bạn tốt, người kế phải 
kẻ được những việc làm tót của Lan. cách đôi xử tốt của Lan với bạn 
bè trong học tập và trong sinh hoạt... Có như thê người nghe mối hình 
dung, hiếu dược Lan là người bạn tốt. 

- Còn nếu kê về việc An thôi học mà không liên quan tới việc thôi 
học của An thì câu chuyện không có nghĩa, vì người nghe không tìm 
dược mối liên hệ giữa sự việc được nêu với mục đích của người nói. 

2. Truyện Thánh Gióng là một vãn bán tự sự. cho ta biết nhiều 
sự kiện: 

- Sự ra đời của Thánh Gióng 

+ Hai vợ chồng ông lão muôn có con 

+ Bà vợ ướm chẩn lên vết chân và thụ thai mười hai tháng 

+ Dứa bé lên ba nhưng không biết nói, biết cười, không biết đi, đặt 
dâu nằm dấy 

• Thánh Gióng nhận lời di giết giặc 

- Thánh Gióng lớn nhanh như thổi 

• Thánh Gióng vươn vai thành tráng sĩ 


35 



-•Thánh Gióng xông pha giết giặc 

- Roi sắt gẫy, Thánh Gióng nhô’ tre ven đường 

- Thánh Gióng đánh tan giặc và cùng ngựa sắt bay lên tròi 

- Vua lập đền thờ tưởng niệm người anh hùng cứu nưốc. 

B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

1. Trong truyện này, phương thức tự sự được thể hiện bàng các sự 
việc được trình bày thành chuỗi như sau: 

Việc ông già đản xong củi dẫn đến việc ông phải phải mang về. Việc 
mang củi đi-xa, dẫn đến việc ông già kiệt sức và thốt ra lời nói tỏ ý 
mong muốn Thần Chết mang lão đi. 

Thần Chết xuất hiện khiến lão già sợ hãi và lại nói: muốn nhờ 
Thần Chết nhấc hộ lão bó củi lên. 

Ý nghĩa của truyện: dù trong hoàn cảnh khó khăn nào con người 
vẫn muốn được sông. 

2. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 

- Xác định bài thơ Sa bẫy có phải tự sự không? Vì sao? 

- Kế’ lại câu chuyện đó bằng miệng. 

Cần lưu ý các chi tiết sau: 

- Bé Mây và mèo con rủ nhau đánh bẫy chuột nhắt bằng cách 
dùng cạm sắt trong đó có cá nướng ngon dùng đê làm mồi nhử. Bé 
Mây và mèo con chắc mẩm lũ chuột ngu ngốc và tham ăn chắc chắn 
sẽ mắc bẫy. 

- Sáng hôm sau, khi xuống bêp, bé Mây thấy bẫy sập nhưng không 
thấy con chuột nào cả, cá cũng không còn, chỉ thấy mệo con đang nằm 
ngủ trong buồng. 

3. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 

- Xác định hai văn bản Huế: Khai mạc trại điêu khắc quốc tế lần 
thứ ba và Người Ầu Lạc đánh tan quản xăm lược có nội dung tự sự 
không? Vì sao? 


36 



- Tự sụ ỏ đây có vai trò như thê nào? 

Vàn ban Huế: Khai mạc trại diêu khắc quốc tẽ lần ba có nội dung 
tự sự vì nó kê lại sự việc: thời gian khai mạc, các thành phần tham 
gia. thời gian bê mạc, mục đích của trại. 

b. Văn bản Người Ảu Lạc đánh tan quản Tần xăm lược có nội dung 
tự sự vì nó kể lại quá trình người Âu Lạc đánh tan quan Tần. 

- Thời gian quân Tần sang xâm lược, lực lượng của quân Tần. 

- Người Âu Lạc chống lại quân Tần: phương pháp đánh lâu dài, 
"vườn không nhà ÌYông". Thục Phán là người tài giói và được chọn 
làm thủ lĩnh. Quân Tần bị đánh trả và bị tiêu hao lực lượng. Qua 
nhiều năm chiến đấu, quân Tần đã phải rút quân và người Âu Lạc 
giành lại được độc lập. 

4. Bài tập này yêu cầu các em kế câu chuyện đê giải thích vì sao 
người Việt Nam tự xung là con Rồng, cháu Tiên. 

Tố tiên người Việt xưa là Lạc Long Quân và Âu Cơ. Lạc Long Quân 
thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, kết duyên cùng Au Cơ thuộc 
dòng họ Thần Nông, giống Tiên ở vùng núi cao phương Bắc. Sau đó, 
Âu Cơ có mang và đẻ ra một bọc tràm trứng, trăm trứng nở ra một 
tràm người con. Lạc Long Quân vốn quen ơ dưới nưốc, nên đã cùng 
Âu Cơ chia năm mươi người con xuống biển, năm mươi người con lên 
rừng. Người con trưởng được chọn làm vua, gọi là Hùng Vương, đóng 
đô ỏ Phong Châu. Biết ơn và tự hào về dòng giống của mình, người 
Việt tự xưng là con Rồng, cháu Tiên 

5. Trong cuộc họp lớp đầu năm, Giang đê nghị bầu Minh làm lớp 
trương. Bạn Giang nên kê tóm tắt một vài thành tích cua bạn Minh 
đê mọi người trong lớp biết bạn Minh là người "chăm học, học giỏi, và 
thường giúp đỡ bạn bè". 


37 



Bài 3 


SƠN TINH, THỦY TINH 


Đọc lại lý thuyết về truyền thuyết (trang 7). 

1. Câu hỏi 1 SGK trang 33 

a. Hướng dần tim hiếu 

Đọc lại toàn vồn bán, xem các chú thích để hiếu nội dung thông tin, 
từ đó theo dõi sự phát triển của sự việc mà chia đoạn. 

Có thê dựa vào chính nội dung văn bản cung cấp (Hùng Vương thứ 
18) dê xác định thòi đại lịch sử mà truyện có liên quan đến. Ngoài ra, 
liên hệ với lịch sử để xác định rõ mối liên hệ giữa sự thật lịch sử với 
lịch sử trong truyền thuyết (dã sử). 

b. Gợi ý trả lời 

Có thể chia truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh làm 3 đoạn. Đoạn 
1 từ "Hùng Vương thứ 18... mỗi thứ một đôi": giới thiệu nguồn gốc, tài 
nàng của Sơn Tinh, Thủy Tinh và việc vua Hùng kén rể. Đoạn 2 "Hôm 
sau... dành rút quân": kể về việc Sơn Tinh, dem lề vật đến trước đã 
lấy dược Mị Nương và cuộc giao tranh giữa hai vị thần. Phần còn lại 
"Từ dó... rút quân về", đoạn 3: kế vế sự trả thù hàng nam của Thủy 
Tinh và sự chiến thắng của Sơn Tinh. 

Truyện Sơn Tinh, Thúy Tinh gắn với thòi đại các vua Hùng, cụ thể 
la Hung Vương thử mười tám. 

c. Mử rộng kiên thức 

Lưu ý, truyền thuyết luôn có xu hướng lịch sử hóa thời gian của câu 
chuyện. Thực chất, truyền thuyết không phải là chính sử. Do vậy, không 
nôn hiểu chi tiêt "Hùng Vương thứ mười tám" một cách máy móc. Đây 
là mốc thời gian ước lệ, gắn với thời đại các vua Hùng nói chung. 

Nêu không có chi tiêt này, Sơn Tinh, Thủy Tinh gần với thần thoại 
hơn. Vì lẽ dó, có người coi đây là một thần thoại dã dược lịch sử hóa. 


38 



Theo Đại Việt sứ ký toàn thư thì Hùng Vương là con trai Lạc Long 
Quân, đóng đô ỏ Châu Long (vùng Lâm Thao - Phú Thọ ngày nay - 
nơi có đặt đền Hùng Vương). Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là 
nước Vãn Lang, vua các đời đêu gọi là Hùng Vương cả. Vì thế mới có 
tên gọi Hùng Vương thứ sáu (truyền thuyết Thánh Gióng), Hùng 
Vương thứ mười tám (Sơn Tinh, Thủy Tinh)... 

2. Câu hỏi 2 SGK trang 34 

a. Hướng dẩn tìm hiếu 

Đọc lại vàn bản, xem chú thích dể xác định các nhân vật trong 
truyện. Trong truyện, những nhân vật nào được chú ý miêu tả nhiều 
nhất, gắn với toàn bộ tiến trình diễn biến của câu chuyện? Tìm ra chi 
tiết kì ảo. Chú ý tiêu đề văn bản bởi vì đó thường là điểm mà tác giả 
muôn nhấn mạnh thê hiện. 

b. Gợi ý trả lời 

Trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh, nhân vật chính là Sơn 
Tinh và Thủy Tinh. Những nhân vật này dược miêu tả bằng rất nhiều 
chi tiết nghệ thuật tưởng tượng kì ảo đặc sắc. cả hai đều là những vị 
thần tài cao, nhiều phép lạ, không phải người phàm trần. Tài năng 
của hai người dược thể hiện trong cuộc so tài dề cầu hôn Mị Nương và 
trong cuộc giao tranh quyết liệt sau khi Sơn Tinh đã rước được Mị 
Nương về làm vợ. Sơn Tinh thì "vẫy tay về phía Đông, phía Đông nổi 
cồn bãi; vẫy tay về phía Tây, phía Tây mọc lên từng dãy núi đồi". 
Thần dùng phép lạ, bốc đồi, dời núi, dựng thành, chặn dòng nước lũ, 
nước dâng đến đâu đồi núi cao lên đến đó... Thủy Tinh cũng không 
kém phi thường. Thần "gọi gió, gio dẻn, hô mưa, mưa về"; làm giông 
bão, rung chuyến đất trời... 

Những chi tiết nói về tài năng kì lạ của hai vị thần dược đặt trong 
thế đối sánh nhau, bố’ sung cho nhau, làm nổi bật nhau lên. 

Tài năng của Thủy Tinh càng dược nhấn mạnh thì chiến thắng cuối 
cùng của Sơn Tinh càng lừng lẫy, hiển hách. 

Những chi tiết mang màu sắc kì ảo làm cuộc giao tranh dược dựng 
lên như một bức tranh hoành tráng, đẹp đẽ và vượt ra khỏi tầm của 


39 



con người bình thường. Đây cũng chính là điếm phi thường, chỗ nâng 
các nhân vật lên tầm các hình tượng biểu trưng. 

Thủy Tinh là hiện thân cùa các hiện tượng múa gió, bão lụt triển 
miên, có tính chất định kì hàng năm. Người xưa đã hình tượng hóa 
sức nước, bão lũ trở thành kẻ thù truyền kiếp của con người. 

Tương ứng với ý nghĩa đó, Sơn Tinh là biểu tượng của sức mạnh 
chống thiên tai lũ lụt. Chiến công của Sơn Tinh là chiến công của ông 
cha ta xưa trong việc đắp đê sông Hồng, sông Đà chắn dòng nước lũ. 
Nhưng trên hết, chiến công đó đã được thần thánh hóa, trỏ thành 
hình tượng một vị thần ki diệu, có khả năng bách chiến bách thắng. 
Với ý nghĩa này, hình tượng Sơn Tinh đã cụ thê hóa ước mơ chiến 
thắng, chinh phục thiên nhiên của người xưa. Họ gửi gấm ước nguyện 
vào mộ.t hình tượng vô cùng đẹp đẽ, phi thường, có tầm vóc lớn lao. 

Những chi tiết kì ảo, bay bổng, lãng mạn về Sơn Tinh, Thủy Tinh 
và cuộc giao tranh giữa hai thần đã thể hiện trí tưởng tượng phong 
phú của người xưa, đồng thời toát lên ước mơ chế ngự thiên tai lũ lụt 
của cha ông ta trong thời đại các vua Hùng. 

c. Mở rộng kiến thức 

Tản Viên là hình ảnh một thủ lĩnh quân sự của nước Văn Lang: lao 
động và chiến đấu, mưu trí dũng cảm, gắn bó với nhân dân và đất 
nước, đoàn kết mọi người. Trong đời sống hàng ngày, Tản Viên là một 
người như trăm ngàn người lao động bình thường như kiếm củi, đốn 
gỗ nuôi thân, nhưng khi chông lại Thủy Tinh, Tản Viên trở thành 
người không lồ gánh đất đá đắp thành núi chắn luồng nước của Thủy 
Tinh. Cây gậy đầu sinh, đầu tử của Tán Viên là một ý niệm về sống 
chêt, về sự hình thành và sự phá hoại, củng có thế đó là biếu hiện của 
chủ nghĩa nhân dạo và sự trừng trị chính đáng chống lại cái xấu. 

(Nguyễn Khắc Xương, Truyền thuyết Hùng Vương, 1972) 

3. Câu hỏi 3 SGK trang 34 
a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Xem lại phần Ghi nhớ trong SGK. Có thể liên hệ với truyện Thánh 
Gióng đã học đế hiểu thêm về ý nghĩa của truyền thuyết này. 


40 



b. Gợi ý trả lời 

Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh trước hết là lời giải thích về 
hiện tượng lũ lụt hàng năm. Người xua thường giải thích những hiện 
tượng mình chưa biết, chưa điểu khiển dược bằng cách thần thánh 
hóa nó, gán cho nó một nguồn gốc kì bí. ơ dây có một điểm thú vị là 
bên cạnh việc sáng tạo, tương tượng ra hình tượng hai vị thần, truyện 
còn dua ra lí do cuộc giao tranh cua họ là đế tranh giành một người 
con gái. Một hiện tượng tự nhiên khác nghiệt dà dược giái thích một 
cách lãng mạn như thế. 

Cũng chính lí do lãng mạn ấy, hình tượng Sơn Tinh trở nên đẹp đẽ 
vô cùng. Đó không chỉ là vị thần tài giỏi, chiến tháng cái xấu, cái ác, 
cái phá hoại mà còn là chàng trai tre tuổi chiên dấu vì tình yêu. Thông 
qua hình tượng ki vì ấy, người dàn chác hán gửi gám vào đó ước mơ 
tha thiết vê một sức mạnh chiến tháng, chê ngự thiên tai (cũng như 
họ gủi gắm ước mơ có một vị anh hùng chống giặc như Thánh Gióng). 

Như vậy. Sưn Tinh, Thủy Tinh là câu chuyện tướng tượng kì ảo, 
giái thích hiện tượng lũ lụt và thê hiện sức mạnh, ước mong của người 
Việt cô muôn chế ngự thiên tai, đồng thời suy tôn, ca ngợi công lao 
dựng nước của các vua Hùng. 


NGHĨA CỦA TỪ 


Mục dích của bài học, giúp các em nắm dược: 

- Nghĩa của từ: 

- Một số cách giải thích nghĩa của từ. 

A. HƯỚNG DẨN TỈM HlỂU 
I. Nghĩa của từ là gì? 

Nghĩa của từ là nội dung (sự vật. tính chất, hoạt dộng, quan hệ...) 
mà từ biêu thị. 


41 



Chú thích nghĩa của từ gồm hai bộ phận: phần từ được chú thích 
và phần chú thích nghĩa của từ. Phần chú thích nghĩa của tù là phần 
nêu lên nghĩa cùa từ. 

Ví dụ: Mướp đấng-. Cây thân leo, quá trông như qua mướp, nhưng 
vỏ sần sùi, có vị đang, dùng làm thức án hoặc làm thuốc. 

Như vậy, mướp đắng là phần dược chú thích; cày thân leo... làm 
thuốc là phần chú thích nghĩa cứa từ hay đây chính là phần nêu lên 
nghĩa của từ. 

1. Mỗi chú thích dẫn ỏ SGK trang 35 gồm hai bộ phận: 

- Phần từ được chú thích: tập quán, lẫm liệt, nao núng. 

■ Phần chú thích nghĩa của từ: thói quen... làm theo; hùng dùng, 
oai nghiêm; lung lay... minh nữa. 

Trong chú thích, bộ phận thử hai nêu lên nghĩa của từ. 

2. Nghĩa của từ ứng với phần nội dung trong mô hình dẫn ơ SGK 
trang 35. 

II. Cách giải thích nghĩa của từ 

Có hai cách chính giái thích nghĩa của từ: 

• Trinh bày khái niệm mà từ biểu thị. 

Đê làm được điểu này, các em cần tham khao cách giải thích của 
từ điển đổ tìm ra cho mình cách giải thích ngắn gọn và rõ ràng. 

Ví dụ: 

Tập quán: thói quen của một cộng đồng (địa phương, dân tộc...) 
được hình thành từ lâu trong dời sống, dược mọi người làm theo. 

- Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần được 
giải thích. 

Ví dụ: 

- lẫm liệt: hùng dũng, oai nghiêm 


42 



- nao núng: lung lay, không vững lòng tin ở mình nữa. 

1 Đọc lại các chú thích đã dẫn ỏ phán I. 

2. Trong mỗi chú thích trên, nghĩa cua từ dã được giãi thích như sau: 

- Nghía của tù tập quán dưực giai thích theo cách trình bày khái 
niệm mà từ hiếu thị. 

- Nghía cua từ lảm liệt được giai thích theo cách đưa ra từ đồng 
nghĩa vối tù lấm liệt. 

- Nghĩa cua từ nao núng dược giai thích theo cách đua ra những từ 
trai nghĩa vối từ nao núng. 

B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

1. Bài tập này yêu cầu các em xác dinh mỗi chú thích ở sau các văn 
bản dã học giải nghĩa tù theo cách nào. 

Đê nhận ra mỗi chú thích giải nghĩa theo cách nào thì các em cần 
xem xét phần giải thích có sử dụng từ dồng nghĩa, trái nghĩa không. 
Nếu có thì dó là cách giải thích dùng từ đồng nghĩa, trái nghĩa; nếu 
không thì dó là cách giải thích theo cách trình bày khái niệm mà từ 
biêu thị. 

Cần chú ý. có những phần giải thích sử dụng đan xen, phôi hợp cá 
hai loại trên. 

Ví dụ: chú thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh 

■ Cầu /lòn: xin dược lấy làm vợ (cầu: tìm, kiếm, xin: hôn: lấy vự, lấy 
chồng) 

Giúi thích theo cách trinh bày khái niệm mà từ biêu thị. 

- hạc hàu: chức danh chí các vị quan cao nhất giúp vua Hùng trông 
coi việc nước. 

Giải thích theo cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị. 

- Phán: truyền báo (từ dược dùng khi người truyền bảo là vua chúa, 
thản linh, cũng có thể là người bề trên nói với người dưới). 


43 



Giái thích theo cách dùng từ đồng nghĩa. 

- Sính lễ: lễ vật nhà trai dem đến nhà gái đê xin cưới. 

Giải thích theo cách trình bày khái niệm mà từ biêu thị. 

- Táu: thưa trình (từ dùng khi quan, dân nói với vua chúa, thần 
linh) 

Giải thích theo cách dùng từ đồng nghĩa. 

2. Bài tập này yêu cầu các em điển các từ học hỏi, học tập, học 
hành, học lòm vào chỗ trống trong nhũng câu dẫn ỏ SGK trang 36 cho 
phù hợp. 

Các từ đã cho đều chung yếu tô'học. Vì vậy, để tìm hiểu ý nghĩa của 
các từ, cần phai xác định nghĩa của các yếu tô’ đứng sau: 

- hỏi: nói ra điều mình muốn người ta cho mình biết với yêu cầu 
được trả lời. 

- tập: làm di làm lại nhiều lần cho quen, cho thạo. 

- hành: thực hành. 

Dựa vào ý nghĩa của các yếu tô’ dó, các em có thể diển như sau: 

- học tập: học và luyện tập dẻ có hiểu biết, có kĩ năng. 

- học lỏm: nghe hoảc thấy người ta rồi làm theo, chứ không được ai 
trực tiếp dạy bảo. 

- học hỏi: tìm tòi, hỏi han để học tập. 

- học hành: học văn hóa có thầy, có chương trình, có hướng dẫn (nói 
một cách khái quát). 

3. Bài tập này yêu cầu các em diên các từ trung gian, trung niên, 
trung binh vào chỗ trống cho phù hợp. 

Tương tự như bài tập 2, các em cần phải tìm hiếu nghĩa của các yếu 
tố sau: 

- trung: ở vào khoảng giữa 

- gian: phần giới hạn 


44 



men: nam 


- hình: ngang nhau. 

Trên cơ sò đó, các em có thể điền như sau: 

- trung bình: ở vào khoảng giữa trong bậc thang dánh giá, không 
khá cùng không kém, không cao cũng không thấp. 

- trung gian: ớ vị trí chuyên tiếp hoặc nôi liền giữa hai bộ phận, hai 
giai đoạn, hai sự vật. 

- trung niên: đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa đến tuổi già. 

4. Bài tập này yêu cầu các em giải thích các từ dẫn ở SGK trang 36 
theo những cách dã biết. 

Các em căn cứ vào hai cách giải thích đã học là giải thích theo cách 
trình bày khái niệm mà từ biểu thị hoậc giải thích theo cách dùng từ 
đồng nghĩa, trái nghĩa. Đồng thòi các em có thê tham kháo thêm cách 
giải thích trong từ điển. 

Có thể tham kháo cách giải thích sau: 

- giếng: hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất để lấy nước. 

- rung rinh: chuyển động qua lại nhẹ nhàng, liên tiếp. 

- hèn nhát: không dũng cám, thiếu can đảm, đáng khinh bỉ. 

5- Bài tập này yêu cầu các em đọc truyện Thế thi không mất và cho 
biết giải nghĩa từ mất như nhân vật Nụ có dũng không? 

Từ mất có nhiều nghĩa: 1. Không còn thuộc về mình nữa, mất tiền, 
mất ví. 2. Không có, không thấy, mất liên lạc. 3. Không có ở mình nữa, 
mất tự nhiên. 

Theo cách hiểu của nhân vật Nụ: mất là biết nó ở đâu nhưng không 
thể lấy dược, dể bào chữa cho việc đánh rơi cái ống vôi của cô chủ 
xuống sông (ỏ đây mất phải dược hiểu theo nghĩa 1: không thuộc về 
mình nữa vì nó đã ở dưới lòng sông, không thể lấy lại dược). 

Như vậy, cách hiểu từ mất của nhân vật Nụ trong trường hợp này 
là không đúng. 


45 



sự VIỆC VÀ NHÂN VẬT 
TRONG VĂN Tự sự 

Mục đích cún bài học, giúp các em nám được: 

- Vai trò của các yếu tố sự việc và nhân vật trong văn tự sự; 

- Ý nghĩa của các yếu tô’ sự việc và nhân vật trong văn tự sự; 

- Chi ra vồ vận dụng các yếu tố khi dọc hay kế một câu chuyện. 

A. HƯỚNG DẨN TÌM HlỂư 

I. Đặc điếm của sự việc trong văn tự sự 

Sự việc trong văn tự sự được trình bày một cách cụ thể: thời gian, 
địa điểm, nhân vật, có nguyên nhân, diễn biến, kết quả... 

Trong vãn tự sự, phải có sự việc khỏi đầu, sự việc phát triển, sự 
việc cao trào và sự việc kết .thúc. 

Sự việc trong văn tự sự được sắp xếp theo một trật tự, diễn biến sao 
cho thê hiện được tư tướng mà người kể muôn biểu dạt. 

Sự việc và chi tiết trong văn tự sự dược lựa chọn phải phù hợp VỚI 
chủ dề và tư tương muốn biểu đạt. 

1. Các sự việc trong truyện Sơtì Tinh, Thủy Tinh: 

(1) Vua Hùng kén rể. 

(2) Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn. 

(3) Vua Hùng ra điều kiện chọn rể. 

(4) Sơn Tinh đến trước, được vợ. 

(õ) Thủy Tinh đốn sau, tức giận, dâng nưởc đánh Sơn Tinh. 

(6) Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùilg Thủy Tinh thua, 
rút về. 


46 



< 7) Hang nám Thủy Tinh lại dâng nước đánh Son Tinh, nhưng 
dều thua. 

Trong dó: 

- Sự việc khỏi dầu; (1) 

- Sự việc phát triển: (3) 

- Sự việc cao trào: (4 - 5) 

- Sự việc kết thúc: (7) 

Sự việc vua Hùng kén rể là nguyên nhân dẫn đến việc Sơn Tinh, 
Thủy Tinh đến cầu hôn. Việc Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn là 
nguyên nhân dần đến việc vua Hùng ra điều kiện chọn rể. Việc vua 
Hùng ra điều kiện chọn rê là nguyên nhân dẫn dến việc Sơn Tinh đến 
trước, được vợ còn Thủy Tinh đến sau. Việc Sơn Tinh đến trước, được 
vợ là nguyên nhân dẫn đến việc Thủy Tinh tức giận, dâng nước đánh 
Sơn Tinh. Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh là nguyên nhân dẫn 
đến việc Thủy Tinh bị thua, phải rút về. Việc Thúy Tinh bị thua phải 
rút về là nguyên nhân dẫn đến việc hàng nám, Thủy Tinh đều dâng 
nước đánh Sơn Tinh. 

2. Sáu yếu tố trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh: 

- Sự việc do Sơn Tinh, Thủy Tinh làm. 

- Việc xáy ra ớ đời Hùng Vương thứ mười tám. 

- Việc xảy ra khi vua Hùng kén rể. 

- Nguyên nhân: Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng đến cầu hôn, nhưng 
vua chí có một người con gái. 

■ Diễn biến: Sơn Tinh đến trước, được ƯỢ; Thủy Tinh đến sau không 
lấy đưực Mị Nương, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh. 

- Kết quả: hàng năm Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, 
nhưng đều thua. 

Ta không thố' xóa bỏ yếu tố thời gian và địa diểm trong truyện được 
vì như thế sẽ làm cho câu chuyện trơ nên mơ hồ, thiếu cụ thể và mất 


47 



đi tính lịch sử của nó: nhằm giải thích hiện tượng lù lụt và ước mơ 
chiến tháng thiên tai của nhân dân ta từ thuở xa xưa. 

Việc giói thiệu Sơn Tinh có tài là cần thiết vì đó là nguyên nhân 
Sơn Tinh được vua chọn làm rể và có thể đánh thắng Thủy Tinh. 

Không thê bỏ sự kiện vua Hùng ra diều kiện kén rể vì điều kiện dó 
phù hợp với ngầm ý lựa chọn của nhà vua. 

Sự việc Thủy Tinh nổi giận là có lí vì Thủy Tinh đến sau không lấy 
được Mị Nương, dồng thời, sính lễ mà nhà vua yêu cầu chí có trên mặt 
đất nên Thủy Tinh không dỗ dàng có được. 

3. Sự việc thê hiện mối thiện cảm của người kể đôi với Sơn Tinh và 
vua Hùng là: 

- Khi giới thiệu về tài năng của Sơn Tinh, người kê viết "tài lạ", còn 
Thủy Tinh "tài năng cùng không kém". 

- Sính lễ mà nhà vua dưa ra đều là những thứ Sơn Tinh dễ kiếm 
hơn Thủy Tinh. 

Việc Sơn Tinh thắng Thủy Tinh nhiều lần (được vỢ và thắng trong 
trận đánh) có ý nghĩa khẳng định ước mơ chiến thắng thiên tai của 
người Việt cổ. 

Không thể dể Thủy Tinh thắng, vì như vậy lũ lụt sẽ xảy ra, người 
chết, nhà cửa bị trôi di, dồng ruộng ngập nước, nạn đói kém sẽ xảy ra... 

Không thể xóa bỏ sự việc "hàng năm Thúy Tinh lại dâng nước..." vi 
đó là sự việc giải thích sự xuất hiện của lũ lụt. 

II. Dặc điểm của nhân vật trong văn tự sự 

Nhân vật trong vàn tự sự là kẻ thực hiện các sự việc và là kẻ được 
thê hiện trong vãn bản. 

Nhân vật được thê hiện qua tên gọi, lai lịch, tính nốt. hình dáng, 
việc làm... 

Trong văn tự sự có hai loại nhân vật: nhân vật chính và nhân 
vật phụ: 


48 



■+■ Nhân vật chính đóng vai trò chú yếu trong việc thế hiện tư tưởng 
cùa vãn bán. 

+ Nhân vật phụ giúp nhân vật chính hoạt động. 

1. Các nhân vật trong truyện Sơn Tình, Thủy Tinh 

■ Sơn Tinh. Thúy Tinh là nhân vật chính, có vai trò quan trọng nhất. 

- Sơn Tinh. Thúy Tinh được nói tới nhiều nhất. 

- Vua Hùng. Mị Nương, các Lạc hầu là nhân vật phụ nhưng cần 
thiết, không thể bò được. 

2. Nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh được kể như sau: 



Tên gọi 

Lai lích 
• 

Chân 

dung 

Tài năng 

Việc làm 

' 


Vua Hùng 

Thứ mười 
tám 




Sơn 

Tinh 

Sơn Tinh 

Vùng núi 
Tản Viên 


Có tài lạ, 
đem sính 
vật đến 
trước 

cầu hôn, 
dời núi 
dựng 
thành, 
ngăn lủ 

Thuý 

Tinh 

Thuý Tinh 

Miền biển 


Có nhiều 
tài: gọi gió, 
hô mưa 

Cầu hôn, 
dâng nước 
cuồn cuộn 

Mị 

Nương 

Mị Nương 

( on gái của 
vua Hung 
thứ mười 
tám 

Người dẹp 
như hoa. 
tính tình 
hiền dịu - 



Lạc 

hau 

Lạc hầu 




Bàn bạc 


B. HƯỚNG DAN luyện tập 


1 Bài tập này yêu cầu các em chỉ ra những việc mà các nhân vật 
trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh đã làm: 

- Vua Hùng: kén ré, ra điểu kiện chọn rể 

- Mị Nương: lấy chổng 


49 

























- Sơn Tinh: đến cầu hôn, được vợ, đánh nhau vối Thủy Tinh, chiến 
thắng Thủy Tinh. 

- Thủy Tinh: đến cầu hôn, đến sau không được vợ, đánh nhau với 
Sơn Tinh và bị thua, hàng năm dâng nước đánh Sơn Tinh. 

a. Nhận xét vai trò, ý nghĩa của các nhân vật: 

- Vua Hùng và Mị Nương là những nhân vật phụ góp phần phát 
triển một chuỗi sự việc có tính khởi đầu, phát triển, cao trào và kết 
thúc của nhân vật chính. 

- Sơn Tinh và Thủy Tinh là những nhân vật chính: Sơn Tinh đại 
diện cho sự chiến thắng thiên tai lũ lụt, Thủy Tinh tượng trưng cho 
sức phá hoại dữ dội cùa thiên nhiên. Qua đó thê hiện ước vọng chiến 
thắng lĩi lụt của nhân dân. 

b. Tóm tắt truyện Sơn Tinh, Thủy Tỉnh theo các sự việc gắn với các 
nhân vật chính. 

Vua Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái xinh đẹp tên 
là Mị Nuơng. Vì thương con nên vua muôn kén cho con một người 
chồng tốt. 

Một hôm, có hai vị thần là Sơn Tinh và Thủy Tinh đều đến cầu hôn. 
Vua không biết gả cho ai bèn ra một lời thách đố. Sáng hôm sau, Sơn 
Tinh đến trước đem đủ sính lề và rưóc Mị Nương về núi. Thủy Tinh 
đến sau, không lấy được vợ, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh. Hai 
bên giao chiến với nhau hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh thua, 
phải rút về. Hàng nàm Thủy Tinh lại dáng nước đánh Sơn Tinh, 
nhưng đểu thua. 

c. Việc đặt tên truyện là Sơn Tinh, Thủy Tinh là cách dạt tên theo 
nhân vật chính. 

Nêu đổi tên truyện thành Vua Hừng kén rể hoặc Bài ca chiến công 
của Sơn Tinh thì không bao hàm hết nội dung và ý nghĩa của truyện. 

Nêu đổi tên truyện thành Truyện Vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh 
và Thủy Tinh thì quá dài và không xác dinh được đâu là nhân vật 
chính, dâu là nhân vật phụ. 


ÕO 



2. Bài lập này cho nhan đề: Một lần không vâng lời và nêu yêu cầu: 

- Tưởng túựng để kể một càu chuyện theo nhan dể ấy. 

- Đê kể chuyện trên, sẽ kê sự việc gì, diễn biến ra sao, nhân vật 
là ai? 

Trước hết các em cần xác định: 

- Đó là sự việc gì? 

- Do ai làm? 

- Việc xảy ra ở đâu? 

- Xảy ra lúc nào? 

- Nguyên nhân? 

- Diễn biến? 

- Kết quá? 


51 



Bài 4 


Sự TÍCH HỔ GƯƠM 


Đọc lại định nghĩa về truyền thuyết ỏ bài học trước (trang 7) 

/. Câu hỏi 1 SGK trang 42 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Cần dọc lại đoạn đầu của truyện: "Vào thời giặc Minh... dê họ giết 
giặc”. Xem thêm phần chú giải về: giặc Minh, Lam Sơn, Đức Long 
Quân trong SGK đế hiểu rỏ hơn. 

Cần nhớ: Sự tích Hồ Gươm là truyền thuyết lịch sử, nên truyện có 
liên quan đến nhiều sự thật lịch sử là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vào 
thê kỷ XV của nhân dân ta do người anh hùng Lê Lợi lãnh đạo. Vì thế 
cần tham khảo thêm kiến thức lịch sử dể hiểu sâu sắc hơn về các chi 
tiết, các sự việc trong truyện. '. . 

b. Gợi ý trả lời 

Giặc Minh sang xám lược và đô hộ nước ta, làm nhiều điều bạo 
ngược. Nhân dân ta căm hận chúng đến tận xương tuý. Trước tình 
hình đất nước rơi vào cảnh nô lệ, Lê Lợi đã lãnh đạo nghĩa quân Lam 
Sơn nổi dậy chống lại ách thống trị C-ủa quân Minh. Nhưng do tương 
quan lực lượng, quân giặc mạnh mà quân ta buổi dầu khởi nghĩa, thê 
lực còn non yếu, thiêu thốn vê nhiều mặt nên nghĩa quân của Lê Lợi 
đã bị thất bại nhiều lần. 

Vì vậy, Đức Long Quân đã cho nghĩa quân mượn gươm thần đê 
đánh đuổi giặc Minh. 

Gươm thần là một hình ảnh thiêng liêng, cao quý, là báu vật trợ 
giúp nhân dân trong cuộc khởi nghĩa chống lại quân xâm lược. 

Trong các truyện dân gian, thần tiên thường hay xuất hiện giúp đỡ 
người tốt, ủng hộ việc làm chính nghĩa và cuối cùng chính nghĩa bao 
giờ cũng chiến thắng. 


52 



Như vậy, cuộc khới nghĩa của quân Lam Sơn đã dược tô tiên ủng 
hộ. cho mượn báu vật nên nghĩa quán át sẽ tháng lợi. 

c. Mớ rộng kiến thức 

Sứ sách nước ta có ghi chép, năm 1407 nhà Minh huy dộng lực 
lượng lớn bao gồm 20 vạn quân cùng vói hàng chục vạn dân phu, do 
tướng Trương Phụ cầm dầu đã tràn vào biên giới nước ta. 

Lúc dó, nước ta dưới triều đại nhà Hồ, Hồ Quý Ly làm vua. Nhà Hồ 
đã đứng lên khỏi nghĩa, chống lại giặc Minh nhưng bị thất bại. Cha 
con Hồ ộuý Ly bị bát, kết thúc triều đại nhà Hồ. 

Khi vào nước ta. giặc Minh dã dùng nhiêu thủ đoạn hà khác trong 
việc cai trị. Đầu tiên, chúng xoá bò quốc hiệu Đại Việt, đối thành quận 
Giao Chi. sáp nhập nước ta vào nước Trung Quô’c. Chúng thi hành 
nhiều chính sách bóc lột tàn bạo, dặt ra hàng trăm thứ thuế nặng nề, 
vơ vét sán vật quý hiếm, bóc lột sức lao động của nhân dân. Chúng 
còn bắt cá phụ nữ, trẻ em, thầy thuốc giỏi đem về Trung Quốc làm nô 
tì. Chúng cưỡng bửc nhân dân ta phải bó phong tục, tập quán của 
mình từ cách ản mặc đến các nghi thức ma chay, cưới xin và các 
phong tục khác theo kiểu người Minh. 

Chúng thiêu huý phần lốn các sách quý của nhân dân ta, thậm chí, 
chúng còn dùng hình thức khủng bố dã man mất hết nhân tính: mổ 
bụng, moi gan, rán thịt người lấy mỡ.... Nhân dân ta vô cùng căm hận 
quân Minh xâm lược. 

Tội ác của bọn giặc Minh được vị anh hùng Nguyễn Trãi, người trực 
tiếp tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn tông kết khi quân dân ta dã 
dánh thắng giặc Minh (1428) trong áng thiên cố hùng văn Bình Ngô 
đại cáo: 

Nướng dân đen trên ngọn lứa hung tàn 
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ 

Và 

Độc ác thciy, trúc Nam Sơn không ghi hết tội 
Dơ bản thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. 

Lê Lợi lúc đó là một hào trương có uy tín. Ỏng là người cương trực, 
có tấm lòng yêu nước thiết tha. Đau lòng trước cảnh đất nước lầm 


53 



than, nhân dân cơ cực, Lê Lợi quyết chí tập hợp nghĩa quân cứu dân. 
cửu nước. 

Quân Minh nhiều lần mua chuộc ông bàng chức tước, lấy vàng bạc 
dụ dỗ. nhưng âm mưu của chúng đểu bị thất bại. 

Ông từng nói: Ta dấy quăn đánh giặc không phái vi tham phú quý 
mà vì muốn chu ngàn đời sau này biết rằng, ta không chịu thuần phục 
quăn giặc tàn ngược. 

Ngày 7.2.1418, Lê Lợi dựng cò khởi nghĩa Lam Sơn tự xúng là Bình 
Định Vương, lãnh dạo nghĩa quân giết giặc cứu nước. 

Trải qua hơn 10 năm (1418-1428), nghĩa quân Lam Sơn nếm mật 
năm gai gian khổ, cuộc khởi nghĩa đi đến thắng lợi. Lê Lợi lên làm 
vua, íhở ra một triều đại mới trong lịch sử phong kiên Việt Nam. Cuộc 
khởi nghĩa Lam Sơn là một cuộc chiến tranh vệ quôc với sự tham gia 
của dông đáo tầng lớp nhân dân. Bằng tài năng, đức dộ của mình, Lê 
Lợi đã tập hợp nhân dân đoàn kết một lòng chông giặc Minh xâm 
lược, giành lại quyền độc lập cho dân tộc. Lịch sử phong kiến Việt 
Nam sang trang mới, mơ ra thời dại độc lập tự chủ: 

Đất nước từ đây vững bền 
Non sòng từ đáy đôi mới 

2. Câu hỏi 2 SGK trang 42 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại đoạn văn: "Hồi ấy, ở Thanh Hóa... dề báo đền cho Tổ quốc". 

Chú ý chi tiết, Lê Thận ba lần kéo lưối, cả ba lần lưỡi gươm đều 
mắc vào lưới. Con sô' ba nói lên điều gì? Cả ba lần gươm đều mắc vào 
lưới là có dụng ý hay chỉ là sự ngẫu nhiên? 

b. Gợi ý trả lời 

Lê Lọ '1 nhận được gươm thần sau một quá trình lâu dài, không phải 
cùng một thòi gian. Lúc đầu, chàng đánh cá Lê Thận vớt được lưỡi 
gươm từ dưới nước. Lê Thận đi thả lưới, qua 3 lần kéo lưới đểu có một 
lưỡi gươm mắc vào, chàng thấy lạ nên mang lưỡi gươm về nhà. về sau 


54 



Lê Thận gia nhập nghĩa quan knoi ngtna I>am Sơn. Sau này, khi gặp 
dược chu tưỏng Lê Lợi, lưỡi gươm đã phát ra ánh sáng. 

Khi bị quán giặc đuối, Lê Lợi đi qua khu rừng, phát hiện ra "ánh 
sáng lọ trên ngọn da" chính là chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ dến lưỡi 
gươm ỏ nhà Lê Thận, Lê Lợi đã đem chuôi gươm vê' và thật kỳ lạ, lưỡi 
gươm (ở dưới nước) kết hợp với chuôi gươm (trên cạn) thì vừa như in, 
xuất hiện hai chữ "Thuận Thiên" - tức là hợp ý trời. 

Việc nhận gươm diễn ra hết sức kỳ lạ, trên cùng một khúc sông 
rộng. Lé Thận ba lần kéo lưới đều thấy một lưỡi gươm. Con số 3 ở đây 
mang ý nghĩa kháng định việc nhận gươm thần không phái là một sự 
ngẫu nhiên tình cò, mà chính là một sự trợ giúp của thần cho nghĩa 
quán Lam Sơn dánh giặc. 

Sau sự kết hợp kỳ lạ của lưỡi và chuôi gươm, Lê Thận dâng gươm 
lên cho Lê Lợi: Dáy là trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. 
Chúng tôi nguyện đem xương thịt của mình theo minh công, cùng với 
thanh gươm thần này, để báo đền Tổ quốc. 

Câu nói của Lê Thận thê’ hiện niềm tin cúa ông đôi với Lê Lợi một 
lòng, một dạ, cũng như gươm quý đã tìm thấy tướng tài, tìm đúng 
người dế thực hiện sứ mệnh lớn lao của lịch sử. 

Việc nhận gươm thần mang nhiều ý nghĩa. Chủ tướng Lê Lợi nhận 
được chuôi gươm trên rừng. Lê Thận nhận lưỡi gươm dưới nước, ghép 
lại vừa như in, thể hiện quân tướng trên dưới một lòng. Việc nhận 
gươm không diễn ra cùng một không gian, thòi gian nói lên khả năng 
giết giặc cứu nước ứ khắp mọi nơi: tu miển sóng nước, đến miến rừng 
núi, hiểu rộng ra là trên toàn đất nước. 

Mặt khác, hai bộ phận của thanh gươm rời nhau, nhưng ghép lại 
thì vừa vặn thể hiện sự đồng lòng, nhất trí của quân tướng và toàn 
dân tộc. 

Gươm thần sáng ngời hai chữ "Thuận Thiên" (nghĩa là: theo ý tròi) 
biểu hiện sứ mệnh dân tộc, sứ mệnh lịch sử đánh giặc, cứu nước đã 
được trời trao cho chú tướng Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn. 



3. Câu hỏi 3 SGK trang 42 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Đọc kỹ đoạn văn: "Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân... trên đất nước". 

So sánh khí thế của nghĩa quân trước khi có gươm thần và sau khi 
có gu' 0 'm thần để thấy được sức mạnh của gươm thần. 

b. Gợi ý trả lời 

Từ khi có gươm thần, khí thế của quân ta ngày càng tăng. Dưới sự 
lãnh đạó của Lê Lợi, thanh gươm cùng nghĩa quân có mặt khắp các 
trận địa. Sức mạnh của nghĩa quân được tăng lên gấp bội. Nghĩa quân 
không phải trốn tránh như trước nữa, mà chủ động tìm giết giặc. Họ 
cũng không phải ăn uống khố cực như trước mà đã có những kho 
lương của giặc tiếp tế. 

Gươm thần dã làm tăng uy lực của nghĩa quân. Gươm thần là biểu 
tượng cho sức mạnh đoàn kết, trên dưới một lòng muôn đánh đuối 
quân xâm lược. 

Cuối cùng, gươm thần cùng nghĩa quân đánh tan quân xâm lược, 
dem lại thanh bình cho dân tộc. 

4. Câu hủi 4 SGK trang 42 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Đổ trả lời câu hỏi này, cần đọc kỹ đoạn cuối của truyện: "Một năm 
sau khi đuổi giặc Minh... hay hồ Hoàn Kiếm". 

b. Gợi ý trả lời 

Long Quân cho rùa vàng lên đòi lại gươm thần khi đất nước đã 
thanh bình, giặc Minh đã sạch bóng trên đất nước ta và Lê Lợi đã lên 
làm vua đóng đô ở đất Thăng Long - Hà Nội. 

Cảnh nhà vua Lê Lợi trả gươm cho rùa vàng diễn ra trong một 
không khí linh thiêng, trang nghiêm, khi vua cưỡi thuyền rồng dạo 
quanh hồ Tả Vọng. Thanh gươm bên mình bỗng động đậy. Rùa vàng 
xuất hiện tiến thắng vê phía thuyên vua, nối trên mặt nước và nói: 


56 



"Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân". Rùa vàng lặn xuống nước 
cùng thanh gươm báu. còn dê lại ánh sáng trên mặt hồ. 

Nếu chi tiết cho mu'Ợn gươm thần kỳ lạ thì chi tiết dòi lại gươm lại 
trang nghiêm, vừa thực lại vừa ao lạ! vừa linh thiêng. Ảnh sáng của 
gươm thần lại một lần nữa phát sáng nhu minh chửng cho sự chiên 
tháng cua quân và dân ta. khảng dinh sự chiên thắng của chính 
nghĩa vã công lao to lỏn của nghĩa quân Lam Sơn. 

Thanh gươm là biếu tượng cho sự tranh dấu. khí thế đánh giặc của 
nghĩa quân. Long Vương lấy lại gươm thần khi đất nước thanh bình, 
cũng là ước vọng của toàn dân tộc muốn sống thanh bình, không phải 
lảm vào cánh binh dao máu lua. 

5. Câu hỏi 5 SGK trang 43 

a. Iiướng dẫn tìm hiểu 

Đọc kỹ Ghi nhớ trong SGK và tông hợp kiên thức của toàn bài để 
hiểu rõ ý nghĩa của truyện. 

b. Gựi ý tra lời 

Sự tích Hồ Gươm kể về việc nghĩa quân Lam Sơn được Đức Long 
Quân cho mượn gươm thần đánh giặc Minh, dan xen cả những yếu tô' 
kì ảo (Rùa vàng. Gươm thần) nhưng vẫn dựa trên sự thật lịch sử. Đó 
là cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược của nghĩa quân ở vùng Lam 
Sơn do ngưòi anh hùng Lê Lợi lãnh đạo vào thế ký XV, và gán vói địa 
danh Hồ Gươm - hổ Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngày nay. 

Truyện ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính nhân dân và chiến 
thắng oanh liệt của cuộc khỏi nghía Lam Sơn do Lê Lợi lãnh dạo vào 
thê kỷ XV, dồng thời truyện cũng thê hiện khát vọng hòa bình của 
nhân dân ta. (Gác kiếm, trả gươm khi đất nước dã thanh bình). 

Ngoài ra, truyện còn mang ý nghĩa giai thích tên gọi của hồ Hoàn 
Kiếm (Hồ Gươm) ở Hà Nội ngày nay. 

c. Mở rộng kiến thức 

Truyền thuyết phản ánh lịch sử một cách dộc dáo khác với chính 
sứ và văn học viết. Nếu lịch sử cô' gáng phản ánh chính xác sự kiện 


57 



và nhân vật, thì truyền thuyết lại quan tâm đến ý nghĩa lay động tình 
cảm và nhận thức của người nghe vê' sự kiện ấy. Vì vậy, nhân vật hay 
sự kiện truyền thuyết lịch sử đểu được mĩ hóa, có sự tham gia của 
nhiều chi tiết hư cấu kì ảo. Truyền thuyết trở nên sinh động và hấp 
dẫn nhờ thế. Có nhiều truyền thuyết dân gian kể về người anh hùng 
trong môi quan hệ với nhân dân, trong đó nhân dân là lực lượng quan 
trọng để nhân vật làm nên chiến thắng. 

Sự nghiệp của người anh hùng không thể tách rời vai trò của tập 
thể nhân dân trong lịch sử. 

Trần Hưng Đạo có thể đánh thắng quân Nguyên là nhờ người đan 
sọt làng Phù ủng, người quản tượng Dã Tượng, người phụ tá Yết Kiêu 
và bà lão bán hàng nước trên bến Bạch Đằng Giang. 

Người anh hùng Lê Lợi có thể dựng cò khỏi nghĩa, đánh được 
giặc Minh là nhờ Lê Thận dâng gươm báu, Lê Lai liều chết cứu chủ, 
vợ chồng người nông dân bắt cá dưới đìa và nhiều anh hùng vô 
danh khác. 

Trong những truyền thuyết khác viết về Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa 
Lam Sơn như: Lê Lợi và vỢ chồng ông lão bắt cá, Hăm mốt Lê Lai, 
hăm hai Lê Lợi, hăm ba giỗ mụ hàng dầu đều nói đến sự giúp sức của 
nhân dân cho người anh hùng Lê Lợi. 

Cuộc khơi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo thê kỉ XV chiến 
thắng quân Minh xâm lược đã đi vào lịch sử dân tộc với một niềm tự 
hào to lớn. 

Mùa xuân năm 1428, giặc Minh bị quét sạch ra khỏi bờ cõi nước ta, 
cuộc kháng chiến 10 năm chông quân Minh hoàn toàn thắng lợi. Thay 
lời Lê Lợi, Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo khảng định tính chất 
chính nghĩa của cuộc chiến tranh. Đó là cuộc chiến tranh vệ quốc của 
nhân dân, của toàn dân tộc: 

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn 
Lấy chí nhân đế thay cường bạo 


58 



và: 

Nhân dân hôn cõi một nha 
Dựng cần trúc ngọn cờ phó Ị) phới 

Tướng si một lòng phụ tứ, hoa nước sông chén rượu ngọt ngào. 

Trong truyền thuyết Sự tích Hổ Gươm. Long Quân trao gươm báu 
giúp nghĩa quân chiến tháng giặc Minh là một biếu tượng đẹp, ca ngợi 
tính chất chính nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

Cuộc khởi nghĩa này hội tlủ cả 3 nhân tô: địa lợi (vùng núi Chí Linh 
địa thế hiểm trở); nhân hoà (lòng dân muôn người như một), và cả 
thiên thời (tròi và thần đểu trợ giúp). 

6. Câu hỏi (ỉ SGK trang 42 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đây là câu hỏi khó, cần sự suy luận lôgic và sự tông hợp kiến thức. 
Học sinh cần tìm đọc các truyện truyền thuyết Việt Nam. 

b. Gợi ý trả lời 

Hình anh Rùa vàng (thần Kim Quy) xuất hiện trong nhiều truyền 
thuyết nhu: Truyền thuyết An Dương Vương. MỊ Châu, Trọng Thủy, 
Sự tích Ngũ Hanh Sơn... 

Trong các truyện truyền thuyết Việt Nam, Rùa vàng là biêu tượng 
thiêng liêng, tượng trưng cho tổ tiên, khí thiêng của sông núi, tư 
tưởng tình cam và trí tuệ của nhân dán. Rùa vàng bao giờ cũng sông 
ỏ môi trường nước, có thể là hồ lớn hay biển rộng, là người của Đức 
Long Quân (tô tiên của dân tộc). 

Thần Kim Quy như một lá bùa bảo hộ cho chính nghĩa. Thần 
thường xuất hiện vào lúc nhân vật gập khó khăn đế trợ giúp, mách 
bao và chỉ dường cho nhân vật chính nghĩa. 

Trong Truyền thuyết An Dương Vương, thần Kim Quy giúp vua xây 
thành, chê nỏ thần đánh bại quân Triệu Dà xâm lược. Thần cũng chí 
ra cho nhà vua biết Mị Châu chính là kẻ dã nối giáo cho giặc. 


59 



Hình tượng Rùa vàng đã trỏ thành một hình ảnh quen thuộc 
trong văn hóa dân gian Việt Nam. Trong tâm thức người Việt, Rùa 
vàng là một trong tứ linh (bốn con vật rất linh thiêng) "Long, Ly, 
Quy, Phượng". 

Long. Ly và Phượng chỉ là những hình tượng không có thực, gắn 
liền với văn hóa cung đình, biểu tượng cho uy quyển của nhà vua. 
Riêng Quy • Rùa là con vật có thực và hình tượng Kim Quy - Rồng 
Vàng vì thê lại gần gũi hơn, sâu đậm hơn trong đời sống tâm linh của 
cư dân nông nghiệp. 

Theo quan niệm dân gian, không còn gì đẹp hơn hình ánh Rùa vàng 
mang trên mình thanh kiếm báu lấp lánh hiện trên mật hồ trong 
không gian thanh bình của đất nước. Chính vì thế mà Rùa vàng xuất 
hiện lấy lại gươm thần đã giúp Lê Lợi chiến thắng giặc Minh đúng lúc 
đất nước thanh bình vừa hư, vừa thực, vừa gần gũi, vừa kì ảo. 

Hình tượng Rùa vàng với kiêm thần cho thấy vẻ đẹp chính nghĩa 
của chiến thắng Lam Sơn với công lao của người anh hùng Lê Lợi. 


Tư liệu tham khảo 

Đê cung cấp kiến thức phong phú cho bài học, dưới đây xin được 
trích dẫn những câu chuyện truyền thuyêt có liên quan đên người anh 
hùng Lê Lợi và cuộc khơi nghĩa Lam Sơn: 

LÊ LỢI VẢ HAI VỢ CHỔNG ỎNG LÃO BÁT cá 

Bấy giờ Lê Lợi mối nổi lên đánh giặc Minh, quán ít, lương thiếu, 
mấy lần bị giặc đánh đuổi, quân tướng chạy mỗi người một nơi. 
Nhưng ông không ngã lòng nản chí. 

Một hôm. quân khới nghĩa bị thua nặng. Một mình Lê Lợi thoát 
vòng vây, chạy về một xóm kia. Quân Minh duổi theo rất gấp. Khi 
chạy qua một lùm cây, Lê Lợi bỗng thấy hai vự chồng một ỏng già đang 
be bờ bắt cá ơ ruộng. Ông liền xuống nói với ông lão: “Cụ làm ơn cho 
tôi bắt cá ỏ dây. Bọn chó Ngô sắp tỏi bây giờ”, ông lão cởi ngay chiếc 
áo đang mặc ném cho Lê Lợi và ra hiệu bảo ông xuống mà bắt cá. 


60 



Lê Lợi vừa thò tay xuống bùn, thi cá toán giặc đã xồng xộc chạy tới. 
Một đứa trong bọn nhìn quanh quân rỏi dừng lại bên đám ruộng: 
“Này lào kia, cỏ thấy Lê Lợi chạy qua dày không?”. Ông lão lắc đầu: 
“Từ khi chung tôi bắt cá ỏ dây chẳng thấy có người nào chạy qua dây 
cá". Trong lúc những tên giộc lục soát các bờ bụi thi Lô Lọi cũng 
ngáng dầu lên nhìn theo. Ong lão quát: “Thằng bé kia. mày không bắt 
cá di đê còn vé án cơm. nhìn ngó cái gì?". Lê Lợi biết ý. lại cúi xuống 
bắt cá như cũ, quân giậc đứng trên bờ tướng là người nhà ông lão nên 
chúng không hỏi thêm gì nữa, Một chốc, chúng rút đi nơi khác. 

Tôi hôm ấy, ông lão dưa Lê Lợi về nhà mình. Một toán quân khởi 
nghĩa bị lạc chủ tướng lúc này cũng tìm được đến đây với Lê Lợi. Đây 
là một thôn miền núi, dân rất nghèo, thường ngày ăn uống kham khô. 
Trong nhà ông lão có nuôi một con khí rất khôn. Thấy không có gì đãi 
nghĩa quân, mà đi mua bán thì không giữ dược kín tiếng, hai ông bà 
già bàn nhau giết thịt con khỉ, kho lên cho mọi người làm thức ăn. 
Riêng Lê Lợi thì có thêm đĩa cá chép vừa bát lúc chiểu. Cơm dọn ra, 
cá tướng cả quân vừa mệt vừa dói ăn rất ngon lành. 

...Sau nãy, lúc nước nhà khôi phục, Lê Lợi lên ngôi vua, ông sai đại 
thần mang một mâm vàng bạc về tận nhà ông bà già để tặng. Song 
bấy giờ cả hai vợ chồng ông lão dều đà chết cà. Lê Lợi bèn cùng các 
quan tới đây làm lễ quốc tế. Cỗ cúng thì rất dơn giản, chỉ một đĩa xôi, 
một bát thịt khi và một đĩa cá chép nướng, dứng như lúc hai vợ chồng 
ông lão dọn cỗ cho nghĩa quân ăn. 

(Theo Truyền thuyết và cổ tích Lam Sơn) 


HĂM MỐT LẺ LAI, HĂM HAI LẺ LƠI, 

HÁM BA GIỖ MỤ HẢNG I)ẨU 

Trong bao nhiêu trận đánh của Lê Lợi chông lại bọn giặc Minh 
những ngày dầu khơi nghĩa thì trận đánh ơ núi Chí Linh vào tháng 4 
năm Hợi (Kỷ Hợi 1419) là gay go nhất. Trận ấy, quân ta bị bao vây 
ráo riết. Bọn tướng giặc nhất định bắt cho dược Lê Lợi, tiêu diệt đầu 
não của cuộc khởi nghĩa. Quân nhà Minh trùng trùng điệp điệp vây 
kín trong ngoài, một con chim sẻ bay qua cũng không lọt được. Một 


61 



vài viên tưống giỏi nhất của Lê Lợi thì đang ở xa. Mà ở trong vòng vây 
thì bị hãm lâu ngày, lương thực thiếu thôn, thế trận cũng khó lòng 
cứu vãn. Lê Lợi liền họp các tướng thân cận còn lại bàn cách đôi phó 
và nói rằng: "Bây giờ ai có thể làm được như Kỷ Tín ngày xưa, thay 
ta chịu cho giặc bắt thì mới giải được nguy này. Công dức ấy sau này 
sẽ có sử xanh ghi chép". 

Lê Lợi nói chưa dứt lời thì một tướng đã đứng ra khảng khái tình 
nguyện làm việc đó, ấy là Lê Lai. Lê Lai vốn người ỏ thôn Dựng Tu, 
sách Đức Giang, huyện Lương Giang, cả nhà ông dều tham gia nghĩa 
quân Lam Sơn ngay từ buổi đầu. Lê Lai xin nhận kế hoạch đã định, 
Lê Lợi còn dùng dằng chưa nỡ thì ông đã quỳ xuống xin nhận lấy áo 
mũ của chủ tướng; và nhanh chóng hóa trang. Khô người ông gần 
bằng Lê Lợi và nét mặt cũng hao hao giống. Cho nên khi ông mang 
năm trăm quân và hai thớt voi xông ra mặt trận, tự xưng là chúa Lam 
Sơn thì giặc Minh tin ngay, kéo ồ cả lại, bao vây bắt sông cho được ông 
giải về trại. Chúng đem những hình phạt cực kì tàn ác ra hành hạ ông 
cho đến chết. 

Hôm Lê Lai chết vì nạn nước, trời sầu đất thảm, mưa gió không 
thôi. Bọn giặc Minh mừng vì đã bắt được thủ lĩnh nghĩa quân nên 
không chú ý bủa vây như trưóc. Nhờ đó, Lê Lợi và các tướng khác đã 
rút được ra ngoài. Lê Lợi vạch gươm lên núi mà thề báo thù cho Lê 
Lai và nhớ ơn ông mãi mãi. 

Lê Lai chết ngày 21. Mười lảm năm sau, Lê Lợi mất vào ngày 22. 
Ngày ấy ở Thanh Hóa trồi đều u ám hoặc có mưa gió. Nhân dân cho 
là trời đất cũng cảm thông mà nhớ tiếc kẻ anh hùng. Cũng chính vì 
vậy mà có câu thành ngủ: Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi. 

Cũng câu chuyện Lê Lai cứu chúa trên đây, nhân dân vùng 
Ngọc Lặc còn kế tiếp như sau: 

Khi Lê Lai bị giặc bắt, chúng đưa ông tói một cái cầu (bây giờ là ở 
trên phố Châu khoảng hơn một cây sổ) thì ông đã kiệt sức. Chúng 
chém chết và bêu đầu ông ở gốc cây đa để uy hiếp tinh thần nghĩa 
quân và nhân dân, nhưng ngay đêm ấy, nhân dân làng Mơ ở cạnh cầu 


62 



đã bí mật ra lấy trộm dược đầu ông và cả thây (thân người) ông nữa. 
Họ đưa ông về mai tcáng ở một chỗ cách đấy không dầy 4 cây sô, trong 
một khu rừng rộm rạp. Đêm dưa dám. bất chấp dồn giặc gần kề, nhân 
dân đã tới rất dông, chen chúc nhau khắp cả mặt đường và thôn xóm. 
Vì vậy, chỗ ấy sau này gọi là làng Chèn. Còn chiếc cầu dã chứng kiến 
việc lủ giặc hèn hạ giết hại ông cũng được dặt tên là cầu Lai. 

Sau khi dựng nước, Lê Lợi nhớ công ơn của Lê Lai dã phong chức 
tước cho ông và con cái, lại cho lập đền thờ. Đển thờ Lê Lai nằm trên 
một bãi cao rộng, đằng trưốc có hồ nhỏ, đằng sau có lùm cây cố thụ. 
Tx-ong đền có voi đá, ngựa đá. Người ta nói rằng trước dây, đền thờ 
thường có hổ về chầu. 

Bà con cũng nói thêm: Sau khi ông bị giặc bát, họ hàng nhà ông 
phải trôn tránh tản mát khắp cả huyện Ngọc Lặc. Các cụ già cho rằng 
họ Lê Đình ở Ngọc Lặc chính là chi phái của Lê Lai, và anh hùng 
chống Mỹ gần đây là Lê Cấp Bằng (xã Phúc Thịnh) cũng thuộc dòng 
dõi ấy. 

Lê Lợi là người rất có ân tình thủy chung. Không những ông sai 
làm đền thờ Lê Lai, cấp đất cho con cháu người anh hùng cứu nưóc. 
Ồng còn ra lệnh cho triều đình sau này phải làm giỗ Lê Lai trước khi 
giỗ mình. Vì vậy, tuân theo ý nhà vua, nhân dân đã viếng Lê Lai trước 
khi cúng tế Lê Lợi. Câu thành ngữ "Hăm mốt Lê Lai, hàm hai Lê Lợi" 
là do đấy. 

Dặn dò việc này, Lê Lợi còn nhớ đến bà hàng dầu từng giúp cho 
nghía quân trong những ngày đầu chuẩn bị khởi nghía (xem truyện 
Sự tích núi Dầu). Ông bảo phải làm giỗ mụ hàng dầu ngay sau ngày 
giỗ ông. Vì vậy mà tiếp theo câu thành ngữ trên kia, còn có câu "hăm 
ba giỗ mụ hàng dầu" (...). 

vể tên cầu Lai, nhân dân xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc lại kt 
khác. Người ta nói ràng ở vùng đó, xưa kia có tên là làng Loi. Loi có 
vô sô'người bị chết ngất, bất tỉnh nhân sự. Nhưng từ khi trong mường 
có chàng con trai tên là Lê Lai đi theo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, thì 
cả mường trở nên hoạt bát. Một hôm Lê Lợi và Lê Lai gặp nhau ở đầu 


63 



chân dốc làng Loi. Hai người cùng cởi áo xuống sông tám mát. Họ bơi 
hụp suốt cả buổi làm cho nước suối cạn đi. Tròi đương nắng lực bổng 
đổ một cơn mưa rào, làm cho cả vùng mát rượi. Tắm xong, cả hai 
người cùng về làng, bà con quây quần quanh họ. Những nét mặt và 
dáng điệu âu sầu rũ rượi ngày trước biến di nhanh chóng. Dân Mường 
tin rằng Lê Lai đã đưa được vị thần nhà trời về. Ai nấy đều một lòng 
một dạ di theo Lê Lợi. Vì vậy, về sau người ta gọi làng Loi là làng Lai, 
cái cầu bên con suôi hai ỏi}g tướng Lam Sơn tắm mát cùng được gọi là 
cầu Lai. 


(Theo Truyền thuyết và cố tích Lam Sơn) 

Sự TÍCH NÚI DẦU 

Núi Dầu nằm bên phải dường lõ, cách phà Mục Sơn khoảng hai 
cây sô'. Đó là một ngọn núi trọc, thấp, màu nâu đỏ, trông xa như một 
chiếc bát khổng lồ úp xuống. 

Hồi ấy, trên dường dến Lam Sơn tìm gập Lê Lợi, Nguyễn Trãi và 
Trần Nguyên Hãn giả dạng anh hàng dầu. Tới Lam Sơn, Trần 
Nguyên Hãn giấu hai thùng dầu ơ núi này rồi đến ra mắt Lê Lợi. 
Được tin dùng, hai ông Trần, Nguyễn lao vào công việc, quên không 
dế ý gì đến hai thùng dầu ấy nữa. 

Do mua gió lâu ngày, hai thùng dầu dô’ chảy lênh’ láng thành hai 
vệt, dầu ngấm vào lau sậy. Vì thế lau sậy ỏ đây tươi tốt. đun nấu ngay 
vẫn cháy rất đượm. Dầu ngấm ra cả quá dồi, đất dồi dần dần quánh 
dó như có trộn dầu. Trừ lau sậy, các cày khác đểu chết cả. Núi Dầu có 
tên là như thế. 

Có người cùng kể tương tự như trên, nhưng lại nói không phải 
Trần Nguyên Hcãn để quên thùng dầu mà chính Lô Lợi dặt tên cho 
quả núi là núi Dầu dể ghi nhớ ngày gặp gỡ với hai chàng bán dầu trơ 
thành trụ cột của phong trào khởi nghĩa. 

Lại có người giải thích sự tích núi Dầu hoàn toàn khác hản. Khi Lê 
Lợi kêu gọi mọi người hưởng ứng cuộc khởi nghĩa, ông đã tìm ra một 


64 



ngọn núi, đêm đêm đôt ở đó ngọn đèn, gọi là ngọn đèn chiêu quân. 
Ngọn đèn chiêu quân thắp suốt đêm này qua đêm khác đê cho khách 
tủ phương biết hướng mà lần lên Lam Sơn tụ nghĩa. Dầu tháp ở dây 
và trong trại rất nhiều và rất cần, nhưng Lê Lợi bí mật chỉ mua dầu 
của một người đàn bà mà thôi. Mụ hàng dầu này giàu lòng yêu nước, 
ngày ngày gánh dầu tiếp tê cho nghĩa quân hàng ba bốn chuyến. Lũ 
giặc Minh dần dần dế ý và bát mụ tra khảo. Mụ không hề hé răng nói 
nửa lời. Cuối cùng mụ bị giặc Minh giết hại. 

Biết ơn người đàn bà bán dầu đã trung thành với nghĩa quân, lại 
nhớ dến ngọn đèn khai sinh cho ngày khởi nghĩa, Lê Lợi dặt tên quả 
núi ấy là núi Dầu và ra lệnh làm giỗ mụ hàng dầu sau hôm giỗ mình 
một ngày. Vì thê về sau có câu "Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi, hăm 
ba giỗ mụ hàng dầu". 

Lại có người kể, ngọn núi này không phải là núi Dầu mà là núi 
Giầu. Là vì, khi được tin 18 nghĩa sĩ hội thể ở Lũng Nhai, chiêu tập 
hào kiệt bốn phương, thì nhân dân các vùng quanh đó rất hào hứng. 
Họ đem tiên, gạo, trâu bò, gà lợn, giáo mác đến giúp nghĩa quân. Của 
cải các nơi đem đến đêm ngày, chất đầy cả núi. Lê Lợi phấn khởi trong 
lòng, liền đặt tên quả núi ấy là núi Giầu, tỏ ý khen ngợi nhân dân 
giàu lòng yêu nưốc. 


Lê Huy Trâm - Lê Bá Thai (Sưu tầm) 
(Theo Sáng tác dãn gian về Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn, 

Sở Văn hóa và Thông tin Thanh Hóa, 19851 


65 



CHỦ ĐỂ VÀ DÀN BÀI 
CỦA BÀI VĂN Tự Sự 


Mục đích của bài học, giúp các em: 

- Nắm được chủ đề của bài văn tự sự; 

- Bô cục và yêu cầu của các phần trong bài văn tự sự. 

A. HƯỚNG DẨN TÌM HlỂư BÀI 

I. Tìm hiếu chú để và làm dàn bài của bài văn tự sự 

Chủ để là vấn đề chủ yếu mà người viết muốn đặt ra trong văn bản. 
Chủ đề không phải là hiện thực được kể lại trong truyện mà qua hiện 
thực đó, người viết muốn bộc lộ tình cảm, quan điểm về vấn dê được 
đưa ra. 

Dàn bài bài văn tự sự thường gồm ba phần: 

- Phần Mở bài: Giới thiệu chung về nhân vật và sự việc; 

- Phần Thân bài: Diễn biến của sự việc; 

- Phần Kết bài: Kết cục của sự việc. 

II. Đọc - hiểu 

1. Đọc đoạn văn dẫn ở SGK trang 44, 45. 

2. Trả lòi câu hỏi: 

a. Việc Tuệ lình ưu tiên chữa trị cho chú bé con nhà nông dân đã 
nói lên tấm lòng cao quý của thầy Tuệ Tĩnh: hết lòng cứu giúp người 
bệnh, không phân biệt giàu nghèo, ai nguy kịch hơn thì chữa trước. 

b. Chủ đê' là vấn đề chủ yếu, là ý chính mà người kể muôn thể hiện 
trong vãn bản. Vậy chủ đề của truyện: thái độ hết lòng cửu giúp người 
bệnh của danh y Tuệ Tĩnh. 


G6 



Chủ để của bài văn dược thể hiện trực tiếp trong các câu: là người 
hết lòng yêu thương, cứu giúp ngươi bệnh và con người ta cứu giúp 
nhau lúc hoạn nạn. 

c. Tên của bài văn thể hiện chủ đề của bài văn. Trong các nhan đê 
cho ỏ SGK trang 45, ta thấy: 

- (1) Tuệ Tinh và hai người bệnh: nói tỏi những nhân vật xuất hiện 
trong truyện. Nhan đề này nêu lên các tình huống buộc phải lựa chọn. 

• (2) Tấm lòng thương người của thầy Tuệ Tinh: nói lên tấm lòng 
yêu thương người bệnh của thầy Tuệ Tĩnh. 

- (3) Y đức của Tuệ Tinh: nêu được đạo đức. phẩm chất cao đẹp của 
người làm nghề thầy thuốc. 

Cá hai nhan đề (2) và (3) đểu sát với chủ để của truyện. Ngoài ra, 
có thế đặt nhan dề truyện như sau: 

- Một tám lòng cao quý 

- Người thầy thuốc củ tấm lòng vàng. 

d. Các phần Mở bài, Thân bài. Kết bài trên đ.ây thực hiện những 
yêu cầu của bài văn tự sự: 

• Mỏ bài: Giới thiệu về nhà danh y lỗi lạc Tuệ Tĩnh đòi Trần. 

- Thân bài: Diễn biến của sự việc, công việc và phẩm chất cao đẹp 
của Tuệ Tinh. 

+ Việc con nhà quý tộc và con nhà nông dân đến nhò chữa bệnh. 

+ Tuệ Tĩnh quyết định chữa cho con nhà nông dân vì bệnh nặng hơn. 

+ Tuệ Tình chữa bệnh. 

+ Vợ chồng người nông dân cảm ơn. 

- Kêt bài: Kết cục của sự việc: trời tôi, Tuệ Tĩnh tiếp tục đến chữa 
bệnh cho nhà quý tộc. 


67 



B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

1. Đọc truyện và trả lời câu hỏi 

a. Chủ để của truyện nhằm: 

- Biểu dương sự thật thà, không tham của cải vàng bạc của người 
nông dân. 

• Chế giễu thói tham lam, ích kỉ của bọn quan lại. 

Sự việc thể hiện tập trung chủ để: Một người nông dân tim được 
một viên ngọc quý liền muốn đem dàng tiến nhà vua. 

Câu văn thể hiện sự việc đó: Xin bệ hạ hãy thường cho hạ thần năm 
mươi roi, hạ thần không muốn gì hơn cả. Chỉ có điều là hạ thần đã 
dồng ý chia cho viên quan dã đưa thần vào đây một nửa sô'phần 
thưởng của bệ hạ. Vậy xin bệ hạ hãy thường cho mỗi người hai mươi 
nhăm roi. 

Câu .văn thể hiện ý phê phán: Tôi sẽ đưa anh vào gập nhà vua với 
điểu kiện anh phái chia cho tôi một nửa phần thưởng của nhà vua. 

b. Ba phần Mở bài, Thân bài, Kết bài trong truyện Phần thưởng: 

■ Mở bài: Một người nông dân... nhà vua. 

■ Thân bài: Ông ta... hai mươi nhăm roi. 

■ Kết bài: Nhà vua... một nghìn rúp. 

c. Truyện này với truyện vê' Tuệ Tĩnh giống nhau vê' bô cục và khác 
nhau vê' chủ đề: 

Cả hai truyện gồm đầy đủ bạ phần: Mơ bài, Thân bài, Kết bài. 

Tuy nhiên, trong truyện vê' Tuệ Tĩnh, chủ đê' được bộc lộ ngay ở phần Mở 
bài, còn Mở bài trong truyện Phần thưởng chỉ giới thiệu được tình huống. 

Nếu trưyện Tuệ Tinh bất ngờ ở đầu truyện thì truyện Phần thưởng 
bất ngờ ở phần cuối truyện. 

Vê' chủ đề: Truyện vê' Tuệ Tĩnh ca ngợi tấm lòng thương yêu người 
nghèo của danh y Tuệ Tình; truyện Phần thưởng ca ngợi tính thật thà 
và chế giễu thói tham lam. 


68 



d. Sự việc trong Thân bài thú vị ở chỗ: 

Phần thưởng mà người nông dân muốn nhà vua ban cho mình là: 
Hủy thưởng cho hạ thần năm mươi roi ui thản đá đổng ý chia cho viên 
quan đã đưa thắn vào dây một nửa sô phán thưởng cùa bệ hạ. Vậy xin 
bệ hạ hãy thưởng cho mỗi người hai mươi nhăm roi. 

2. Cách mở đầu và kết bài qua hai truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh và 
Sự tích Hổ Gươm: 


Tên truyện 

Mở bải 

Kết bài 

Sơn Tinh. 
Thủy Tinh 

- Nêu thòi gian và hoàn 
cánh của sụ việc được giỏi 
thiệu trong phần thân bài. 

- Nêu tinh huông: Vua 
Hùng muôn kén ré. 

Nêu sự việc vẫn tiếp 
diễn: Thủy Tinh hàng 
năm dâng nước đánh 
Sơn Tinh. 

Sự tích Hồ 
Gươm 

- Nêu thòi gian và hoàn 
cảnh của câu truyện. 

- Nêu tình huống: Giặc Minh 
sang xâm lược nước ta. 

Sự việc kết thúc: Trá 
gươm và nêu tên mới 
của hồ Tả Vọng là Hồ 
Gươm. 


TÌM HlỂu ĐỂ VÀ CÁCH LÀM 
BÀI VĂN Tự Sự 


Mục đích của hài học, giúp các em nám dược: 

- Cách tìm hiếu dề; 

- Cách làm bài văn tự sự hoàn chỉnh. 

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIÊU BÀI 

I. Tìm hiéu dề bài văn tự sự 

Khi tìm hiểu dề phải tìm hiểu kĩ lòi ván của đổ đố’ nắm vững yêu 
cầu của đê bài: 

+ Tìm hiểu kĩ từ trọng tâm dược thê hiện ớ những từ thế nào? 
Phạm vi bài viết, tình cảm thể hiện trong bài ra sao. 


69 











+ Xem xét dể tự sự dó nghiêng về người kể, kể việc hay nghiêng về 
tường thuật lại sự việc. 

- Lòi văn đề (1) dẫn ở SGI< trang 47 nêu ra những yêu cầu: kể lại 
một chuyện em thích bảng lời văn của em. Những chữ: kể lại, bàng lời 
văn của em trong đề cho ta biết điêu dó. 

- Các đề (3), (4), (5), (6) dẫn ở SGK trang 47 tuy không có từ kể 
nhưng vẫn đưdc coi là đề tự sự. 

- Trong các để dẫn ở SGK, đê' (4), (5) nghiêng về kể việc; đề (2), (6) 
nghiêng về kê người; đề (1), (3) nghiêng về tường thuật. 

II. Cách làm bài văn tự sự 

Đê làm bài văn tự sự, ta cần thực hiện các bưốc sau: 

- Tìm hiểu dế: Đọc kĩ đề đế nắm vững yêu cầu của đề. 

- Lập ý: Theo yêu cầu của đề, xác định nội dung dịnh viết cụ thê là 
xác dinh: nhân vật, sự việc, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của câu 
chuyện. 

- Lập dàn ý: sắp xếp các ý dã lập dược. 

- Viết thành bài vân theo bốcục ba phần: Mở bài. Thân bài, Kết bài. 
B. Hướng dẩn trá lời 

Cho dể văn: Kể một câu chuyện em thích bằng lời văn của em. 

Các em cần chú ý: 

- Đề cho phép người kể tự lựa chọn câu chuyện nhưng các em cần 
chú ý tới chủ đê' muốn biểu đạt. 

- Lập dàn bài phải gồm đầy đủ ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. 

- Cần phải kể bàng ngôn ngữ riêng của mình. 


70 



Bài 5 

SỌ DỪA 


Tìm hiếu về thể loại vãn băn 

Truyện có tích là loại truyện dán gian hướng tới những vấn đé nhản sinh, 
những quan hệ đời thường, có chức năng nhận thức con người, nhận thức 
những quan hệ giữa con người với con người , đồng thời giáo dục con người 
khát vọng hướng thiện. 

Truyện cố tích thường kế về cuộc đời CUCỈ một số kiêu nhân vật quen thuộc: 

- Nhản vật bất hạnh: Sụ Dừa, Tấm Cam, Cày Khế... 

- Nhãn vật dùng sĩ hoặc nhăn vật có tài năng ki lạ: Thạch Sanh, Người 
không lổ đúc chuông... 

- Nhàn vật thòng minh hoặc ngốc nghếch: Em bé thông minh, Chàng ngốc 
dược kiện ... 

- Nhản vật là dộng vật được nhăn hóa: Quạ và công, Vụ kiện châu chấu... 

Truyện cổ tích vần có các yếu tố kì áo, hoang dường nhưng lực lượng thần 
ki không bao giờ là nhân vật chính. Nhãn vật chính thường là con người, 
thậm chí là con người đời thường. Đãy là điếm khác của cố tích so với thần 
thoại. CỔ tích củng không có chức năng đánh giá các nhàn vật, sự kiện trong 
lịch sử như truyền thuyết. So với thần thoại, truyền thuyết, cố tích thật sự là 
một sáng tác nghệ thuật dán gian. 

1. Cảu hỏi 1 SGK trang 54 

a. Hướng dẫn thn hiểu 

Đọc lại đoạn "Ngày xưa... tội nghiệp", liên hệ vối truyện Thánh 
Giỏng đã học để thav rõ sự ra đời khác thường của Sọ Dừa. Tuy nhiên 
sự ra đòi của Thánh Gióng và cuộc sống sau này của chàng có nhiểu 
điếm khác biệt so với Sọ Dừa. Từ dó tìm ra ý nghĩa và đối tượng thực 
sự mà truyện muôn hướng tới. 

b. Gợi ý trả lời 

Sọ Dừa là ngưòi trần có nguồn gốc thần tiên. Cậu dược một bà mẹ 
bình thường sinh ra nhưng theo một cách kì lạ, khác thường: Bà mẹ 


71 



vào rừng hái củi. khát IUÍỚC quá nên uống nước mưa trong một cái sọ 
dừa, về nhà có thai và sinh ra một đứa bé không chân không tay. tròn 
như một quá dừa. Sọ Dừa có hình thù kì quái như vậy. nhung điều lạ 
hơn là ngay khi vừa sinh ra, cậu đã biết nói, lòi nói có lý, có tình. Khi 
bà mẹ định vứt con đi thì Sọ Dừa lên tiếng: "Mẹ ơi, con là người đấy. 
Mẹ đừng vứt con di mà tội nghiệp". 

Sự ra đời của Sọ Dừa tương tự sự ra đời của Gióng (Bà mẹ Gióng 
ra dồng ướm chân mình vào một vết chân to mà thụ thai). Tuy nhiên, 
Gióng sinh ra tuy không biết nói biết cười nhưng vẫn là một cậu bé 
khôi ngỏ tuấn tú, dược bố mẹ yêu thương, còn Sọ Dừa có hình dạng 
xấu xí, kì quái, bị mẹ định vứt bỏ. Kể về sự ra đời của Sọ Dừa như 
vậy, người nghệ sĩ dân gian muốn thể hiện sự quan tâm đến những 
người bất hạnh, tàn tật, dị dạng, xấu xí. bày tỏ thái độ thông cảm, 
quý trọng họ. 

c. Mở rộng kiến thức 

Sụ Dừa là truyện cô tích về người mang lốt vật. Đây là kiêu truyện 
rất quen thuộc trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam và thế giới: 
truyện Lấy vợ cóc, Nàng tiên ốc, Hoàng lử sư tử... các nhân vật này 
thường gặp nhiều khó khàn trong cuộc sống, nhưng cuối cùng được 
hương hạnh phúc. 

2. Câu hỏi 2 SGK trang 54 

a. Hướng dẫn tim hiểu 

Tài năng của Sọ Dừa được bộc lộ dần dần thành một quá trình suốt 
toàn bộ câu chuyện. Vì thế để trả lời câu hỏi này cần dọc lại văn bản, 
xem kĩ chú thích dể hiểu rõ từng chi tiết. 

b. Gợi ý trả lời 

Trong truyện, Sọ Dừa liên tục đôi mặt với những thử thách. Từ đó, 
sự tài giỏi của chàng được bộc lộ. Sọ Dừa chăn bò rất giỏi, con nào con 
nấy bụng no căng, dến nỗi ai cũng phải ngạc nhiên. Chác chắn Sọ Dừa 
ý thức dược khá năng của mình thì mới hỏi con gái phú ông làm vợ. 
Chàng dáp ứng lời thách cưới của phú ông một cách dễ dàng, tố chức 
lễ cưới linh dinh. Giai đoạn này, Sọ Dừa còn dội lốt xấu xí. Tài năng. 


72 



phẩm chất và hình dạng của chàng dối lập nhau. Diện mạo Sọ Dừa 
càng xấu thì những phàm chất và sự tài giỏi của chàng càng khiên 
mọi người ngạc nhiên, cám phục. 

Sau lỗ cưới, Sọ Dừa biến hình thành một chàng trai khôi ngô tuấn 
tú. chàm chi dùi mài kinh sử, thi dỗ Trạng nguyên, được cử đi sứ. 
Từ đây tài nàng va hình dáng của chàng dã thống nhất vối nhau. 
Chính vì thè hai người chị mới ghen tưc với em gái vì có người chồng 
đẹp đẽ toàn diện. Sọ Dừa còn rất tai giỏi, có the đoán trước được 
những bất trắc xay ra nên đã trao cho vợ 3 vật thiết yếu mà sau này 
nhờ chúng nàng dược an toàn. Đặc biệt, ỏ cuối truyện, chi tiết Sọ 
Dừa sáp xếp rất khéo, giấu vợ trong buồng nhàm lật tẩy bản chất 
giả nhan giả nghĩa của 2 cô chị đã bộc lộ đáy đu sự thông minh mẫn 
tiệp của chàng. 

c. Mở rộng kiến thức 

So sánh với các nhân vật tài năng khác trong truyện cố: Thạch 
Sanh. Thánh Gióng... đề thấy rằng tài năng của Sọ Dừa hầu hết là do 
tự thân chứ không phải do phép thần tiên ban cho mà có (đổ Trạng 
nguyên do chăm chí dùi mài kinh sử; dua vợ ba vật rất bình thường do 
tài tiên đoán...). Những yếu tô' thần kì chi’ xuất hiện ở giai đoạn đầu. 

3. Câu hỏi 3 SGK trang 54 

a. Hướng dẩn tim hiểu 

Xem lại đoạn "Ngày mùa... dem cho chàng"; "Từ ngày cô em út... 
hoang váng". So sánh nhân vật cô út với hai người chị để hiểu thêm 
tính cách, phàm chất của cô. 

b. Gợi ý trả lời 

Cô Út bằng lòng lấy Sọ Dừa vì tình yêu, không vì bất cứ lí do nào 
khác. Nhưng dể có tình yêu ấy, cô phai là người tốt bụng, hiền lành, 
tính hay thương người. Ngay khi chưa biết Sọ Dừa là chàng trai khôi 
ngô đội lốt xấu xí, cô dã dối đãi với Sọ Dừa rất tử tế, không như hai 
cô chị ác nghiệt, kiêu kì, thường hắt hủi Sọ Dừa. Nhờ có tấm lòng ấy, 
cô Ưt mới có cơ hội phát hiện ra hình dạng thật của Sọ Dừa mà "đem 
lòng yêu". 


73 



Cô Út không chỉ tốt bụng, hiền lành mà còn là người con gái có nghị 
lực, can đảm, thông minh. Do vậy, khi gặp nạn, cùng những vật chổng 
dặn mang theo, cô đã an toàn, kiên trì sống trên đáo váng cho tới ngày 
gặp lại chồng. Đôi lập với hai cô chị, cô út là con nhà giàu sang nhưng 
tốt bụng, hiền lương, được người dời yêu thương và bao giờ cũng được 
đền đáp bằng hạnh phúc trọn vẹn, xứng dáng. 

c. Mở rộng kiến thức 

Trong cuốn "Binh giảng truyện dân gian", Hoàng Tiến Tựu có nhận 
xét về nhân vật cô út khá chi tiết và cặn kẽ, toàn diện. Dưới đây xin 
được trích dẫn bài viết đổ bổ trợ kiến thức cho bài học. 

“Chi tiết quan trọng đáng chú ý trước hết ở nhân vật này là việc 
đem cơm cho Sọ Dừa. Khác vói hai người chị, cô ấy đến tận nơi, đưa 
cơm cho Sọ Dừa một cách tử tế. Nhờ vậy mà cô thấy được đúng con 
người thật của Sọ Dừa (một chàng trai khôi ngô tuấn Lú, thổi sáo rất 
hay...). Và tình yêu dến vói cô một cách rất tự nhiên, hợp lý. Có thê 
nói con mắt “tinh đời” và tấm lòng nhân hậu của cô dã giúp cô chọn 
được một người chồng lí tương. Điều đáng nói là người chồng cô chọn 
là “một dứa ở”, một dứa hình thù dị dạng khác thường. Không có con 
mắt “tinh đời” nhìn rõ được bản chất tô’t dẹp của Sọ Dừa thì làm sao 
cô con gái út của phú ông có thê hành động như thê được? 

Nhúng con mắt của cô chỉ “tinh đời” trong lĩnh vực tình yêu và hôn 
nhân, còn trong lĩnh vực khác cô tỏ ra rất ngây thơ, ngờ nghệch. Vì 
thê mà cô đã bị hai người chị đánh lừa và hãm hại trong cuộc di chơi 
thuyền trong lúc chồng cô chưa về. 

Việc cô giữ gìn và sử dụng tốt ba thứ chồng dặn (con dao, hòn đá 
lửa, hai quả trứng gà) để vượt qua hiểm họa, duy trì sự sống trên 
hoang dáo cho dến lúc gập chồng thế’ hiện rất rõ khả năng, nghị lực 
và phẩm chất của cô (sự dũng cảm, kiên trì, tháo vát, niềm tin, tình 
yêu chung thủy...). 

Tác giả dân gian hầu như không dê ý đến sự căm giận của nhân 
vật này đôi với hai người chị gái. Cho nên sau khi từ hoang đảo trở về 
nhà, người vợ Sọ Dừa chi làm theo lời chồng một cách ngoan ngoãn, 
dề thương”. 


74 



4. Câu hỏi 4 SGK trang 54 

Truyện Sọ Dừa kết thúc có hậu nhu' tốt cá các truyện cố tích khác: 
Sọ Dừa trút bo lốt. thành đạt. lấy cô Ut và hưởng hạnh phúc; hai cô 
chị độc ác phái bó đi biệt tích. Như câu 1 dã phân tích, Sọ Dừa đại 
diện cho nlnìng người lương thiện, tật nguyền bất hạnh, thuộc tầng 
lớp hèn mọn trong xã hội. Vì thế, kết cục này thê hiện mơ ước đôi đời, 
có một cuộc sống tốt dẹp hơn của người lao dộng. 

Mặt khác. Sọ Dừa. cô út. bà mẹ là nhùng người có phẩm chất tốt 
đẹp nên cuối cùng hạnh phúc còn hai cô chị đại diện cho cái ác phải 
trả giá. Truyện là ước mơ chiến thắng của cái thiện dôi với cái ác, lập 
lại công bằng trong xã hội. 

Ngoài ra, qua nhân vật Sọ Dừa với kết thúc tốt đẹp như vậy, người 
dân còn thê hiện ước mơ con người được dánh giá, công nhận không 
phải qua hình thức bề ngoài mà bằng những phẩm giá và tài năng 
thực sự. 

5. Cảu hỏi 5 SGK trang 54 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Đọc lại phần Ghi nhớ trong SGK. 

Xem lại các câu hỏi trước. 

Liên hệ vối một sô truyện tương tự. 

b. Gợi ý tra lởi 

Truyện Sọ Dừa thê hiện ước mơ của người lao động (xem lại câu 4); 
dồng thời bộc lộ niềm cảm thông, tình thương của họ dôi vối những 
người bất hạnh. Qua sự vươn lên, chiến thủng cái ác của nhân vật, 
truyện hướng người dọc tới khát vọng hướng thiện. 


75 



TỪ NHIỂU NGHĨA VÀ HIÊN TƯỢNG 
CHUYỂN NGHĨA CUA TƯ 


Mục dícli của bài học giúp các em nắm được: 

- Hiện tượng nhiều nghĩa của từ. 

- Nguyên nhân của hiện tượng chuyên nghĩa của từ. 

A. HƯỚNG DẨN TÌM HlỂư BÀI 
I. Từ nhiều nghĩa 

Từ có thế có một nghĩa hay nhiều nghĩa. 

Ví dụ 

- Hát: dùng giọng theo giai điệu, nhịp điệu nhất định đế biểu hiện 
tư tưởng tình cảm. Lời ca tiếng hát. Mẹ hút con khen hay. 

- Tim: 

(1) Bộ phận trung tâm của hệ tuần hoàn có chức năng điều khiển 
việc vận chuyến máu trong cơ thế. Tim đập binh thường. 

(2) Tim của con người, coi là biểu tượng của tình cảm, tình yêu. 
Trái tim yêu thương. Chinh phục trái tim. 

(3) Phần điểm ỏ chính giữa của một số vật. Bom rơi trúng tim 
đường. 

(4) Tâm (sen). 

(5) Bấc (đèn). Khêu tim đèn. 

Trong hai từ này, từ hát chỉ có một nghĩa, trong khi từ tim có tới 
năm nghĩa. Ta gọi những từ có hai nghĩa trở lên là từ nhiều nghĩa. 


76 


1. Đọc bài thơ trong SGK trang 55: 

2. Nghĩa của từ chân: 



(1) Bộ phạn dưới cùng của cơ thế người hay dộng vật. dùng để đi, 
đứng. Nước dến chân mới nhay. 

(2) Bộ phận dưới cùng của một sô đồ dùng, c:ó tác dụng đỡ cho các 
bộ phận khác. Chân đèn, chán giường. 

(3) Chân con người, coi là biểu tượng cua cương vị. phận sự cúa một 
người với tư cách là một thành viên của một tố’ chức, cỏ chân trong 
hội dồng. 

(4) Một phần tư con vật có bốn chân, khi chung nhau sử dụng hoặc 
chia nhau thịt. Đánh đụng một chân lựn. 

(õ) Phần dưới cùng của một số vặt. tiếp giáp và bám chặt vào mặt 
nền. Chăn núi, chân tường. 

(6) Thật, đúng với hiện thực. Cái chân, cái thiện, cái mĩ. 

3. Một sô từ cũng có nhiều nghĩa như từ chân-, mắt, ăn, cây, dầu, 
tim... 

4. Một sô từ chi có một nghĩa: com-pci, kiềng, gậy, võng... 

II. Hiện tượng chuyên nghĩa của từ 

Chuyển nghĩa là hiện tượng thay đôi nghĩa của từ, tạo ra những từ 
nhiều nghĩa. 

Trong từ nhiều nghĩa có: 

- Nghĩa gốc là nghĩa xuất hiện từ dầu, làm cơ sỏ để hình thành các 
nghĩa khác. 

- Nghĩa chuyển là nghĩa dược hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc. 

Ví dụ: Mắt 

(1) Cơ quan để nhìn của người hay dộng vật. Nhìn tận mắt, nháy 
mắt. 

(2) Chỗ lồi lõm giông hình con mắt, mang chồi, ơ một số thân cây. 
Mốt tre, mắt cây. 


77 



(3) Bộ phận giống hình con mắt ỏ ngoài vỏ một sô' quả. Mắt dứa, 
mắt na. 

(4) Lỗ hở đều đặn ở các đồ đan. Mắt võng, mắt lưới. 

ở ví dụ trên, mắt (ỉ) là nghĩa gốc. Nghĩa chuyển dược lần lượt đánh 
số từ (2) cho tới nghĩa cuối có trong một từ nhiều nghĩa. Vậy từ mắt 
có ba nghĩa chuyển. 

Thông thường, trong câu, từ chỉ có một nghĩa nhất dinh. Tuy nhiên 
trong một số trường hợp, từ có thê dược hiểu đồng thời theo cá nghĩa 
gốc lẫn nghĩa chuyển. 

1. Mối liên hệ giũa các nghĩa của từ chân: 

- Nghĩa gốc của từ chân chỉ bộ phận dưới cùng của cơ thề ngườỉ hay 
động vật, dùng đê đi, đứng. 

- Nghĩa chuyến của từ chân được hình thành trên cơ sở của nghĩa 
chuyển gốc. Ví dụ: chân giường chỉ phần dưới cùng của cái giường, có 
tác dụng nâng đỡ phần trên của giường. 

2. Thông thường, trong một câu cụ thể, một từ thường được dùng 
với một nghĩa nhất định. 

3. Trong bài thơ Những cái chân, từ chân được dùng với nghĩa chuyên 
(2) chân gậy, chán com-pa, chân kiềng, chân bàn và nghĩa chuyên (3) 
võng không chân (ở dây muốn nói đến chân người của bộ đội). 

B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

1. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 

■ Tìm ba từ chỉ bộ phận cơ thể người. 

• Kê ra một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của chúng. 

Ba từ chỉ bộ phận cơ thể người là: mắt, tay, tai. 

- Mắt: mắt tre, mắt dứa, mắt na, mắt võng,'mắt lưới... 

■ Tay: tay anh chị, tay nghề, (tác phẩm) dầu tay, tay đôi... 

■ Tai: tai nấm, tai cối xay... 


78 



2. Trong tiếng Việt, có một số tù chi hộ phận của cây cối được 
chuyên nghía dê cấu tạo từ chi bộ phận cơ thê người. Bài tập này yêu 
cầu các em kể ra những trường hợp chuyến nghĩa dó. 


Đê làm bài tập này. trước hết các em cẩn tìm nhũng bộ phận của 
cây, sau dó dựa vào những từ này đỏ tìm nhũng từ ghép chỉ bộ phận 
cơ thê của người. 

Cu thể: 


Thân (cây) 

Lá 

Quá 

Trái 

Cuống 


thăn (người) 
lá gan 
quả thận 
trái tim 
cuống phổi 


3. Bài tập này yêu cầu các em tìm thêm các ví dụ vê' hiện tượng 
chuyến nghĩa. 


Đế làm bài tập này. các em có thể thực hiện lần lượt các bước sau: 

- Tìm một số danh từ có khả năng chuyển thành động từ và một số 
động từ có khả nàng chuyển thành danh từ. 

- Ghép thêm một yếu tô khác vào và kiểm tra khả năng chuyển 
nghĩa của từ. 


Trên co' sở dó. ta có thê đưa ra một số ví dụ như sau: 
a. Chí sự vật chuyển thành chi hành dộng: 


Cái cưa 

-> 

cưa gồ 

Cái cuốc 

-> 

cuốc đất 

Cái bào 

-> 

bào gỗ 

Cân muôi 

-> 

muôi dưa 


79 



b. Chỉ hành động chuyển thành chí đơn vị: 

Gánh bó củi một gánh củi 

Bỏ cỏ một bó cỏ 

Nắm cơm một nắm cơm 

Căn muối một cân muối 

4. Đọc đoạn trích Nghĩa của từ “bụng" dẫn ở SGK trang 57 và trả 
lời câu hỏi. 


a. Tác gia đoạn trích nêu lên hai nghĩa của từ bụng. Đó là các nghĩa: 

Bụng 1 (nghĩa gốc): bộ phận cơ thể nguôi hoặc động vật chứa ruột, 
dạ dày. Ví dụ: dõi bụng, no bụng, ăn cho chác bụng, con mát to hơn 
cái bụng... 

Bụng 2 (nghĩa chuyển): biểu tượng của ý nghĩa sâu kín, không bộc 
lộ ra đối vối người và việc nói chung. Ví dụ: nghĩ bụng, trong bụng 
mừng thầm, bụng bảo dạ, định bụng, suy bụng ta ra bụng người, đi 
guốc trong bụng, sống dể bụng chết mang di... 

Ngoài hai nghĩa tác giả đã nêu, bụng còn có một nghĩa: 

Bụng 3 (nghĩa chuyển); phần phình Lo ra ở giữa của một sô vật. Ví 
dụ: bụng chân, bụng lò... 

b. Trong các trường hựp dưới đày, từ bụng có nghĩa: 

- Ản cho ấm bụng 

Bụng ờ dây dược hiểu theo nghĩa gốc (1): bộ phận cơ thể người chứa 
ruột, dạ dày. 

- Anh ấy tốt bụng 

Bụng ở dây được hiểu theo nghĩa chuyển (2): biếu tượng của ý nghĩ 
sâu kín, không bộc lộ ra đối với người, với việc nói chung. 

- Chạy nhiều, bụng chân rất săn chắc 

Bụng ở đây được hiểu theo nghĩa chuyển (3): phần phình to ra ỏ 
giữa của một số vật. 


80 



Bài đoc tham khảo 


“Động lực chủ yếu thúc dẩy sự chuyển biến ý nghĩa vẫn là những 
nhu cầu do giao tiếp đặt ra. Có nhu cầu về mặt trí tuệ và những nhu 
cầu về mặt tu từ. Ngôn ngữ luôn luôn dứng trước đòi hỏi phái kịp thời 
sáng tạo ra những phương tiện mới để biểu thị những sự vật, hiện 
tượng và những nhận thức mới xuất hiện trong xã hội, dê thay thế 
những cách diễn dạt, những tên gọi cũ dã mòn, không còn khả năng 
gợi tả, bộc lộ cảm xúc và gây sâu sắc ỏ người nghe nữa. Thay đôi ý 
nghĩa ỏ các từ sẵn có, thổi vào chúng những luồng sinh khí mới là một 
biện pháp tiết kiệm, sông dộng, giàu tính dân tộc, có tính nhân dân 
đậm đà, dề dàng dược chấp nhận nhanh chóng, đáp ứng được những 
nhu cầu nói trên của giao tiếp. Đó cũng là cách khai thác và phát huy 
của ngôn ngủ’ - . 


(Đỗ Hữu Châu, Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt, 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 1981) 


LỜI VĂN, ĐOẠN VĂN Tự sự 


Mục đích của bài học, giúp các em nắm dược: 

- Đặc diêm của lòi văn tự sự; 

- Biết viết các câu văn tự sự cơ bán 

A. HƯỚNG DẨN TÌM HlỂU BÀI 
I. Lời văn giới thiệu nhân vật 

Trong văn tự sự, khi giỏi thiệu nhân vật thường giới thiệu tên, họ, 
lai lịch, quan hệ, tính tình, tài năng, ý nghĩa của nhân vật... Đồng 
thời lời giỏi thiệu nhân vật cũng bao hàm cả ý nghĩa khen chê cũng 
như thái độ của người viết đôi với nhân vật đó. 


81 



1. (1) Đoạn vãn giới thiệu hai nhân vật: Hùng Vương thử mười tâm 
và MỊ Nương. 

+ Quan hệ: Hùng Vương và Mị Nương là hai cha con. 

+ Đặc điểm: MỊ Nương người đẹp như hoa. tính tình hiền dịu. 

(2) Đoạn văn giới thiệu hai nhân vật: Sơn Tinh và Thủy Tinh. 

+ Lai lịch: Sơn Tinh đến từ vùng núi Tản Viên: Thủy Tinh đèn từ 
miền biển. 

+ Tài năng: Cả Sơn Tinh và Thủy Tinh đều có nhiều tài. 

2. Câu văn giới thiệu nhân vật thường: 

- Câu văn vói từ là, từ có: Hùng Vương thứ mười tám có một người 
con gái tên là Mị Nương. 

- Câu văn kể ngôi thứ ba: Người tã gọi chàng lù Sơn Tinh: Người 
ta gọi chàng là Thủy Tinh. 

II. Lời văn kê sự việc 

Trong văn tự sự, khi kể sự việc thì kể các hành dộng, việc làm. kết 
quá và sự thay đôi do các hành động ấy đem lại. 

(3) Đoạn vãn dùng nhừng từ ngữ sau dế kê những hành dộng của 
nhân vật: Thủy Tinh đèn sau. không lấy được vợ, nối giận, đem quân 
đuối theo, hô mưa, gọi gió làm thành dông bão, dâng nước sông lên 
cuồn cuộn đánh Sơn Tinh. 

Các hành động trôn được kê theo thứ tự: hành động -> diễn biến 
tăm lý -> hành động: Đến sau, không lấy được vợ (hành động) -> đùng 
dùng nổi giận (diễn biến tâm lý) -> đem quân đuôi theo đòi cướp Mị 
Nương, hô mưa, gọi gió (hành động). Đồng thời đây cũng là thứ tự 
được sắp xếp theo thời gian. 

Hành động ấy đem lại hậu quả: nước ngập ruộng đồng, nưốc ngập 
nhà cửa, nước dâ*ng lên lưng đồi, sườn đồi, thành Phong Châu như nổi 
lềnh bềnh trên một biển nước. 



Lòi kế trùng điệp nước ngập..., nước ngập..., nước dâng... gây ấn 
tượng về một trận cuồng phong dừ dội dang diễn ra, với một biên nước 
mênh mông, ngập tràn nhà cửa, ruộng dồng... 

III. Đoạn văn 

Mồi doạn văn thường có một ý chính, diễn dạt thành một câu gọi 
là câu chủ để. Các câu khác diễn đạt những ý phụ dẫn đến ý chính 
hoặc giai thích ý chính, làm cho ý chinh nôi bật lẽn. 

1. Các đoạn (1). (2), (3) biểu đạt chinh: 

- Đoạn 1: Vua Hùng muốn kén rê. Càu biêu dạt ý chính: Vua cha 
yêu thương nàng hết mực, muốn ken cho can một người chồng thật 
xứng đá ng. 

- Đoạn 2: Có hai người đến cầu hôn, ca hai người đểu tài giỏi và đêu 
xứng đang làm con rê. Câu biếu đạt ý chinh: Một người ở vùng núi 
Tán Viên co tài lọ [...]. Một người ớ miến hiển, tài năng cũng không 
kém [...] 

- Đoạn 3: Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh. Câu biểu đạt ý 
chính: Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, dùng đùng nổi giận, 
dem quân đuổi theo đòi cướp MỊ Nương. 

Đê dẫn đến ý chính, người kể đã dẫn dát từng bước bàng cách kế 
các ý phụ: 

- Đoạn 1: Hùng Vương thứ mười tám có người con gái xinh đẹp, 
hiền dịu, đến tuổi lấy chồng. 

- Đoạn 2: Một hôm có hai chàng đến cầu hôn, một chàng tên lả Sơn 
Tinh, một chàng tên là Thủy Tinh. Ca hai dều tài giỏi và đểu xứng 
đáng làm rể vua Hùng. 

- Đoạn 3: Thủy Tinh hò mưa, gọi gió làm thành giỏng bão, dâng nước 
sông cuồn cuộn. Nước ngập ruộng dồng, ngập nhà cửa, dâng lên lưng 
đồi, sườn đồi, thành Phong Châu nối lềnh bềnh trôn một biến nước. 

2. Kế một đoạn văn nêu ý chính: Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun 
lửa giết chết hết giặc Ân: 


83 



Thánh Gióng mặc áo giáp, cầm roi nháy lên mình ngựa. Ngựa 
phun lứa, tráng sĩ phi thẳng đến nơi có giặc, giết hết lớp này đến lớp 
khác. Giặc chết như rạ. Roi gắt gẫy, tráng sĩ nhô' những bụi tre ven 
đường đánh vào giặc. Giặc tan vỡ, đạp lên nhau chạy trôh. 

B. HƯỚNG DẦN LUYỆN TẬP 

1. Đọc kĩ các đoạn văn dẫn ở SGK trang 60 và trả lòi câu hỏi: 

a. Đoạn văn thứ nhất kể về việc Sọ Dừa giói chăn bò. 

Câu chủ đề là: Cậu chăn bò rất giỏi. 

Đoạn văn được triển khai theo trật tự: câu chủ đề nêu trước, các 
câu sau giải thích, cụ thể hóa cho câu chủ đề. 

Các câu sau cụ thể hóa là: Hằng ngày, Sọ Dừa lăn sau bò ra đồng, 
tối đến lại lăn sau dàn bò về chuồng. Ngày nắng củng như ngày m ưa, 
bò con nào con nấy bụng no căng. 

b. Đoạn văn thứ hai kể về việc Phú ông cỏ ba cô con gái thay phiên 
nhau dưa cơm cho Sọ Dưa. 

Câu chủ đề: Ngày mùa, tồi tớ ra đồng làm cả, phú ỏng có ba cô con 
gái thay phiên nhau đưa cơm cho Sọ Dừa. 

Đoạn văn được triển khai theo thứ tự: câu chú đề được nêu trước, 
các câu sau giải thích, cụ thể hóa cho câu chủ dề. 

Các câu cụ thể hóa là: Hai cô chị ác nghiệt kiêu kì, thường hắt hùi 
Sọ Dừa; còn cô em út hiền lành', tính hay thương người, đối đãi với Sọ 
Dừa rất tử tế. 

c. Đoạn.văn thứ ba kể về tính tình của cô Dần hàng nước. 

Câu chủ đề: Tính cô củng như tuổi cô còn trẻ con lắm. 

Đoạn văn được triển khai theo trật tự: câu chủ đề được nêu trước, 
các câu sau giải thích, cụ thể hóa, làm cho người nghe hiểu dược, cảm 
nhận dược. 


84 



Các cáu sau cụ thể hóa là: Thay khách hàng nói một câu bông đùa, 
cô đã tướng người ta chòng ghẹo minh , díu đôi lông mày lại và ngoe 
nguẩy cái minh. Khách trông thấy chi cười. Nhưng cô không giận ai 
lâu, chí một lát cô lại vui tính ngay. 

2. Câu đúng là: Người gác rừng đóng chắc chiếc yên ngựa, nhảy lên 
lưng ngựa, rồi lao vào bóng chiều. 

Vì đây là lời vàn kể sự việc (kế về hành động của người gác rừng) 
và được trình bày theo thứ tự việc gì xay ra trước thì kể trước, việc gì 
xay ra sau thì kể sau: dóng yên ngựa nháy lên lưng ngựa -> lao vào 
bóng chiếu. 

3. Bài tập này yêu cầu các em viêt câu giới thiệu các nhân vật: 
Thánh Gióng, Lạc Long Quân, Ầu Cơ. Tuệ Tĩnh. 

- Lạc Long Quân là một vị thần th uộc nòi rồng, sông ở miền đât 
Lạc Việt. 

- Ngày xưa, ớ vừng núi cao phương Dắc, có nàng Âu Cơ thuộc 
dòng họ Thần Nông, xinh dẹp tuyệt trần. 

- Thánh Gióng ở đời Hùng Vương thứ sáu dã củ công dẹp giặc An 
cứu nước nên dược vua phong là Phù Đổng Thiên Vương. 

■ Tuệ Tinh là danhy lỗi lạc đời Trần củ tấm lòng yêu thương và 
cứu giúp người bệnh. 

4. Bài tập này yêu cầu các em viết đoạn kể chuyện Thánh Gióng 
cưỡi ngựa sắt xông trận, ngựa phun lửa giết giặc An và đoạn kê 
chuyện Thánh Gióng khi roi sắt gãy, dã nhổ tre đằng ngà tiếp tục 
đánh đuối quân giặc (xem phần Hướng dẩn tìm hiểu bài). 


85 



Bài (ỉ 


THẠCH SANH 


"ứ hiền gặp lành 


n 


Đọc lại lí thuyết về truyện cổ tích ỏ bài học trước (trang 72) đê có 
cái nhìn khái quát về thê loại này. 

1. Cáu hỏi 1 SGK trang 66 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại đoạn dầu của truyện: "Ngày xưa ơ quận Cao Bình... mọi 
phép thần thông". Chú ý đọc phần Chú thích trong SGK để hiểu rõ 
nội dung văn bản. 

b. Gợi ý trả lời 

Sự ra đòi của Thạch Sanh có chỗ khác thường, vì Thạch Sanh là 
thái tủ' ớ trên tròi, được Ngọc Hoàng phái xuống đầu thai làm con của 
hai vợ chồng già nghèo khó, nhưng tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người. 
Điều đặc biệt là, bà mẹ Thạch Sanh có thai mấy năm mới sinh ra 
chàng. Trong khi đó, những bà mẹ phàm trần chí mang thai 9 tháng 
10 ngày là sinh nỏ. 

Khi Thạch Sanh biết dùng búa, Ngọc Hoàng cho thiên thần xuống 
dạy cho đủ các môn võ nghệ và phép thần thông. 

Tuy nhiên, sự ra dời của Thạch Sanh vẫn có phần giỏng với những 
cậu bé phàm trần. Chàng cũng sinh ra trong một gia dinh nghèo, cha 
mẹ mất sớm, chỉ có một cái búa là gia tài duy nhất. Chàng cũng là 
dứa bé mồ côi như bao đứa bé khác trong xã hội. 

Như vậy Thạch Sanh vừa có nguồn gốc thần tiên, vừa có nguồn gốc 
người thường. Sức mạnh của chàng có được là sự kết tinh giửa cái 
bình thường (người trần) với cái phi thường (thần tiên). Trong truyện, 
Thạch Sanh sớm mồ côi cha mẹ, có một cuộc sống nghèo khổ, phải tự 
mình lao động kiêm sống như bao người dân nghèo khác. 


86 



Hình tượng nhân vật Thạch Sanh nói lòn sự cảm thõng sâu sác của 
nhân dân với số phận của những người nghèo khố, mồ cói trong xã 
hội. Thạch Sanh trớ thành người anh hùng nghĩa hiệp, trừ hại cho 
dân, bảo vệ cóng U là ước mo' của nhãn dân vê một xà hội công bàng, 
tốt đẹp. Thạch Sanh còn là hiện thán cua niềm tin vế sức mạnh, khá 
năng kì lạ có trong mỗi con người bình thường của nhân dân. 

2. Câu hủi 2 SGK trang 66 

a. Hưởng dẫn tìm hiếu 

Đọc lại đoạn văn từ: "Một hôm. có người hàng rượu... bọ hưng". 

Đoạn vàn này gồm nhiêu sự kiện liên quan đến việc thứ thách 
Thạch Sanh, mỗi sự kiện được diễn đạt ngan gọn vê một tình huống 
thủ thách nhân vật. cần đọc kĩ từng sự kiện trước khi trả lòi câu hỏi 

b. Gợi ý trả lời 

Trước khi được kết hôn với công chúa. Thạch Sanh đã trải qua 
nhiều tai biến nối tiếp nhau. Thạch Sanh đã lần lượt vượt qua những 
thử thách này, và bộc lộ phàm chất dáng quý của một chàng dũng sĩ 
nghĩa hiệp. 

Có thê nói phần lớn những khó khan này dều liên quan trực tiếp 
hoặc gián tiếp đến Lí Thông. Lí Thông lợi dụng đức tính thật thà, chất 
phác của Thạch Sanh dê lừa gạt chàng nhiều lần. Hấn kết nghĩa anh 
em với chàng vì thấy chàng có sức khỏe phi thường. Han lừa Thạch 
Sanh đến miêu thò đê thê mạng cho mình. Tại miêu thờ, Thạch Sanh 
đã đánh nhau với chan tinh. Chan tinh vỏn là một con quái vật, có 
nhiều phép lạ. thương ăn thịt người. Quan quán nhà vua dã nhiều lần 
muốn diệt trừ nhưng đều thất bại. Thạch Sanh dã dùng sức mạnh của 
mình: lưỡi búa và võ thuật dê giết chết con quái vật gian ác. xách đầu 
mang về. Nhung Lí Thông dã lừa Thạch Sanh, cướp công cua chàng. 

Sau dó, Thạch Sanh lại giúp Lí Thông tìm tung tích của đại bàng, 
giết chết dại bàng cứu công chúa. Lí Thông đã vô ơn, sai quân lấy đá 
lấp kín cửa hang, không cho chàng lên một đất. 

Những chi tiết, Thạch Sanh đánh chằn tinh, diệt đại bàng mang 



dáng dấp của chàng dũng sĩ diệt quái vật, diệt ác, trừ hại cho nhân 
dân vừa thể hiện tài năng, sức mạnh phi thường của người anh hùng, 
vừa thế hiện phẩm chất nghĩa hiệp đáng quý. 

Tại nơi ở của đại bàng, Thạch Sanh đã giải thoát cho con trai vua 
Thủy Tể. Chàng được mòi xuống thủy phủ chơi, dược dối đãi hậu hĩnh. 
Vua Thủy Tê đê trả công chàng, đã biếu nhiều bạc vàng châu báu. 
Thạch Sanh từ chối và chỉ xin một cây đàn. Thạch Sanh tuy xuất thân 
nghèo khổ, tự lao động kiếm sống, nhưng trước vàng bạc, châu báu, 
chàng không nảy lòng tham, biểu hiện một tâm hồn cao đẹp. Người 
anh hùng làm việc tốt vì nghĩa chứ không vì lợi. Thạch Sanh trở 
thành một hình ảnh đẹp, thật thà chất phác, hiền lành và tốt bụng có 
một tâm hồn trong sáng, nghĩa hiệp và rộng lượng. 

Song, khó khản vẫn chưa chấm dứt, cái xấu, cái ác vẫn còn hãm 
hại chàng. Hồn chằn tinh và đại bàng còn báo thù chàng. Chúng lấy 
của trong kho nhà vua, giấu ở gốc đa (nơi chàng ở) dể vu vạ chàng ăn 
cắp. Vì vậy, Thạch Sanh dã bị bắt vào ngục... 

Như vậy, Thạch Sanh đã trải qua một chuỗi khó khăn, thử thách. Mỗi 
thứ thách lại có mức độ khác nhau, càng làm sáng rõ những đức tinh tốt 
dẹp của chàng. Qua những thử thách ấy, Thạch Sanh bộc lộ phẩm chất 
tốt đẹp: chất phác, thật thà, tốt bụng, dũng cám, nghĩa hiệp, nghệ sĩ. 

Chi tiết dánh chằn tinh, đại bàng có nhiều ý nghĩa: khẳng định sức 
mạnh vô song, võ nghệ cao cường của Thạch Sanh. Chằn tinh, đại 
bàng là hiện thân của cái ác, có nhiều phép thuật khôn lường nhưng 
không làm chàng khuất phục. Sức mạnh của Thạch Sanh là sức mạnh 
của chính nghĩa, chiến thắng của chàng cũng là chiến thắng của 
chính nghla. Chàng là hiện thân của chính nghĩa, là vị cứu tinh của 
nhân dân. thay dân mà trừ bạo ngược. 

Hình tượng người anh hùng Thạch Sanh tỏa sáng toàn bộ câu 
chuyện, phản ánh ước mơ của nhân dân về một người anh hùng lí 
tưởng, diệt trừ cái ác. mang lại hạnh phúc cho nhân dân. 

3. Câu hỏi 3 SGK trang 66 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Trong truyện. Thạch Sanh va Lí Thông đôi lập nhau về mọi mặt. 


88 



Đọc kĩ toàn bộ câu chuyện, đối chiếu hành dộng của hai nhân vật đế 
tìm ra sự dối lập, qua đó nhận xét tinh cách của họ. 

b. Gợi ý trả lời 

Trong truyện Thạch Sanh , hai nhân vật Thạch Sanh và Lí Thông 
luôn đôi lập nhau vê' tính cách và hành động. Thạch Sanh là hiện 
thân của cái đẹp, cái thiện, chất phác, thật thà, dũng cảm, nghĩa hiệp. 
Lí Thông lại dối trá, lừa đảo và hèn nhát. 

Nếu Thạch Sanh dũng cảm, lập nhiều chiến công, có tấm lòng 
khoan dung thì Lí Thông lại xấu xa, xảo quyệt, ích kỷ, tìm mọi thủ 
đoạn để hãm hại và cướp công của Thạch Sanh. 

Hành động của Lí Thông trong những lần lừa gạt Thạch Sanh, 
cướp công của chàng (lừa Thạch Sanh đến miếu, lấy đá lấp cửa hang 
hại chàng) đều xuất phát từ lòng tham vô đáy, vì lợi ích cá nhân mà 
quên di tình nghĩa con người. Đó là những hành động của kẻ tiểu 
nhân ác độc và gian xảo. 

Trái lại, Thạch Sanh luôn làm việc nghĩa, không màng danh lợi, 
không cần được người bị nạn trả ơn (cứu con trai vua Thủy Tề, bắn 
đại bàng bị thương khi nó cắp người). Cho đến khi Thạch Sanh nhận 
rõ bộ mặt gian ác của Lí Thông: lừa gạt, cướp công lao của chàng, sát 
hại chàng, Thạch Sanh không trừng phạt mà tha bổng cho mẹ con họ 
về quê làm ăn. 

Cuối cùng, trời vẫn trừng phạt mẹ con Lí Thông, cho sét đánh chết. 
Còn Thạch Sanh dược kết duyên cùng công chúa, được lên ngôi vua. 

c. Mở rộng kiến thức 

Tìm dọc thêm các truyện cổ tích khác: Cây khế, Tấm Cám, Cây tre 
trăm đốt, Sọ Dừa... 

4. Cáu hỏi 4 SGK trang 67 

a. Hưởng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại đoạn văn: "Nhà vua gả công chúa... đã nhường ngôi cho 
Thạch Sanh". 


89 



Chi tiết tiếng đàn thẩn, niêu cơm thần vừa là biêu tượng mang ý 
nghĩa của truyện, vừa là yếu tố hoang đường, tạo nên sự hấp dẫn cho 
câu chuyện. Các chi tiết này dóng vai trò gì trong truyện, từ đó nêu 
lên ý nghĩa của chúng. 

b. Gợi ý trả lời 

Truyện Thạch Sanh có nhiều chi tiết thần kỳ, trong dó đặc sắc 
nhất là chi tiết tiếng đàn và niêu cơm thần. 

Tiếng đàn trong truyện là một biểu tượng, mang ý nghĩa tượng 
trưng sâu sác. Tiếng đàn dã giải câm cho công chúa, giải oan cho 
Thạch Sanh, và khiến quân lính 18 nước chư hầu phải xin hàng. 
Tiếng đàn là tiếng nói phân trần lẽ phái, là tiếng nói của chính nghĩa, 
của công lý. Vì vậy, không cần phải dô máu, không dộng binh đao, 
Thạch Sanh chỉ gảy đàn dã làm quân dịch tan rã. đầu hàng. Như vậy, 
tiếng dàn còn có ý nghĩa thê hiện niềm yêu chuộng hòa bình của nhân 
dân ta. 

Bên cạnh chi tiết Liếng đàn, niêu cơm than củng là một biếu tượng 
kì diệu. Niêu cơm dùng dê dãi những kẻ bại trận. Một niêu cơm thần 
kì, quân sĩ 18 nước ăn mãi không hết. Niêu cơm thể hiện tình cảm 
chân thành mộc mạc, vừa thê hiện tấm lòng nhân dạo của chàng đối 
với ké bại trận. Niêu cơm thần là ưốc mơ của nhân dân ta về lao động 
sản xuất, mùa màng tươi tốt, lương thực dư thừa, đủ cho hàng ngàn, 
hàng vạn người ăn. 

Ngoài hai chi tiết này, truyện còn có chi tiết thẩn kì khác: cung 
tên vàng, thần tiên dạy võ nghệ, phcp lạ, thái tứ đầu thai... có tác 
dụng làm tâng sức hấp dẫn của truyện, làm cáu chuyện đậm không 
khí cổ tích. 

Truyện cô tích thường có Iihừng chi tiết kì lạ, hoang đường giông 
như thần thoại và truyền thuyết, nhung yốu Lố thế sự, đòi sống thế 
tục dã dưực gia Lãng trong truyện cố tích. Vi thế, truyện cô tích dù còn 
yêu tô hoang dường, nhưng vẫn gần vối cuộc sông con người, ơ đó, 
truyện có kẻ giàu người nghèo, có sự bất công và dấu tranh chông áp 
bức, bất công trong xã hội. 


90 



5. Cáu hỏi 5 SGK trang 67 

a. Hướng dân tìm lìiôu 

Cán nhở: Truyện cố tích thường kêt thúc có hậu. Người tốt đưực 
hạnh phúc, ké ác bị trừng trị, thế hiện khát vọng của nhân dân về một 
cuộc sống tôt dẹp. công bang. 

b. Gợi ý trả lời 

Kết thúc truyện Thạch Sanh, mẹ con 1.1 Thông bị chết, biến thành 
bọ hung suốt đời sống trong những chỗ nhơ bàn là một sự trừng phạt 
díeh dáng cho nhũng ké độc ác, không có tình người. 

Ngược lại, Thạch Sanh tốt bụng, nghĩa hiệp dược đền đáp xứng 
đáng, được kết duyên cùng công chua và được lên ngôi vua. Cách 
kết thúc này thường phố biến trong các truyện cố tích - cách kết 
thúc có hậu thê hiện triết lí sống "ở hiền gập lành", "ác giả ác báo", 
kẻ ác bị trừng trị đích đáng, người tốt dược hương phúc lành của 
nhân dân ta. 

Kết thúc có hậu trong truyện cô tích phan ánh nguyện vọng của 
nhân dân ước mơ một cuộc sống tốt đẹp, công bằng, không có áp bức, 
không có bất công. 

Các truyện cố tích khác cũng có kêt thúc như vậy, như người anh 
tham lam trong truyện Cây khế dã rơi xuống vực chết; hai cô chị 
dộc ác của cô út trong Sọ Dừa dã đi biột xứ: lão nhà giàu tham lam, 
thất hứa phái gá cô Ưt cho anh Khoai (Anh trai cày và lão nhà 
giàu)... 

Tư liệu tham khảo 

Để bổ trự kiến thức cho bài học, dưới dây xin dược trích dẫn bài 
bình vổ truyện Thạch Sanh của Hoàng Tiến Tựu. 


91 



THACHSANH 


I. 

Thật khó có thể tìm thấy trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt 
Nam một tác phẩm vừa lỏn vê đề tài và nội dung, vừa phong phú về 
loại hình nhân vật và chặt chẽ, hoàn chỉnh về kết cấu nghệ thuật như 
truyện Thạch Sanh. 

ở đây vừa có đấu tranh thiên nhiên chông các loài ác thú (ở trên 
tròi "Đại Bàng", ở mặt đất "Trăn Tinh", trong hang động "Hồ Tinh") 
vừa có đấu tranh giai cấp trong xã hội (giữa Thạch Sanh và Lí 
Thông); lại có cả đấu tranh dân tộc chông ngoại xâm (vối quân "mười 
tám nước chư hầu") và đấu tranh cho tình yêu đôi lứa (của Thạch 
Sanh và công chúa). 

Trong truyện cổ tích nói riêng cũng như truyện cổ dân gian nói 
chung của nưốc ta, có rất nhiều những nhân vật độc đáo và tiêu biểu 
về mặt này hay mặt khác cho trí tuệ, tài năng, tâm hồn, phẩm chất 
của con người Việt Nam trong những địa phương và những thòi kì 
khác nhau của lịch sử dân tộc (Lạc Long Quân, Thánh Gióng, Chử 
Đồng Tử, Mị Châu, nàng Tô Thị, vợ chàng Trương, cô Tấm...). Nhưng 
có lẽ không nhân vật nào có nhiều mặt hoạt động rộng lỏn, nhiều 
chiến công, nhiều loại kẻ thù và nhiều tài năng, phẩm chất đạo đức 
như Thạch Sanh. Có thể nói, trong những nhân vật chính diện mcà 
truyện cô tích Việt Nam đã xây dựng nên, Thạch Sanh là con người 
đẹp nhất, tiêu biểu nhất và hoàn hảo nhất. 

Xét về nguồn gô’c nhân vật, theo truyện kể, Thạch Sanh vốn là Thái 
tử con Ngọc Hoàng được đầu thai vào nhà họ Thạch (ở Cao Bằng) đê 
đền ơn dáp nghĩa cho ông bà Thạch Nghĩa ăn ở có đức, có nhân. Như 
vậy là chàng có nguồn gốc thần tiên, là "người trời". Nhưng sau khi 
đầu thai vào nhà họ Thạch, Thạch Sanh đã sinh ra và lớn lên thành 
một con người ở cõi trần, trong xã hội phong kiến Việt Nam, có cha 
mẹ, họ tên, quê hương, nghề nghiệp và vị trí trong gia đình, xã hội rất 
rõ ràng, cụ thể. Điều này không phải nhân vật cổ tích nào cũng có, nó 
làm cho hình tượng nhân vật Thạch Sanh vừa có tính khái quát hóa, 
vừa giàu tính cụ thể, sông động. 


92 



Thạch Sanh mất cha từ khi còn ỏ trong bụng mẹ, rồi mất luôn cá 
mẹ, sông mồ cỏi một thân một mình tu tấm bó. Đó là đặc điếm có tính 
phô biến cua các nhãn vật chính diện trong truyện cô tích thần kì, 
thiếu nó,Thạch Sanh không thể xếp vào hàng ngũ những nhân vật cô 
tích đích thực của Việt Xam và thê giói Xgoài dặc diêm cô tích, nhân 
vật này còn có cá những tính chất cua nhân vật thán thoại và truyền 
thuyết anh hùng. Việc Thạch Sanh diệt Trăn Tinh. Đại Bàng, Hồ 
Tinh rát gán gùi, tương dồng với việc dánh Mộc Tinh, Ngư Tinh và 
Cửu vĩ Hồ Tinh của Lạc Long Quản (trong huyền thoại Lạc Long 
Quân - Âu Cơ); niêu cơm thần của Thạch Sanh cũng là một mô-típ đã 
có trong truyện Khổng Minh Không, việc chống quán xâm lược "mười 
tám nước chư hầu" lại làm cho Thạch Sanh gần vối những nhân vật 
anh hùng trong truyền thuyết chông ngoại xâm. Nhưng về cơ bản y 
Thạch Sanh vẫn là một nhân vật cố tích. Truyện cô tích kê thừa và 
phát triển những sáng tạo về nội dung và nghệ thuật của các thê loại 
ra đòi trước nó (thần thoại, truyền thuyết, anh hùng ca...) đê thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của mình là tự nhiên và dề hiểu. Đó cũng 
là quy luật phát triển chung của văn học nghệ thuật. 

II. 

Chiến công, sự nghiệp to lổn của Thạch Sanh gắn liền với tài năng 
và phàm chất khá toàn diện của chàng. Và tác gia dân gian dã phản 
ánh, thê hiện diều dó hết sức thành công bằng nghệ thuật của truyện 
cô tích. 

Ngoại hình của Thạch Sanh được phác họa dơn sơ nhưng rõ nét. Đó 
là một chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô "mặt đỏ mày xanh", mình 
trần, đóng khố. Gia tài vốn liếng của chàng chỉ có hai thứ là "cây rìu" 
và cái "gốc đa". 

Tuy rằng nghèo nàn, ít ỏi, nhưng như thố là Thạch Sanh đã có ba 
điều kiện cơ bản ban dầu - con người với sức khỏe, tài năng, nghị lực; 
công cụ lao dộng và mảnh đất quê hương để từ dó mà làm nên tất cả. 

Nhừ cây rìu của cha dể lại, Thạch Sanh đã chém dược đầu Trăn 
Tinh. Sau khi đốt xác con quái vật. chàng dã có thêm chiếc "cung 
vàng" kì diệu - chiên lợi phẩm quan trọng đầu tiên của chàng. Nhờ có 
"cung vàng". Thạch Sanh đã diệt được Đại Bàng, cứu được nàng công 


93 



chúa và Thái tử con vua Thủy Tê. Được thêm "cây đàn thần". Thạch 
Sanh tiếp tục giải quyết khó khăn và lập nên những kì tích mới. 

ở nhân vật Thạch Sanh cái bình dị gan với cái phi thường, sức 
người kết hợp với sức thần một cách chặt chẽ, hài hòa. 

Những lần bị Lí Thông và yêu quái hãm hại, Thạch Sanh không có 
ông Bụt hiện lên giúp đỡ nhưng Thạch Sanh lại có trong tay những 
phương tiện kì diệu (cung vàng, đàn thần, niêu cơm thần) và từ nãm 
mười ba tuổi. Thạch Sanh đã được Tiên Ông (theo lệnh của Ngọc 
Hoàng) dạy cho những phép thần thông, khiên cho chàng có cả tài 
năng của con người và thần thánh. 

Cây dàn thần của Thạch Sanh thật vô cùng kì diệu, nó dă giúp 
chàng vạch tội Lí Thông, giải câm cho công chúa và làm mềm lòng, 
nhụt chí đội quân xâm lược của "mười tám nước chư hầu". Nhưng 
nghĩ cho kĩ thì sẽ thấy tiếng "đàn thẩn" cũng thực hiện những chức 
năng, phát huy những tác dụng tích cực như tiếng "đàn người". Đó là 
tiếng đàn hòa bình, nhân đạo. tiếng nói tình yêu và công lí. 

Một điều rất thú vị và đáng nói là, khi vào tay Thạch Sanh thì cây 
đàn thần mới phát huy công hiệu và tác dụng kì diệu cúa nó, vua Thủy 
Tề có nó mà vẫn phải chịu bó tay đô cho yêu quái bắt con giam hãm 
trong "cùi sắt". Với rìu sắt và cung vàng, Thạch Sanh là một dũng sĩ 
trong đấu tranh thiên nhiên, diệt trừ ác thú, với cây đàn thần, Thạch 
Sanh lại được tác giả dân gian xây dựng như một nghệ sĩ anh hùng 
trong đấu tranh xã hội cho cuộc sông yên vui, cho Lình yêu và lẽ phải. 

III. 

Sẽ là phiến diện và thiếu sót nếu không chú ý đến quan hệ giữa 
Thạch Sanh với Lí Thông. Tuy Thạch Sanh có nhiều loại ké thù khác 
nhau, nhưng ké thù chủ yêu, nguy hiểm và lâu dài nhất của chàng 
chỉ có một. đó là Lí Thông. Lí Thông đôi lập với Thạch Sanh một cách 
toàn diện và sâu sắc. Có thể nói: Thạch Sanh với Lí Thông, đó la sự 
đôi lập giữa thiện và ác, lao. động và bóc lột, thật thà và xảo trá, vị tha 
và vị kỉ, anh hùng và bạo nhược, cao thượng và thấp hèn. 

Từ chỗ lợi dụng tình cảm anh em kết nghĩa để bóc lột sức lao động 
của Thạch Sanh. Lí Thông đã lừa dối Thạch Sanh đi chết thay cho nó, 


91 



rồi lại cướp công cua chàng một mình tai: hiíởng giàu sang, danh 
vọng. Trong cổ tích Việt Nam có khá nhiòn nhùng nhân vật tham lam. 
dộc ác (người anh trong truyện Cây l.-hc. t n nhà giàu trong truyện 
Cây tre trăm đốt, hai người chị trong truyộn Sọ Dừa. hai mẹ con nhà 
Cám...), nhúng xét về mức độ cua sụ tham lam, xảo quyệt và tàn 
nhan, thì không một nhân vật nào có thế so sánh dược với Lí Thông. 
Vì thế tròi đã không dung và cuối cùng mẹ con Lí Thông dã bị sét 
đánh chốt, hóa thành con bọ hung, đời dời chui rúc nơi nhơ bân. Việc 
dể Thạch Sanh tha bổng cho mẹ con Lí Thông là ý đồ nghệ thuật rất 
độc đáo và cao tay của tác giá dân gian, nhằm làm cho tính cách nhân 
vật Thạch Sanh phát triển nhất quán và hoàn hảo. Thạch Sanh là con 
nguôi sinh ra vì nghĩa, dũng như tên gọi cua cha chàng: ông " Thạch 
Nghĩa". Thạch Sanh không ưa khóc than yếu đuối, cùng không thích 
giận hờn và không có nhu cầu trả thù như cô Tấm. 

IV. 

Mối quan hệ giữa Thạc! Sanh với công chúa Quỳnh Nga là một 
mạch rẽ, một chù đề phụ cua truyện cô tích có nội dung phong phú và 
quy mô rộng lớn này. 

Việc Thạch Sanh bán con Đại Bàng đang cáp nàng công chúa bay 
qua "gốc da" của chàng diễn ra rất tự nhiên như là một sự tình cờ, 
nhưng dó là sự "tự nhiên" và "tình cò" của nghệ thuật và rất nghệ 
thuật. Chính sự "tình cò" sáng tạo đó dã mò dầu cho lịch sừ tốt đẹp 
của quan hệ giữa Thạch Sanh và công chúa Quỳnh Nga. Mối quan hệ 
này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của chủ để chính, của 
quan hệ Thạch Sanh - Lí Thông trong tác phẩm. 

Sau khi nhà vua mớ hội kén chồng cho công chúa và chọn người 
làm phò mà để nối ngôi, công chúa buồn vì chưa tìm dược người tâm 
đầu ý hợp, nàng thơ thẩn ra chơi vườn dào và bị Đại Bàng sà xuống 
cắp bay di. Những chi tiết ấy rất quan trọng và giàu ý nghĩa. Như vậy 
là sau "hội kén chồng", Đại Bàng đã "dưa" công chúa đến với Thạch 
Sanh làm cho hai người biỏt nhau, yêu nhau và lấy nhau. Đại Bàng 
là ké thù của công chúa và Thạch Sanh, nlntng xét về ý nghĩa khách 
quan nó lại có tác dụng như là một ông mai, bà mối phán diện của đôi 
trai tài gái sắc này. Và công chúa Quỳnh Nga đã không thể tìm được 


95 



người bạn đời lí tưởng của mình ở trong "hội kén chồng" mà nàng lại 
tìm được ở dưới hang sâu trong khi nàng lâm nạn. Tục ngữ có câu: 

Trai khôn tim vỢgiữa chợ đang đông 

Gái khôn tìm chồng giữa chun ba quân. 

Việc kén chồng của công chúa cho thấy nhiều diều có ý nghĩa. 

Không có Thạch Sanh thì công chúa không thể nào thoát khỏi loài 
yêu quái. Thạch Sanh vừa là ân nhân vừa là bạn tình của nàng, tương 
tự như Lục Vân Tiên và Nguyệt Nga trong truyện thơ của Nguyễn 
Đình Chiểu vậy. Nhưng về sau, vai trò cua công chúa Quỳnh Nga 
trong cuộc đời và sự nghiệp của Thạch Sanh dược tác giả đán gian xây 
dựng khác rất nhiều so với vai trò của Nguyệt Nga clôl với Lục Vân 
Tiên trong tác phẩm của Nguyền Đình Chiêu. Không có Thạch Sanh 
thì công chúa không thế thoát khỏi loài yêu quái. Và ngược lại, không 
có công chúa thì Thạch Sanh cũng khó mà trừng trị được Lí Thông đê 
giải thoát cho mình. Trong ý nghĩa và tác dụng đó, công chúa lại vừa 
là bạn tình, bạn đời, vừa là "ân nhân" và "bạn chiên đấu" của Thạch 
Sanh trong đấu tranh xã hội. Cây đàn thần phai vào tay Thạch Sanh 
mới phát huy được hiệu quả, tác dụng. Trong trường hợp vạch tội và 
trừng trị Lí Thông thì ngoài Thạch Sanh phải có thêm công chúa thì 
tiếng nói công lí của đàn thần mới hiệu nghiệm, vì thế, tác giả dân 
gian đã bố trí dê cho Thạch Sanh dùng tiếng dàn nói với công chúa 
một cách tinh tế. Qua tiếng đàn, công chúa đã nhận ra Thạch Sanh 
và hết câm. Từ đó dẫn đến việc nhà vua hạ lệnh giải phóng cho Thạch 
Sanh, cho phép Thạch Sanh kết duyên cùng công chúa và giao toàn 
quyền xử tội Lí Thông cho chàng. 

Sự sáp xêp tình tiêt và giái quyêt các mối quan hệ ỏ dây của tác giả 
dân gian thật là thấu tình đạt lí và khéo léo tuyệt vòi. Đây là một 
trong những màn "chung kết" dộc đáo và hấp dẫn đặc biệt trong 
truyện cổ tích Việt Nam. 



CHỮA LỖI DÙNG TỪ 


Mục đích của bài học, giúp các em: 

- Có ý thức tránh mắc lỗi; 

- Biết chữa lỗi về nghĩa của từ: lặp từ, lẫn lộn các từ gần âm. 

A. HƯỚNG DẨN TÌM HlÉư BÀI 
I. Lặp từ 

Lặp từ là việc dùng từ trùng lặp, gây cảm giác nặng nề, nhàm 
chán, biểu hiện vô'n từ nghèo nàn, dùng từ thiếu cân nhắc. 

Ví dụ: Tôi thích hát, thích vê, thích làm toán và thích xem ẹhim 
hoạt hình. Tôi thích loại phim hoạt hình như Hãy đợi đấy, Pô-kê-mon. 
Tôi thích sô-cô-la, thích ô mai và không thích ổi... 

Người viết đã mắc lỗi lặp từ thích , gây cảm giác nhàm chán khi đọc. 

Cách chữa: bỏ các từ lập đi, câu vẫn rõ nghĩa mà cách diễn đcỊt lại 
thanh thoát, nhẹ nhàng. 

Cần phân biệt lặp từ và phép lặp: 


Lặp từ 

Phép lặp 

Biểu hiện của một vốn từ nghèo 
nàn, thiếu cân nhắc trong khi 
nói, viết (lỗi lặp từ). 

Là một phép liên kết câu, 
tạo tính chặt chẽ, mạch lạc 
cho bài nói, bài viết. 


1. ở ví dụ a, các từ giông nhau: tre, giữ. 

ở ví dụ b, các từ giống nhau: truyện dàn gian 

2. Việc lặp từ tre ở ví dụ a khác vối việc lặp từ truyện dân gian ở ví 
dụ b: 

- ở ví dụ a, việc lặp từ .thể hiện chủ tâm của người viết. Người viết 
dùng việc lặp từ như một biện pháp tu từ để nhấn mạnh ý: tác dụng 


97 









to lớn của tre và việc gắn bó. thân thuộc của tre trong đời sông nhân 
dân. Đó là cách viết có nghệ thuật làm cho văn hay hơn, diễn cảm hơn. 

- ở ví dụ b, việc lặp từ thể hiện sự vụng về của người viết. 

3. Có thê chữa câu b như sau: 

Em rất thích đọc truyện dân gian VI IW có nhiều chi tiết tưởng 
tượng, ki ảo. 

II. Lẩn lộn các từ gần âm 

1. Trong câu: 

a. Ngày mai, chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh. 
Từ dùng không đúng lặ thăm quan. 

■ thăm quan: không có từ này trong tiếng Việt. 

- tham quan: xem tận mắt để mở rộng hiểu biết hoặc học tập kinh 
nghiệm. 

b. Ông họa sĩ già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc. 

Từ dùng không đúng là nhấp nháy 

■ nhấp nháy: 1. Mở ra nhắm lại liên tiếp. 2. Ánh sáng khi lóe lên, 
khi tắt liên tiếp. 

- mấp máy: cứ động rất nhẹ và liên tiếp. 

2. Nguyên nhân mác các lỗi trên là: người viết lần lộn các từ gần 
âm với nhau như thăm quan - tham quan, nhấp nháy - mấp máy. 

3. Viết lại các từ dùng bị sai: 

Thăm quan viết lại thành tham quan 
Nhấp nháy viết lại thành mấp máy 

B. HƯỞNG DẨN LUYỆN TẬP 

1. Bài tập này yêu cầu các em lược bỏ nhung từ ngữ trùng lặp trong 
'các cau dẫn ở SGK trang 68. 


98 



a. Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cà lớp ai cũng đều rát 
lấy làm quý mến bạn Lan. 

Trong câu này, ta có the lược bỏ từ lập bạn Lan ở cuối câu và cụm 
từ thừa rất lấy làm. 

b. Sau khi nghe cô giáo kế câu chuyện ấy, chúng tôi ai cũng thích 
những nhân vật trong truyện này vì những nhăn vật ấy đều /à những 
nhăn vật có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. 

Trong câu này, ta có thể lược bỏ cụm từ câu chuyện ấy, những nhân 
vật thứ hai, thay bảng họ và bỏ là những nhân vật. 

c. Quá trình vượt núi cao cũng là quá trinh con người trưởng thành, 
lớn lên. 

Trong câu này, ta có thê lược bỏ từ lớn lên. 

2. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 

- Thay từ dùng sai trong các câu dẫn ở SGK trang 69 bằng những 
từ khác. 

- Nguyên nhân của việc dùng từ sai là gì. 

Đế chữa những từ dùng sai, các em cần phải tìm hiểu nghĩa của chúng. 

- linh động: có cách xử lí tuy vẫn dựa vào nguyên tắc, nhưng không 
máy móc, cứng nhác, mà có sự thay đối cho phù hợp với yêu cầu, điểu 
kiện thực tế. 

- sinh động: 1. Đầy sức sống, với nhiều dạng, nhiều vẻ khác nhau. 
2. Có khả năng gợi ra những hình ảnh họp với hiện thực của đời sống. 

- bùng quang: bọng đái. 

- bàng quan: đứng ngoài cuộc mà nhìn, coi là không dính líu đến mình. 

- thủ tục: những việc cụ thế phải làm theo một trật tự nhất định. 

- hủ tục: phong tục đã lỗi thời. 

Trên cơ sở đó, ta có thể chữa lại như sau: 


99 



a. Tiếng Việt có khả năng diễn tả sinh dộng mọi trạng thái tình 
cám của con người. 

Nguyên nhân của việc dùng sai từ: lẫn lộn từ gần âm: sinh động 
thảnh linh động. 

b. Có một sô bạn còn bàng quan với lớp 

Nguyên nhân của việc dùng sai từ: lần lộn từ gần âm: bàng quan 
thành bàng quang. 

c. Vùng này còn khá nhiều hủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn 
linh đinh, ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái... 

Nguyên nhân của việc dùng sai từ: lẫn lộn từ gần âm: hủ tục thành 
thủ tục. 


100 



Bài 7 


EM BÉ THÔNG MINH 


Đọc lại lí thuyết vê' truyện cổ tích ớ bài học trước (trang 72) 

1. Câu hỏi 1 SGK trang 74 

a. Hướng dẫn tìm hiếu 

Đây là truyện cô tích về nhân vật thông minh, tìm đọc thêm những 
mẩu truyện về các nhân vật thông minh, truyện Trạng Quỳnh, Trạng 
Lợn để có cái nhìn chung về các nhân vật này. Đọc kĩ toàn bộ câu 
chuyện và xác định vai trò của các câu đố trong truyện, qua đó nêu 
tác dụng của nó. 

b. Gợi ý trả lời 

Hình thức dùng câu đố để thử tài nhân vật rất phổ biến trong các 
truyện cổ tích Việt Nam và thế giới. Truyện về các Trạng thường hay 
dùng hình thức nhiều câu dô’ khác nhau dê thử thách trí thông minh 
của nhân vật, hoặc giải quyết một vấn dẻ' nào đó nhằm đê' cao trí tuệ 
con người (Món ăn mầm đá; Ăn trộm mèo...) 

Câu đô’ trong truyện cổ tích có tác dụng làm bộc lộ tài năng, phẩm 
chất của người thông minh. Có trường họp câu đố có vai trò tạo tình 
huống hấp dẫn, gây hứng thú cho người dọc, có khi có tác dụng giải 
trí, bật tiếng cười hài hước, nhẹ nhàng. 

2. Câu hỏi 2 SGK trang 74 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại toàn bộ văn bản và liệt kê số lần em bé phải giải đố, ai là 
người dưa ra câu đô? Em bé dáp lại thế nào? Chú ý đến mức độ tăng 
tiến giữa lần đố. 

b. Gợi ý trả lời 

Em bé thông minh dược thử thách 4 lần mỗi câu đô’ sau lại khó hơn 
lần đô’ trước. Ba lần đầu đểu là dụng ý của quan quân nhà vua. Vì vua 


101 



muốn tìm kiếm người tài nên dã cô ý đưa ra nhũng câu đố không bình 
thường, đầy hóc búa, oái oăm. Em bé đểu lần lượt vượt qua. không chí 
giải dược câu dô mà còn dô lại quan quân nhà vua bang nhiều câu hỏi 
không kém phần hóc búa. 

Lần thứ 1: em bé dáp lại câu đô’ của viên quan "Trâu cày được 
mấy đường?” 

Lần thứ 2: đáp lại thứ thách của vua "nuôi ba con trâu đực, phải 
đẻ thành chín con trong một năm”. 

Lần thứ 3: đáp lại câu đô’của vua: một con chim sẻ dọn làm ba cỗ 
thức ăn. 

Lần thứ 4: câu dô' thử thách của sứ thần nước ngoài: xâu sợi chỉ qua 
ruột con ốc vặn rất dài. 

Những câu đố này có mức độ tăng tiến, cảu dố lần sau khó hơn lần 
trước thê hiện qua nội dung và người dố. Lan dầu là viên quan, hai 
lần sau là nhà vua, và dặc biệt lần thứ 4 là thử thách của sứ thần 
nước ngoài với mục đích dò la. thử thách nhân tài của nước ta. Trước 
câu đố khó giãi của sử thần nước ngoài,cà triều dinh bó tay. Các ông 
quan, các vị thông thái, các bậc trạng nguyên đều không có lời giải. 
Những cách họ đưa ra: dùng miệng hút, bôi sáp vào sợi chỉ dều thất 
bại. Trong khi các bậc thông thái đều vò dầu suy nghĩ vẫn không có 
dáp án cho câu đố, thì nhân vật em bé đang chơi đùa ở sau nhà lại có 
ngay một đáp án họa trong một bài thơ: 

Tang tình tang! Tính tinh tang 
Bắt con kiến càng buộc chi ngang lưng 
Bên thời lấy giấy mả bưng 
Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang... 

Tài năng, trí tuệ, sự nhanh nhạy của em bé cùng tăng tiến dần và 
lần nào cũng dược khÁng dịnh, từ chỗ vua còn ngờ vực đi đến hoàn 
toàn phục tài cậu bé. Mỗi một tình huống oái oăm của câu đố dưa ra, 
trí thông minh của nhân vật đều được đật trong sự tương quan với 
người khác. 


102 



Lần thứ 1: Em bé được so sánh vói ông bố (ông bố không có câu 
trả lời). 

Lần thử 2: Em bé được so sánh vói dám dông, toàn bộ dân làng, có 
đầy du lứa tuối: già, trẻ. Dân làng cho l ãng lệnh của vua là tai họa, 
em bé lại cho là lộc vua (giết trâu cá làng cùng ăn). 

Lần thứ 4: Em bé được so sánh vói các nhà thông thái, các bậc 
quyền cao chức trọng, các bậc trạng nguyên. 

Câu chuyện đặt nhân vật trong mối tương quan như vậy, càng khảng 
định trí thông mmh sác bén, vô cùng nhanh nhạy cua em bé nghèo. 

3. Câu hỏi 3 SGK trang 14 

a. Hướng dan tìm hiểu 

Lưu ý rằng: 4 câu dố dưa ra là 4 tình huống hoàn loàn khác nhau. 
Do đó, mỗi câu trả lời củng phải khác nhau. Chú ý đến cách giải đố 
của em bé trong cả 4 lần, qua đó chỉ ra sụ lí thú của nó. 

b. Gợi ý trả lời 

Trong mỗi lần thử thách, em bé không dua ra câu trả lời trực tiếp 
mà đã dùng một câu hỏi tương tự đế tra lòi. 

Lần thứ nhất, cậu bé dà đưa ra câu hói: “Ngựa của ông đi một ngày 
dược mây bước?” đê dối lại câu dô của viên quan: “Trâu cày một ngày 
được mày dường?''. Vì thê viên quan mới cám phục sự nhanh trí của 
cậu bé. 

Lần thứ hai, vua dua ra tình huống: Bát trâu đực đẻ con. Trong khi 
cá dán làng lo sợ thì em bé binh tĩnh báo dán làng mô trâu ăn mừng. 
Sau đó, em bé cũng rất mưu trí và dùng cám vào cung, giả vờ khóc 
um lên đòi bố dẻ em bé cho mình chơi. Tù dó, vua mới từ bỏ yêu cầu 
vô lí: bát trâu đực đẻ con và công nhận trí thông minh của cậu bé. 

Lần thử 3, em bé đã nhanh trí dũa ra một yêu cầu: rèn cây kim 
thành dao để mô thịt chim sẻ. Và cũng chinh lần này, vua hoàn toàn 
phục tài cúa em bé, trọng thương hậu hĩnh. 


103 



Lần thứ 4, em bé đã giải đáp câu đố của sứ Tàu: buộc chỉ vào 
lưng con kiến càng và bôi mỡ vào con ốc để xâu được sợi chi vào con 
ốc vặn. 

Các cách giải đô’ của em bé đểu rất lí thú, khi thì dùng cánh “gậy 
ông đập lưng ông”, dồn thế bí vào phía người ra câu đô’, buộc họ tự 
nhận cái phi lí trong câu đố của mình. Một điều cũng không kém 
phần lí thú là những lời giải đô’ của cậu bé hoàn toàn không dựa vào 
kiến thức sách vở mà đều dựa trên cơ sở các hiện tượng có trong đời 
sống thực tế: bưốc chân ngựa, dao mổ chim sẻ, buộc chỉ vào kiến để 
xâu ốc... làm cho người đọc bất ngờ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc 
nhiên khác... 

4. Ỷ nghĩa của truyện 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đổ nêu được đầy đủ ý nghĩa của truyện, cần c.ó một sự tổng hợp 
kiến thức chung của toàn bài, có thể kết hợp với phần Ghi nhớ 
trong SGK. 

b. Gợi ý trả lời 

Truyện để cao trí thông minh của em bé lao động nghèo. Bằng trí 
tuệ, tài năng của bản thân, em đã được nhà vua phong trạng nguyên, 
được xây dựng một dinh thự lớn trong hoàng cung. Sự thông minh của 
em bé không phải bắt nguồn từ kiến thức sách vở mà từ trong cuộc 
sông hàng ngày. Những kinh nghiệm sống dân gian được đúc kết lại 
hội tụ trong một em bé xuất thân từ người lao động. Như vậy truyện 
cũng đề cao trí tuệ của nhân dân lao động. 

Ngoài ra, truyện cũng có ý nghĩa mua vui, giải trí. Những câu đô’ 
của viên quan, vua, Jtử thần nước ngoài đến những lời giải đáp bất 
ngờ, thú vị cùng với chiêu thức "gậy ông lại đập lưng ông" đã tạo ra 
tiêng cười vui vẻ, thoải mái cho người đọc. 


104 



CHỮA LỖI DÙNG TỪ 

(tiếp theo) 


Mục đích của bài học, giúp các em có ý thúc tránh mắc lỗi và biêt 
chữa lỗi về nghĩa của từ. 

A. HƯỚNG DẪN TÌM HlỂU BÀI 
Dùng từ không dũng nghĩa 

Từ có thê có một nghĩa hoặc nhiều nghĩa và chí khi dược đặt vào 
trong một câu văn, những nghĩa này mới dược thê hiện một cách cụ 
thê và rõ ràng. 

Thông thường, trong câu chi có một nghĩa nhất định của từ được 
bộc lộ, còn những nghĩa khác không thê đồng thòi có mặt. Chính vì 
vậy, khi dùng từ, các em phải xem xét kĩ nội dung câu văn đe lựa chọn 
từ sao cho thích hợp với nghĩa vốn có của nó. 

Ví dụ: Từ hàm có hai nghĩa chính sau: 

(1) Phần xương ỏ vùng miệng, có chức nàng cắn, giữ và nhai thức ăn. 

(2) Có chứa dựng một nội dung ý nghĩa nào đó ở bên trong, chứ 
không diễn đạt trực tiếp. 

Trong hai câu dưới dây. hàm trong câu thứ nhất thể hiện nghĩa (2), 
còn câu thứ hai thể hiện nghĩa (1): 

- Lời bác ây nói hàm ý phê phán sáu sắc. 

■ Nam hất hàm hỏi: Ê! Đi dâu dấy? 

1. Chỉ ra các lỗi dùng từ trong những câu sau: 

a. Mặc dù còn một sô'yếu diêm, nhưng so với năm học củ, lớp 6B 
đã tiến bộ vượt bậc. 

b. Trong cuộc họp lớp, Lan đả được các bạn nhất trí dê bạt làm 
lớp trướng. 


105 



c. Nhà thơ Nguyễn Đinh Chiêu du dược tận mắt chứng thực cảnh 
nhà tan cửa nát của những người nông dân. 

Các lỗi dùng từ trong những câu trên là những từ được in đậm. 

2. Thay những từ dùng sai bằng những từ khác: 

a. Thay từ yêu điểm bằng từ nhược điếm. 

Mặc dù còn một sô nhược diêm, nhưng su với năm hục củ, lớp 6B 
đã tiến bộ vượt bậc. 

b. Thay từ đề bạt bằng từ bầu. 

Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí bầu làm lớp 
trưởng. 

c. Thay từ chứng thực bằng tù chứng kiến. 

Nha thư Nguyễn Dinh Chiêu dã được tận mắt chứng kiến cánh 
nhà tan cửa nát cùa những người nông dãn. 

B. HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP 

1. Bài tập này yêu cầu các em gạch dưới các kết hợp từ đúng. 

Đê xác định dâu là kết hợp đúng, đâu là két hợp sai, các em cần 
phải hiếu nghĩa của các từ này (trong kết hợp). 

- bản: tò giấy, tập giấy có chữ hoặc hình vẽ mang một nội dung 
nhất định. 

- báng: vật có mặt phang, thường bằng gỗ. 

- sáng lạng: không có từ này trong tiếng Việt. 

- xán lạn: rực rõ. 

- bôn ba: di dây di dó, chịu nhiều gian lao vất vá đề lo liệu công việc. 

- buôn ba: không có từ này trong tiếng Việt. 

- thủy mặc: (lối vẻ) chí dùng mực tàu (mực don), không dùng màu 
nào khác. 


106 



- lìiúy mạc: không có từ này trong liêng Việt. 

tuy tiện: tiện đáu làm dó. không theo nguyên tíu: nào cá. 

- tự tiện: làm theo ý thích của minh, không xin phép, không hỏi 
ai cá. 

Trên cơ sớ đó. các em có thê xác định các kêt hợp dũng là: 

- ban (tuyên ngôn) - bang (tuyên ngón). 

• (tương lai) sáng lạng - (tương lai) xán lan 

■ bủn ba (hải ngoại) • buôn ba (hái ngoại) 

- (bức tranh) thủy nnìc - (hức tranh) thủy mạc 

- (nói năng) tùy tiên - (nói năng) tự tiện. 

2. Bài tập này yêu cầu các em chọn từ thích họp dô điền vào chỗ trống. 

Đê chọn từ thích hợp điền vào chồ trống, các em cần phải hiếu 
nghía của các từ này. Trên cơ sở đó. các em sẽ dựa theo nội dung của 
cả câu đê lựa chọn từ điền cho thích hợp. 

- khinh khỉnh: tỏ ra kiêu ngạo, lạnh nhạt, ra vẻ không thèm để ý 
đến người mình đang tiếp xúc. 

khinh bạc: coi chang ra gì một cách phù phàng. 

- khàn thiết: cần thiết và cấp bách 

- khán trương: nhanh, gấp gáp và có phan càng thắng. 

bâng khuâng: có những cảm xúc luyến liếc, nhớ thương xen lẫn 
nhau. 

- băn khoăn: không yên tâm vì có những diều gì dó phải suy nghĩ, 
lo liệu. 

Trên cơ sơ hiểu biết nghĩa của từ, các em có thê điền như sau: 

- khinh khỉnh: tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt, ra vẻ không thèm để 
ý đến người đang tiếp xúc với mình. 


107 



- khẩn trương: nhanh, gấp và có phần càng thẳng. 

- băn khoản: không yên lòng vì có những điều suy nghĩ, lo liệu. 

3. Bài tập này yêu cầu các em chữa lỗi dùng từ trong các câu dẫn 
ỏ SGK trang 76. 

Để chữa lỗi dùng từ, các em cần phải hiểu nghĩa của các từ sau: 

- tống: đánh mạnh và thẳng, thường bàng năm tay (chỉ hoạt động 
của tay). 

- đá: dưa nhanh chân và hất mạnh nhằm làm cho vật xa ra hoặc bị 
tôn thương (chỉ hoạt động của chân). 

- thực thà: tính người tự bộc lộ ra một cách tự nhiên, không giả dối, 
giả tạo. 

- thành thật: có lòi nói, hành vi dũng như ý nghĩa, tình cảm thật 
của mình, không giả dối. 

- bao biện: làm cả những việc lẽ ra phải dê cho người khác làm, đi 
đến làm không xuể, không tốt. 

- ngụy biện: cố ý dùng nhũng lí lẽ bề ngoài có vẻ đúng nhưng thật 
ra là sai,-để rút ra những kết luận xuyên tạc sự thật. 

- tinh tú: sao trên trời. 

• tinh túy: phần thuần khiết và quý báu nhất. 

Trên cơ sở hiểu biết nghĩa các từ, các em có thê chữa lỗi dùng từ 
như sau: 

a. Hắn quát lên một tiếng rồi tống một cú đấm vào bụng ông Hoạt. 

b. Làm sai thì cần thành thật nhận lỗi, không nên ngụy biện. 

c. Chúng ta có nhiệm vụ giữ gìn những cái tinh túy của văn hóa 
dân tộc. 


108 



LUYÊN NÓI KỂ CHUYÊN 


Mục đích của bài học, giúp các em: 

- Hiểu dược ngôi kê và vai trò của ngôi kể trong vãn tự sự; 

- Biết cách diễn đạt miệng một câu chuyện đời thường. 

I. Kĩ năng lập dàn bài 

1. Tự giới thiệu về bán thân 

a Mở bài: Lòi chào và lí do tự gioi thiệu. 

b. Thân bài: 

- Tên, tuổi, lóp, trường 

- Giới thiệu về gia đình (đây không phải là phần chính) 

+ Gồm những ai 

+ Nghề nghiệp của từng người 

- Giới thiệu về bản thân 
+ Tình hình học tập 

+ Công việc hàng ngày: giúp dỡ gia đình, sinh hoạt và học tập của 
bản thân 

+ Sớ thích: yêu môn gì? thích cái gì? 

+ Nguyện vọng: mong ước sau nàv làm gì? 

c. Kết bài: Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. 

2. Giới thiệu người bạn mà em quý mến 

a. Mỏ bài: Lời chào và lí do giới thiệu về bạn mình. 

b. Thân bài: 

- Tên, tuổi, lớp, trường của người bạn. 


109 



- Giói thiệu vài nét về ngoại hình: 

+ Diện mạo 

+ Hình dáng 
+ Trang phục 

- Giới thiệu về tính tình và quan hệ vói mọi người: 

+ Là người như thê nào (là người hoạt bát hay nhút nhát ...) 

+ Quan hệ với bạn bè: gần gũi, hay giúp đỡ... 

+ Quan hệ với thầy cô: ngoan ngoãn, lễ phép. 

+ Quan hệ với mọi người xung quanh: hòa đồng, tôn trọng mọi 
người... 

- Tinh hình học tập: 

+ Món học nối bật 

+ Kết quá học tập 

- Những hoạt động khác: 

+ Có hay tham gia vào các hoạt động vãn nghệ, thế thao của lớp, 
của trường hay không? 

+ Có tham gia các phong trào của lóp, của trường hay không? 

- Sỏ thích và nguyện vọng. 

c. Kết luận: Tình cám của mình đối với bạn 
Cám tín mọi người dã chủ ý láng nghe. 

3. Kê về gia đình mình 

a. Mỏ bài: Lời chào và lí do giới thiệu về gia đình mình. 

b. Thân bài: 

- Giới thiệu chung về gia dìn i: 

+ Nhà ỏ dâu 


110 



+ Có bao nhiêu người 
Giỏi thiệu vé bố mẹ: 

+ Nghề nghiệp, tuỏi lác 
+ Công việc hang ngáy 
+ Sự quan tám cúa bỏ mẹ dối với con cai 
+ Tình cam của em đối với bố mẹ. 

- Giói thiệu về anh. chị, em: 

+ Có mấy anh, chị, em 

+ Đi học hay công tác? 

+ Sỏ thích của từng người 
+ Tình cảm của anh chị em trong gia dinh 

- Sinh hoạt chung trong gia dinh 

c. Kết bài: Tình cảm của mình dối với gia đình 
4. Kê về một ngày hoạt dộng của minh 

a. Mở bài: Lời chào và lí do ké về một ngày hoạt động của mình. 

b. Thân bài: 

- Giới thiệu chung vổ một ngày học tập và làm việc của mình 

- Công việc học tập buổi sáng: 

+ Ngủ dậy, đánh răng rửa mặt 

+ Đi học: kiểm tra bài cũ. truy bài... 

+ Tan học 

• Công việc học tập và sinh hoạt buổi chiều: 

+ Học tập ỏ nhà 


111 



+ Giúp đỡ gia đình công việc nhà: dọn dẹp nhà cửa, giúp mẹ 
nấu cơm... 

- Công việc học tập và sinh hoạt buổi tối 
+ Dọn dẹp sau bữa cơm tối 

+ Học tập, chuẩn bị bài cho ngày hôm sau 

c. Kết luận: Suy nghĩ về công việc hàng ngày của mình. 

II. Kĩ năng kể chuyện theo dàn bài 

Dựa vào dàn bài đã chuẩn bị, em tập nói cho các bạn trong nhóm 
nghe (hoặc có thể tập nói một mình). Khi nói, các em chú ý: 

- Nói to, rõ, tự nhiên, nhìn thẳng vào người nghe. 

- Diễn đạt trong sáng, mạch lạc, chặt chẽ, sinh động, chú ý nhấn 
giọng ỏ những chỗ cần thiết. Không nói như học thuộc lòng. 

Bài đọc tham khảo 


GIỚI THIỆU NGƯỜI BẠN MẢ EM QUÝ MEN 

Trong lỏp tôi có rất nhiều bạn tốt, nhưng Thủy Tiên là người bạn 
mà tôi yêu quý hơn cả. 

Thủy Tiên cùng tuổi với tôi, chúng tôi đều tròn mười hai tuổi, 
nhưng vóc dáng Thủy Tiên nhỏ nhấn hơn tẻi. Nước da Thủy Tiên 
trắng trẻo, mịn màng. Trên khuôn mặt dễ thương, cặp mắt hai mí 
tròn xoe lúc nào cũng sáng long lanh. Các bạn trong lớp thường gọi 
Thủy Tiên bằng cái tên nghe thật ngộ nghĩnh “cặp mắt biết cười”. 

Hàng ngày Tiên đến trường với bộ dồng phục quen thuộc: Váy 
xanh áo trắng và chiếc khăn quàng dỏ thắm trên vai. Tiên học rất 
giỏi, những năm cùng học với tôi tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng 
năm nào bạn cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm nay cả hai 
đứa cùng học trường chuyên Nguyễn Du, Tiên vẫn là cô bạn học giỏi 
nhất lớp. 


112 



ở lớp, Tiên là trò giỏi, còn ở nhà bạn luôn là con ngoan. Có lần Tiên 
nói vối tôi: “Cha mẹ phái làm lụng vất vả để cho ta được ăn học, chúng 
mình phải cô' gắng học giỏi để không phụ lòng cha mẹ”. Tiên đã làm 
đúng theo lòi nói của mình, đúng là người con hiếu thảo. 

Những ngày rỗi rãi, Tiên thường ở nhà đọc sách, đây cũng chính là 
sở thích của bạn, chang thê mà Tiên được mệnh danh là “con mọt 
sách”. Ước mơ của Tiên sau này lớn lên sẽ là một bác sĩ tài giỏi đê 
chữa bệnh cho mọi người. 


113 



Bài 8 


CÂY BÚT THẦN 


Đọc lại lí thuyết về truyện cổ tích.ở bài học trước (trang 72). 

1. Cáu hỏi 1 SGK trang 85 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Nhớ lại những truyện cố tích đà học như: Sọ Dừa, Thạch Sanh, Em 
bé thông minh... Liên hệ nhân vật Mã Lương với các nhân vật Thạch 
Sanh. Sọ Dừa. em bé thông minh để tìm ra nét tương đồng. 

b. Gợi ý trả lời 

Mã Lương là nhân vật có tài năng giống các nhân vật Thạch Sanh 
(Thạch Sanh), Sọ Dừa (Sọ Dừa), Em bé thông minh (Em bé thông minh)... 

Trong các truyện này, nhân vật có tài nàng lúc đầu thường gặp khó 
khăn, hoặc bị kẻ xấu hãm hại, nhưng cuối cùng đều được hưởng hạnh 
phúc. Thạch Sanh được lấy công chúa, được nối ngôi vua; Sọ Dừa được 
lấy cô út con gái phú ông; em bé thông minh được làm trạng nguyên, 
được một dinh thự trong cung vua... Điều này phản ánh ước mơ của 
nhân dân về một xã hội công bằng, tốt đẹp. 

2. Câu hỏi 2 SGK trang 85 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại văn bản: "Người ta kể lại rằng... Mã Lương thích thú vô cùng". 

b. Gợi ỷ trả lời 

Những yếu tô' đã giúp Mã Lương trở thành một họa sĩ tài năng: Mã 
Lương dam mê môn vẽ từ nhỏ. Ngày ngày em chăm chi' luyện tập, vẽ 
khi đang làm việc, vẽ tất cả những đồ vật xung quanh. 

Khi kiếm củi trên núi, em lấy que củi vẽ xuôhg đất, vẽ những con 
chim đang bay. Lúc cắt cỏ bên sông, Mã Lương nhúng tay xuống nước 


114 



vẽ tôm cá trên đá. Vê nhà. em vè các dồ dạc M ong nhà lên tướng. Nhờ 
lòng yêu thích môn vẽ, nhờ vào tài nang hàm sinh vốn có, cùng vỏi sự 
chăm chí rèn luyện han thán. Ma Lương dã tiên bộ vượt bậc. Em vẽ 
chim. cá. các đồ vật xung quanh Sống động, cỏ linh hồn như những cơ 
thê sông thật. 

Sự khố công luyện tập của Mã Lương dã khiên thần linh cảm động, 
cho em mượn cây bút thần. Từ khi có bút thần, tài vẽ của em được 
chắp thêm cánh. Em vẽ đồ vật trỏ thành vật dùng hữu ích hàng ngày, 
giúp dỡ dân làng. 

Các yếu tố: tài năng thiên bấm. lòng dam mê học tập, sự khố công 
luyện Lập cùng với kiến thức thực tê từ đời sống và sự trợ giúp của bút 
thẩn. Mã Lương đã trở thành một họa si tí hon chân chính. 

3. Câu hỏi 3 SGK trang 85 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Đọc lại đoạn văn: "Dùng cây bút thần... đê vẽ cho những người 
nghèo khổ". Chú ý dến những câu văn kế việc Mã Lương vẽ cho người 
nghèo khố, cho bọn nhà giàu. Mã Lương dã vẽ gì cho họ? Qua đó, nêu 
nhặn xét về ngòi bút thần của Mã Lương. 

b. Gợi ý trả lời 

Đối với những người nghèo trong làng, Mã Lương đã vẽ: cày, cuốc, 
đèn, thùng múc nước. Em đã giúp người nghèo bớt đi sự thiếu thốn 
trong cuộc sống. Nhưng Mã Lương không vỏ thóc, gạo, vàng bọc, châu 
báu mà chí vẽ những vật dụng cần thiết cho lao dộng sản xuất. 

Mã Lương muốn dân làng vẫn tự bỏ công sức lao động của mình ra 
dê kiếm sống, chứ không lười biếng, ý lại vào những thứ có sẵn mà dễ 
nảy sinh lòng tham, vì lòng tham bao giờ cũng làm cho con người trở 
thành ké xấu xa, dộc ác. Như vậy. việc Mà Lương giúp đỡ dân làng 
vừa thê hiện tấm lòng nhân hậu của em, vừa bảo vệ cho phẩm chất 
tốt dẹp vốn có của người lao dộng, dồ họ luôn giữ được sự chất phác, 
chăm chi lao động. 


1 lõ 



Đối với tên địa chủ tham lam, hết lời dụ dỗ, doạ nạt, Mã Lựơng đã 
khảng khái, dũng cảm không vẽ bất cứ một thứ gì. Em đã vẽ cung 
vàng và bắn chết tên địa chủ độc ác. 

Còn tên vua tàn ác với dân nghèo, em rất căm ghét, không muốn vẽ. 
Khi bắt buộc phải vẽ, Mã Lương dã vẽ con cóc ghẻ, con gà trụi lông, hai 
con vật xấu xí, bẩn thỉu trái với ý muốn của vua (vẽ rồng, phượng). 

Nhà vua nhốt em vào ngục, cướp bút thần. Vua vẽ núi vàng thành 
những tảng đá lớn. suýt bị dè gãy chân. Nhà vua tham lam vẫn tiếp 
tục vẽ thỏi vàng, chúng biến thành mãng xà suýt nuốt chửng vua. 

Vì bút thần chỉ phát huy tác dụng khi kết hợp tài năng thực thụ, 
phẩm chất lương thiện. Điều đó chỉ có ở Mã Lương nên nhà vua đành 
phải trả lại bút thần cho em. 

Mã Lương chấp nhận vẽ thuyền, biển cho quan quân thân tín của 
vua, nhưng em đã vẽ những đợt sóng lớn dữ dội, vùi chết bọn vua 
quan tham lam độc ác mà ngu xuẩn. 

Việc Mã Lương dùng bút thần để giết tên địa chủ độc ác và bọn vua 
quan tham lam thê hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt của em, chống 
lại bọn có quyền thế độc ác. Mã Lương dùng bút thần làm việc nghĩa, 
giúp đỡ người nghèo khổ, em cũng dùng bút thần đê trừng phạt kẻ ác, 
trừng phạt kẻ thù cùa nhân dân. Mã Lương trỏ thành một anh hùng 
nhỏ tuổi, hiện thân của công bằng, của lẽ phải, của chính nghĩa. 

4. Cảu hỏi 4 SGK trang 85 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đây là câu hỏi mở, học sinh có thê chọn những chi tiết lí thú mình 
thích, hoặc các chi tiết sau: vẽ chim, chim tung cánh bay; vẽ cá, cá 
trườn xuống sông bơi lượn, vẽ biển, vẽ thuyền trừng phạt nhà vua... 
Mã Lương bị giam đã vẽ lò để sưởi và nướng bánh ăn, vẽ thang vượt 
tường trốn. 

b. Gợi ý trả lời 

Truyện Căy bút thần được xây dựng theo trí tưởng tượng phong 
phú và độc đáo của nhân dân. Trong truyện có nhiều chi tiết gợi cảm. 


116 



lí thu. Mã Lương vẽ chim, chim tung cánh hay lên trời, vẽ cá, cá xuống 
nước bơi lượn... thể hiện tâm hồn nghệ sĩ trò thơ vêu thiên nhiên, vạn 
vật. muông thú vừa hồn nhiên trong sáng, vừa giàn dị yêu đời. 

Chi tiết vẽ thuyền biển cho nhà vua: vái nét chấm, biển cá bao la 
nhiều màu sắc hiện ra, cá bơi lội tung táng, sóng lán tăn gỢn, gió biển 
nhẹ nhàng... Một không gian biển cả bao la sống động, nên thơ. 
Nhưng khi Mã Lương vẽ những sóng to, gió lớn nhấn chìm bọn vua 
quan xuống biển, trừng phạt bọn chúng thi người đọc lại cảm thấy vui 
mừng, hả hê. 

5. Câu hỏi 5 SGK trang 85 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Tông hợp kiến thức chung của toàn bài, kết hợp với việc đọc phần 
Ghi nhớ trong SGK đế nêu ý nghĩa của truyện. 

b. Gợi ý trả lời 

Qua câu chuyện, ta thấy trí tưởng tượng cua nhân dàn thật phong 
phú. bay bông kì diệu. Nhân dân đã gửi gắm niềm tin, tình thương vào 
em bé nghèo, mồ côi có một tài năng đặc biệt, thê hiện ước mơ về khả 
năng kì diệu của con người. Tài năng của Mã Lương được xây dựng từ 
cuộc sống thực tế, từ sự khố công luyện tập. đã giúp ích cho nhân dân 
diệt trừ cái ác, có nghĩa là tài năng nghệ thuật phải bắt nguồn từ thực 
tế, phải trải qua rèn luyện và phải hữu ích với nhân dân. 

Truyện còn là cuộc đấu tranh giữa thiện và ác. Bọn thống trị tàn 
ác như tên dịa chú, vua quan triều đình phải nhận cái chết đích đáng, 
thể hiện quan niệm của người xưa vê' xã hội công bàng. 

c. Mở rộng kiến thức 

"... Đọc Cây bút thần, ta không khỏi kinh ngạc trước sự phong phú, 
bay bống kì diệu của trí tương tượng nhân dân. Chỉ chưa dầy 5 trang 
sách mà cả thế giới đậm màu cố tích với biết bao diều biến hóa kì ảo 
hiện ra. Tuy nhiên, đằng sau lớp sương mờ cô tích ấy, ta vẫn bắt gặp 
bóng dáng của một cuộc dấu tranh quyết liệt giữa thiện và cái ác, cái 
thiện sẽ thắng cái ác. Công lí, lẽ phải sẽ thuộc vể nhân dân. 


117 



Bây giờ ta trở lại với hình ảnh "Cây bút thần". Không còn nghi ngờ 
gì nữa, bút thần quả là một báu vật linh thiêng. Những báu vật như 
thế, đã từng có trong nhiều truyện cổ tích khác, đó là: đũa thần, nước 
thần, nhẫn thần, thảm thần. Nhưng ở đây, báu vật ấy lại là "cây bút 
thần”. Sáng tạo nên một báu vật như thế, rồi được trao vào tay Mã 
Lương, một cậu bé - họa sĩ tài năng, phải chăng tác giả dân gian còn 
muôn đề cao sức mạnh của một nền nghệ thuật tài năng trong cuộc 
dấu tranh vì tự do, hạnh phúc con người". 

(Trích theo cuốn Phăn tích - bình giảng tác phâm ưăn học 7) 


DANH TỪ 


Mục đích của bài học, giúp các em: 

- Củng cô' kiến thức về danh từ đã học ở bậc Tiểu học; 

- Nâng cao một bước kiến thức về danh từ. 

A. HƯỚNG DẨN TÌM HIẺU BÀI 
I. Đặc diêm của danh từ 

Danh từ là những từ biểu đạt sự vật tồn tại trong thực tế khách 
quan bao gồm tất cả những từ chỉ người, sự vật, hiện tượng, khái niệm... 

Ví dụ: Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong 
một túp lều nát trên bờ biển. 

Trong câu trên, có các danh từ: vợ chồng, ông lão đánh cá, túp lều 
nát, bờ biển. 

Danh từ có thể kết hợp với những từ chỉ sô' lượng ỏ phía trước, các 
từ này, ấy, đó,... ỏ phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm 
danh từ. 


118 



Phần đầu 

Phần trung tâm 

Phần cuối 

Ba 

học sinh 

này 

Hai 

thúng gạo 

đầy 

Một 

con trâu 



Quyên vở 

ấy 


Ví dụ: Vẽ xong, vua nhìn lại thì thấy trước mắt không phải là một 
thỏi vàng lớn mà lại là một con mãng xà dài, miệng há hốc, đỏ lòm, 
dang bố lại phía hắn. 

Câu trên có hai cụm danh Lừ: một thui vàng lớn, một con măng 
xà dài. 

Trong cấu trúc câu, danh từ có thê đám nhiệm những chức vụ cú 
pháp khác nhau: 

- Chức vụ điển hình trong câu cua danh từ là chu ngữ 

Ví dụ: Năm tháng trôi qua, Mã Lương khùng ngừng học vẽ, không 
bò phí một ngày nào và em đã tiến bộ rát mau. 

Mã Lương là danh từ, đảm nhiệm chức vụ chủ ngữ trong câu. 

- Khi làm vị ngữ, danh từ cần có từ là đứng trưóc 

Ví dụ: Bố em là công nhân 

1. Trong cụm danh từ ba con tràn ấy thi con trâu là danh từ. 

2. Xung quanh danh từ trong cụm danh từ ba con trâu ấy có các từ 
ba (dứng trước), ấy (dứng sau). 

3. Các danh từ khác trong câu dẫn ở SGK trang 86 là: vua, làng, 
thúng, gạo nếp. 

4. Đặt câu với những danh từ vừa tìm dược 

Vua phái triều thần đến don Mã Lương vé kinh dô. 

Con sông Kinh Thầy cháy qua làng em. 


119 














Ba thúng thóc đổi lấy một thúng gạo. 

Bánh chưng, bánh giầy đều làm từ gạo nếp. 

II. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật 

Trong tiếng Việt, danh tù dược chia thành hai loại là danh từ chỉ 
đơn vị và danh từ chỉ sự vật. 

* Danh từ chỉ đơn vị 

Danh từ chỉ đơn vị nêu tên đơn vị dùng để tính đếm, đo lường sự vật. 

Ví dụ: Trâu có đơn vị là con, thóc có đơn vị là thúng hoặc cân, yến, tạ... 

Danh từ chỉ đơn vị gồm hai nhóm: 

- Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên (còn gọi là loại từ). 

Ví dụ: con, chiếc, cái... 

■ Danh từ chỉ đơn vị quy ước. Cụ thể là: 

+ Danh từ chỉ đơn vị chính xác. 

Ví dụ: một, hai, ba... 

+ Danh từ chỉ đơn vị ưỏc chừng. 

Ví dụ: những, một vài, một số... 

Như vậy, có những sự vật dược tính đốm bằng một loại dơn vị, 
nhưng cũng có những sự vật dược tính đếm bằng nhiều loại đơn vị. 
Khi sự vật được tính đếm bằng nhiều loại dơn vị thì danh từ chỉ đơn 
vị dứng trước danh từ chỉ sự vật có thể thay đôi. Ví dụ: một thúng gạo, 
ba căn gạo, năm bao gạo... 

* Danh từ chỉ sự vật 

Danh từ chỉ sự vật nêu tên từng loại hoặc từng cá thể người, vật, 
hiện tượng, khái niệm... 

Ví dụ: 

+ Danh từ chỉ người: cha, mẹ, anh em, đồng chí, công nhân, nông 
dân, học sinh, cán bộ, bộ đội... 


120 



+ Danh từ chỉ động vật: chim, gà, vịt, trâu, bò, lợn, chó... 

+ Danh từ chí thực vật: cây cối, cam, quýt, bưởi, chuối... 

+ Danh từ chỉ đồ vật: bàn, ghế, sách, vở, bút... 

+ Danh từ chỉ các hiện tượng thiên nhiên tự nhiên: mây, mưa, sấm, 
chớp, gió, bão... 

+ Danh từ chỉ các hiện tượng xã hội: nhà máy, thành thị, nông 
thôn, hợp tác xã... 

1. Nghĩa của các danh từ in đậm khác với các danh từ đứng sau là: 

- ba con trâu 

Danh từ trâu chỉ một loại động vật cụ thế. 

Danh từ con không chỉ một loại động vật cụ thể nào. 

- một viên quan 

Danh từ quan chỉ một loại người cụ thể trong xã hội. 

Danh từ viên không chỉ một loại người cụ thể nào. 

- ba thúng gạo 

Danh từ gạo chỉ một loại sự vật cụ thể. 

Danh từ thúng là danh từ chỉ đơn vị tự nhiên: một dụng cụ vừa 
dùng đế đựng vừa dùng làm đơn vị đo lường sự vật. 

- sáu tạ thóc 

Danh từ thóc chỉ một loại sự vật cụ thể. 

Danh từ tạ là danh từ chỉ đơn vị tự nhiên: một đơn vị đo lường 
chính xác (1 tạ = lOOkg). 

2. Thay thế các danh từ in đậm nói trên bằng những từ khác. 

- ba chú trâu 

■ một tên quan 


121 



- ba cân gạo 

■ sáu tấn thóc 

Trên cơ sở thay thê từ như trên, có thê rút ra một số nhận xét sau: 

- Các đơn vị tính đếm, do lường thay đổi là: thúng, tạ 

■ Các dơn đơn vị tính đếm, đo lường không thay đồi là: con, viên. 

Đối vối những đơn vị tính đếm. do lường không thay đối. ta không 
thể thay thê được vì đó lcà những danh từ dược dùng đô chí định 
những dôi tượng xác dịnh. Đó là danh từ chỉ dơn vị tự nhiên (còn gọi 
là loại từ). 

Đối vối những dơn vị tính đếm, do lường thay dổi ta có thế thay thế 
được vì dó là những danh từ chỉ đơn vị quy ước. Trong đó, tạ là danh 
từ chí đơn vị chính xác còn thúng là danh từ chỉ đơn vị ước chừng. 

3. Ta có thể nói Nhà có ba thúng gạo rất đầy vì thúng là một danh 
từ chí dơn vị ước chừng, thúng gạo có thế vơi. có thê dầy. 

Ta không thê nói Nhà có sáu tạ thóc rất nặng vì tạ là danh từ chi 
đơn vị chính xác (1 tạ = lOOkg), trong khi đó, rất nặng chỉ chung 
chung không cụ thể, không rõ là bao nhiêu. 

B. HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP 

1. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 

- Liệt kê một số danh từ chí sự vật. 

- Đạt câu với một trong các danh từ ấy. 

Một số danh từ chi sự vật: 

- sách, báo, bút, vở, bàn, ghế... 

■ nhà, cửa, tủ, ruộng vườn, ao hồ... 

■ đường, muối, dầu, mắm... 

- mảy, mưa, sấm, chớp, bão... 

Trên cơ sỏ các danh từ vừa tìm dược, các em lần lượt đặt câu với 
từng danh từ đó. 


122 



Ví dụ: 


Một cái bóng lẹ lùng lừ trong cụt ra, rơi xuống mặt bàn. 

2. Bai tập này yêu cầu các em liệt kê các loại từ chỉ đơn vị tự nhiên. 

a. Loại từ chuyên đứng truỏc danh tù chi người: ông, vị, cỏ, viên, 
anh, thằng, tên, ngài, chàng, chị, thay, bác. chú... 

b. Loại từ chuyên dứng trước danh từ chi dồ vật: cái, bức, tấm, 
chiếc, quyển, sợi, tờ, cục, cánh, que... 

3. Bài tập này yêu cầu các em liệt kè các danh từ chí đơn vị quy ước 

a. Danh từ chí dơn vị quy ước chính xác: mét. ki-lô-mét, gam, ki-ỉô- 
gam, yến, tạ, tấn, lít, mét khỏi, mét vuông, héc-ta... 

b. Danh từ chỉ đơn vị quy ưỏc ước chừng: nắm, mớ, đàn, dúm, bỏ, 
đám, bọn, vốc, quãng... 

1. Viết bài chính tá 

5. Bài tập này yêu cầu các om lập danh sách các danh từ chỉ đơn vị 
và danh từ chí sự vật trong bài chính ta các em đã viết ở bài tập 4. 

- Danh từ chỉ đơn vị: que, con, dinh, bức. 

- Danh từ chỉ sự vật: cha mẹ, em bé, củi, cỗ, ngày, bút, lòng, núi, 
đất, chim, đầu, sông, tay, tôm, cú, đá, nhà, đồ dạc, tường. 


NGÔI KỂ VÀ LỜI KỂ TRONG VĂN Tự sự 


Mục đích của bài học, giúp các om nam dược ngôi kể và vai trò của 
ngôi ké trong văn tụ sự. 

A. HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư BẢI 

I. Ngôi ke và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự 

Khi kề chuyện, người ké cần xác dinh ngôi kê cho mình, tức là xác 
định môi quan hệ giữa người kể với sự việc dược kể, chỗ đứng để quan 


123 



sát và gọi tên sự vật, nhân vật và miêu tá chúng. Ngôi kê là vị trí giao 
tiếp mà người kể sử dụng dể kể chuyện. 

Khi kế theo ngôi thứ nhất, người kê tự xưng tỏi hoặc em. Người kê 
có thể trực tiếp kể ra những gì mình nghe, mình thấy, mình trải qua. 
Tuy nhiên, kế theo ngôi thứ nhất có mặt hạn chế về tầm nhìn và hiểu 
biết. Nhưng bù lại, do kê những diều mình biết, thấy và cám nên lời 
kể thân mật, gần gũi, mang màu sắc cảm xúc cá nhân. 

Ví dụ: Tôi đang suy nghĩ mung lung thì bỗng nghe gọi tên mình. 
Đến lượt tôi đọc bài. Giá mà tôi đọc được trót lọt cái quy tắc về phân 
từ hay ho ấy, đọc thật to, thật dõng dạc, không phạm một lỗi nào thì 
dù có phải đánh đôi cái gì cũng cam; nhưng tôi lúng túng ngay từ đầu 
và tôi cứ dứng đung dưa người trước chiếc ghế dài, lòng rầu rĩ, không 
dám ngẩng đầu lên. 

Khi kể theo ngôi thứ ba, người kể tự giấu mình đi, gọi thẳng nhân 
vật, sự vật bàng tên của chúng người kể có thể linh hoạt, tự do những 
gi diễn ra với nhân vật. 

Ví dụ: Thủy Tiên cùng tuổi với tôi, chúng tòi đều tròn mười hai 
tuổi, nhưng vóc dáng Thủy Tiên nhó nhắn hơn tôi. Nước da Thủy 
Tiên trắng trẻo, mịn màng. Trên khuôn mặt dễ thương, cập mắt hai 
mí tròn xoe lúc nào cũng sáng long lanh. Các bạn trong lớp thường gọi 
Thủy Tiên bằng cái tên nghe thật ngộ nghinh "cặp mắt biết cười". 

Việc lựa chọn ngôi kê như thế nào là phụ thuộc vào sự lựa chọn của 
người kể. Thường thì, người kể có thể lựa chọn dựa vào đối tượng 
người nghe, tùy thuộc vào nội dung kể và vào cảm xúc của mình. 

II. Đọc - hiểu 

1. Đọc các đoạn văn dẫn ở SGK trang 88. 

2. Trả lòi câu hỏi 

a. Đoạn 1 được kể theo ngôi thứ ba vì ỏ đây người kể tự giấu mình, 
gọi thảng tên của các nhân vật trong truyện như: vua, đình thần, em 
bé thông minh... 


124 



b. Đoạn 2 được kê theo ngôi thứ nhất vi ờ đây người kể hiện diện 
và xưng là tôi. 

c. Người xưng tôi trong đoạn 2 là nhân vật Dế Mồn chứ không phải 
là tác giả (Tô Hoài). 

d. Trong hai ngôi kể trên, ngôi kê thứ ba tạo cho người kể cách kê 
chuyện linh hoạt, tự do, không bị hạn chế. Ngôi kể thứ nhất chi dược 
kê những gì tôi biết, thấy mà thôi. 

d. Đối ngôi kể trong đoạn 2 thành ngôi kê thứ ba. thay tôi trong 
đoạn 2 bằng Dế Mèn khi đó ta sẽ dược đoạn văn như sau: 

Bới Dế Mèn ăn uống diều dộ và làm việc cỏ chừng mực nên Dê 
Mèn chóng lớn lắm. Chang bao lâu, Dê Mèn dã trở thành một chàng 
dế thanh niên cường tráng. Đòi càng Dế Mèn mẫm bóng. Những cái 
vuốt ở chân, ở khoèo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thinh thoáng muốn 
thứ sự lợi hại của những chiếc vuốt, Dê Mèn co cẳng lên, đạp phành 
phạch vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa 
lia qua. Đòi cánh Dế Mèn, trước kia ngắn hùn hoằn, bây giờ thành 
cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi Dế Mèn vũ lên, dã nghe 
tiếng phành phạch giòn giã. 

e. Không thể thay đối ngôi kê thử ba trong đoạn 1 thành ngôi kể 
thứ nhất, xưng tôi vì khó tìm một người có thê dồng thời xuất hiện 
trong tất cả các vị trí: vua, thằng bé, hai cha con, sứ nhà vua, họ, em 
bé. sứ giả... 

B. HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP 

1. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 

- Thay dổi ngôi kể trong đoạn văn dẫn ờ SGK trang 89 thành ngôi 
thử ba. 

- Nhận xét ngôi kể đem lại diều gì mối cho đoạn văn. 

Thay đối ngôi kê trong đoạn vàn thành ngôi thứ ba. 

Ngày nào củng vậy, suốt buổi Dế Mèn chui vào trong cùng hang, 
hi hục đào đất dế khoét một cái ô lớn lầm thành một cái giường ngủ 


125 



sang trọng. Rồi củng lo xa như các cụ già trong họ hàng dế, Dê Mèn 
đào hang sâu sang hai ngả làm những con đường tắt, những cửa sau, 
những ngách thượng, phòng khi gặp việc nguy hiếm, có thê thoát thăn 
ra lôi khác được. 

Việc thay đổi như vậy đã dem lại cho đoạn van sác thái khách quan. 

2. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 

- Thay đổi ngôi kế trong đoạn vãn dẫn ỏ' SGK trang 89 thành ngôi 
thứ nhất. 

- Nhận xét ngôi kể đem lại điều gì khác cho đoạn văn. 

Thay dổi ngôi kể trong đoạn văn dẫn ơ SGK trang 89 thành ngôi 
thứ nhất: 

Một cái bóng lẹ làng từ trong vụt ra, rơi xuống mặt bàn. Tôi định 
thần nhìn rõ: con mèo già của bà tôi, con mèo già vẫn chơi đùa với tôi 
ngày trước. Con vật nép chân vào mình khe khẽ phe phẩy cái đuôi, rồi 
hai mắt ngọc thạch xanh giương lên nhìn người. Tôi mỉm cười lại gần 
vuốt ve con mèo. 

Việc thay đổi như vậy làm tô đậm thêm sắc thái tình cảm cho đoạn 
vàn. 

3. Bài tập này yêu cầu các em xác định truyện Cây bút thần kê theo 
ngôi nào? Vì sao? 

Truyện Cây bút thần kế theo ngôi thứ ba vì đây là truyện cổ tích. 
Người kể kể theo ký ức của cộng đồng chứ không phải theo quan sát, 
nhận xét của bản thân người kể. 

4. Bài tập này yêu cầu các em giải thích vì sao trong các truyện 
truyền thuyết, cổ tích người ta hay kể chuyện theo ngôi thứ ba mà 
không kể theo ngôi thứ nhất. 

Trong các truyện cổ tích, truyền thuyết người ta hay kề chuyện 
theo ngôi thứ ba mà không kê theo ngôi thứ nhất, vì: 


126 



Truyện cố tích, truyền Lhuyêt là nhùng truyện đã xảy ra từ rất lâu, 
người kê ngày nay không chứng kiến, không trai qua các sự việc nên 
không thể dùng ngôi thứ nhất dể kể. 

Ngoài ra. kể theo ngôi thứ ba. người kè có thê tự do. linh hoạt kế 
lại nhùng gi diễn ra với nhản vật. 

5. Khi viết thư, em nên sử dụng ngôi thứ nhất, gọi tôn đối tượng 
nhận thư theo ngôi thứ hai (anh, chị, hác, hô'...). 

6. Bài tập này yêu cầu các em dùng ngôi thứ nhất kể miệng về cảm 
xúc của em khi nhận dược quà tặng của người thân. 

(Các em tự làm bài tập này) 



Bài 9 

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG 


Truyện "Ồng làu đánh cá vớ con cá vàng" được A.Puskin viết lại bằng thơ. 
Vì thế, vế mặt nghệ thuật, truyện vừa giữ được nét (lung dị, chất phác, trong 
sáng, hàm súc của truyện cô dân gian, vừa có thèm những nét diêu luyện, 
tinh tế trong miêu tả, ngôn ngữ. Về mặt nội dung, bên cạnh ý nghĩa dân gian 
truyện còn thể hiện tư tưởng mà tác giả gửi gắm. 

1. Câu hỏi 1 SGK trang 96 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Đọc lại văn bản, xem kĩ phần chú thích. 

Chú ý những tính từ miêu tả dáng vẻ ông lão mỗi lần ra biển, mức 
độ tăng tiến của những yêu cầu của mụ vợ. 

b. Gợi ý trả lời 

Trong truyện, ông lão 5 lần ra biển gọi cá vàng. Tuy nhiên sự lặp 
lại này không hề nhàm chán vì có sự thay dối về mức độ. Đây là biện 
pháp lặp lại quen thuộc của truyện cồ tích. Biện pháp này thê hiện sự 
tảng tiến của sự việc: sự tham lam, bội bạc của mụ VỢ; sự nổi giận của 
biển cả... Biện pháp này cũng là phương thửc triển khai diễn biến của 
cốt truyện, đưa đến chỗ kết thúc. Nhờ sự lặp lại có chủ ý này, câu 
truyện phát triển liên tục, hấp dẫn lôi cuốn sự tò mò của người đọc. 

c. . Mở rộng kiến thức 

Có thể liên hệ với truyện Tấm Cám để hiểu thêm về biện pháp lặp 
lại này: Tấm bị mẹ dì ghẻ lập mưu giết chết, qua 4 lần hóa thân và bị 
Cám rắp tâm giết hết lần này đến lần khác Tấm mới trở lại được 
thành người. Như vậy, sự lặp lại có ý nghĩa tô cáo tội ác của mẹ con 
Cám, đồng thòi khẳng định cái thiện, cái đẹp dù bị vùi dập cuối cùng 
vẫn chiến thắng. 


128 



2. Cáu hỏi 2 SGK trang 96 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Chú ý những câu miêu tả cảnh biển, mức độ của các từ được dùng, 
sự thay đối mỗi lần, đồng thòi liên hộ giữa ước muôn của mụ vợ với sự 
thay đổi của cảnh biển để thấy sự tướng ứng. 

b. Gợi ý trả lời 

Mỗi lần ông lão ra biển gọi cá vàng, cảnh biển lại thay đổi theo 
chiểu hướng dữ dội hơn tương ứng vối những đòi hỏi ngày càng quá 
quát của mụ vợ. Thiên nhiên cũng phải bất bình, giận dử trưốc lòng 
tham vô độ của con người. 

Lần thứ nhất, mụ vợ đòi cái máng mới, biển gợn sóng êm ả. 

Lần thứ hai, khi mụ vợ muốn một cái nhà rộng, biển xanh đã nổi sóng. 

Lần thứ ba, mụ vợ đòi làm nhất phẩm phu nhân, biển xanh nổi 
sóng dữ dội. 

Lần thử tư, mụ đòi làm nữ hoàng, biển nổi sóng mù mịt. Và lần 
cuối cùng, khi sự đòi hỏi đã đến độ không chấp nhận được, đòi làm 
Long Vương, có cá vàng hầu hạ, biển nổi sóng ầm ầm. 

Biển đóng vai trò là nhân vật chứng kiến đã phải nổi cơn thịnh nộ 
trước sự tham lam, bội bạc của mụ vợ. Tác giá đã gửi gắm thái độ vào 
một nhân vật khách quan, nhờ thế câu chuyện trở nên sinh động và 
thú vị, tự nhiên. 

3. Câu hỏi 3 SGK trang 96 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại các chi tiết kể về những đòi hỏi của mụ vợ. Chú ý những từ, 
những câu miêu tả cách đối xử của mụ đối vối ông lão. Đặt chúng theo 
thứ tự trong một quá trình để thấy mức dộ tăng tiến. 

b. Gợi ý trả lời 

Nhân vật mụ vợ được xây dựng thành một điển hình tiêu biểu cho 
lòng tham. Mụ đòi hỏi hết thứ nọ đến thứ kia. Mỗi thứ chỉ làm thoả 


129 



mãn mụ trong chốc lát. Cái máng, ngôi nhà, mụ chán ngay khi vừa có 
được. Đến vị trí "nhất phẩm phu nhân" cũng chí làm vừa ý mụ được 
"vài tuần lề". Mụ đòi hỏi từ vật chất (máng, nhà), đến địa vị (không 
muốn làm nông dân nữa). Mụ đòi hỏi từ địa vị cụ thể, có thực (nhất 
phẩm phu nhân, nữ hoàng), dến cá vị trí không có thực (Long Vương, 
ngự trên mặt biển), xúc phạm Lới cả các bậc thần linh. Lòng tham của 
nhân vật này được đẩy đến mức vô lí, không thể chấp nhận dược. 

Không những thế, mụ vợ còn là kẻ bội bạc. Dù ước gì được nấy, mụ 
không một chút biệt ơn người chồng đã giúp mụ có được tất cả những 
thứ đó, mà đánh đuổi, chửi mắng ông lão. Thậm chí, khi mụ muốn 
làm Long Vương, có cá vàng hầu hạ, mụ dã bội bạc với cả cá vàng, lực 
lượng dã thực hiện những ước muôn ngông cuồng của mụ. Đên đây, 
sự bội bạc của mụ vợ đã lên tới đỉnh điểm. 

4. Câu hỏi 4 SGK trang 96 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại đoạn kết thúc truyện: "Con cá vàng... cái máng lợn sứt mẻ". 
Có thê so sánh với những truyện cô tích khác đê thấy nét khác biệt 
của truyện này, từ đó rút ra ý nghĩa. Xem phần Ghi nhớ trong SGK. 

b. Gợi ý trả lời 

Kết thúc truyện, mụ vợ không những không được dáp ứng nguyện 
vọng làm Long Vương mà còn phải trở lại hình dáng, địa vị xưa cùng 
với tài sản duy nhất của mình là cái máng lợn sứt mẻ. Cái kêt ấy là 
lời cảnh báo rằng những kẻ tham lam, bội bạc sẽ bị trừng phạt thích 
đáng. Bên cạnh đó, câu chuyện còn khuyên con người ta phải kiên trì, 
phải tự lực làm ra của cải, địa vị (ông lão kéo lưới 3 lần mới bắt được 
một con cá vàng); phải biết quí trọng, hàm ơn dối với những người đã 
giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. 

c. Mở rộng kiến thức 

Kết thúc truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng không có hậu như 
nhiều câu chuyện cố tích khác: những nhân vật bất hạnh, tốt bụng 
được đền đáp. ơ đây là sự trừng phạt. Kê cả ông lão, là người nhân 


130 



hậu, tốt bụng nhưng cuối cùng cũng phải trở lại cuộc sống nghèo khố’ 
của mình bỏi ông quá nhu nhược, không biết sử dụng hợp lý những 
điều ước. 

Như vậy, mặc dù trong truyện các yếu tô hoang dường vẫn được sử 
dụng nhưng cách nhìn của tác giả thì đã sát gần vối cuộc sống hơn, 
hiện đại hơn. Đó là nét điêu luyện, hấp dần của truyện cổ tích viết lại. 

5. Cảu hỏi 5 SGK trang 96 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Chú ý vai trò của con cá vàng trong truyện nói riêng, vai trò của 
các yếu tố, lực lượng thần kì nói chung trong truyện cổ tích. 

b. Gợi ý trả lời 

Cá vàng trừng trị mụ vợ vì cả tội tham lam lẫn bội bạc bởi hai tính 
đó gắn kết chặt chẽ vói nhau, thống Jihất trong tính cách nhân vật. 
Mụ vỢ càng tham lam, càng đạt được những mong ước lớn, càng bội 
bạc, hắt hủi ông lão và cá vàng, ân nhân cúa mình. Cuối cùng mụ đã 
bị trừng trị. Đó là bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, vong ân 
bội nghĩa. 

Trong truyện, cá vàng có những cách đối xử rất hợp tình hợp lý. 
Biết ơn ông lão, cá vàng hết lần này đến lần khác giúp ông thỏa ước 
nguyện. Trước đòi hỏi quá quắt của mụ vợ, dến dộ không chấp nhận 
được, cá vàng không nói năng gì, quẫy đuôi lặn sâu xuống biển, lấy 
lại tất cả những gì trưốc đó đã ban cho mụ vợ. 

Rõ ràng, ở đây, cá vàng là biểu tượng cho công lý ở đời, cho một thái 
độ yêu - ghét rạch ròi: giúp người tốt, trừng trị kẻ xấu. Đó cũng là ưóc 
mơ của nhân dân về một lực lượng thần bí, bảo vệ lẽ công bằng trong 
cuộc sông. 


131 



THỨ Tư KỂ TRONG VĂN Tư sự 


Mục đích của bài học, giúp các em nắm được các cách kể chuyện 
theo một thứ tự nào đó. 

A. HƯỚNG DẪN TÌM HlÉư BÀI 

I. Tìm hiểu về thử tự kể trong văn tự sự 
Về thứ tự kê chuyện, có hai cách kể cơ bản: 

- Kê "xuôi": có thể kế các sự việc liên tiêp nhau theo thứ tự thời gian, 
việc gì.xảy ra trước kể trước, việc gì xảy ra sau kể sau, cho đến hêt. 

- Kê’ "ngược": có thể đem kết quả hoặc sự việc hiện tại kể trước, sau 
đó dùng cách kể bổ sung hoặc để nhân vật nhớ lại mà kể tiếp các việc 
đã xảy ra trước đó. 

Kế’ "ngược" nhằm mục đích gây bất ngờ, gây chú ý hoặc để thực 
hiện tình cảm nhân vật. 

II. Đọc - hiểu 

1. Tóm tát các sự việc trong truyện Òng lão đánh cá và con cá vàng. 

- Giỏi thiệu vợ chồng ông lão đánh cá. 

- Ông lão bắt dược cá vàng, thả cá vàng, cá vàng hứa đền ơn ông lão. 

• Vợ ông lão bát ông năm lần ra biển gộp cá vàng và kết quả của 
mỗi lần. 

Truyện được kế theo trình tự thời gian (kể "xuôi"). Hiệu quả nghệ 
thũạCcủa cách kể này mang lại là: lòng tham của mụ vợ ông lão đánh 
cá càng lúc càng gia tàng. Thứ tự kể này có ý nghĩa phê phán về lòng 
tham vô độ của con người. 

2. Đọc bài văn và trả lòi câu hỏi 

Câu chuyện Ngỗ bị chỏ cắn được kê theo thứ tự "ngược": kê sự việc 
vừa diễn ra, trên cơ sở đó nhớ lại chuyện quá khứ. Cụ thể: 


132 



- Sự việc vừa diễn ra: Ngỗ bị chó (lại cắn, kêu cứu nhưng mọi người 
không ai đến cứu vì họ đã bị lừa một lần. 

- Ngược lại quá khứ: 

+ Giới thiệu về Ngỗ: mồ côi cha mẹ, ỏ với bà, thiếu sự rèn cặp của 
bố mẹ, luôn bỏ học, suốt ngày lêu lông, người trong xóm xa cách. 

+ Ngỗ tìm cách trêu chọc đánh lừa mọi người: "đốt lửa kêu cháy" 

- Hậu quả: Ngỗ bị chó dại cắn phai băng bó, tiêm thuốc. 

Cách kể này nối bật ý nghĩa câu chuyện: tác hại của việc nói dối. 

B. HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP 

1. Đọc câu chuyện và trả lòi câu hỏi. 

- Câu chuyện được kể Lheo thứ tự kế "ngược", theo dòng hổi tướng. 

- Chuyện dược kê theo ngôi thứ nhất (xưng “tôi”). 

- Yếu tố hồi tưởng đóng vai trò làm cơ sở cho việc kể "ngược". 

2. Tìm hiểu đề và lập dàn bài cho đề văn: Kể câu chuyện lần đầu 
em được đi chơi xa. 

Dựa vào phần gợi ý trong SGK (tr 99), em hãy suy nghĩ, hồi tưởng 
lại chuyên di xa lần đầu tiên của mình. 

Các em tự làm bài tập này. 


133 



Bài 10 


ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG 


Tìm hiểu thể loại văn bản 

Truyện ngụ ngôn là loại truyện chứa đựng trong một sự tích hoàn toàn 
tưởng tượng một quan niệm triết lý hay đạo đức, một kinh nghiệm sống đã 
được tổng kết. Như vậy, truyện ngụ ngôn có hai phần: phần cụ thể là truyện 
kể, phần trừu tượng là ý niệm rút ra từ truyện đủ. 

Nhản vật trong truyện ngụ ngôn có thể là bất cứ vật gi trong vũ trụ (người, 
các bộ phận cơ thể người, động vật, cây cỏ...) được phú cho những đặc điểm 
của loài người. 

Yếu tố tưởng tượng trong truyện ngụ ngôn còn phong phú hơn trong 
truyện cổ tích. Nó giúp người ta diễn đạt được một cách linh hoạt, dễ hiểu, 
hấp dẫn những khái niệm, triết lý khô khan. 

Bên cạnh những truyện ngụ ngôn dãn gian là sản phẩm của người nghệ 
sĩ nhăn dân được truyền miệng cho đến ngày nay, Êdỏp (người Hi Lạp - thế 
kỉ XIỉ-VI TCN) có thể dược coi là ông tổ của thế loại truyện ngụ ngôn. Sau 
đó phải kể đến Pheđơrơ (La Mã), La Phông-ten (Pháp), Trang Tử, Liệt Tử 
(Trung Quốc)... 

Một sô' truyện ngụ ngôn tiêu biểu: Con cáo và chùm nho, Êch ngồi đáy 
giếng, Cáo mượn oai hùm, Mèo lại hoàn mèo... 

1. Cảu hỏi 1 SGK trang 101 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại đoạn văn: "Có một con ếch... một vị chúa tể". 

Cần nhớ rằng, đây là thể loại truyện ngụ ngôn, khác với hai thế 
loại truyền thuyết, cổ tích đã học. Mục đích của truyện ngụ ngôn là 
đưa ra một bài học xử thế ở đời, thể hiện quan niệm của nhân dân, 
triết học của nhân dân về cuộc sống xã hội, về con người. 

Vì vậy, cần nắm được đặc trưng thể loại của truyện ngụ ngôn dế 
vận dụng vào bài học linh hoạt. 


134 



b. Gợi ý trả lời 

Ếch tưởng bầu tròi trên đầu mình chí bé bằng cái vung vì ếch chỉ 
sống quanh quấn trong một cái giêng. Từ dưới giêng nhìn ra thê giới 
bên ngoài, bầu trời chỉ bằng cái miệng giêng, nhỏ như chiếc vung. Ech 
tướng thế giới bên ngoài chỉ nhỏ bé. chật hẹp đòn thô. 

Môi trường ếch sống chi có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ, nghe tiếng 
ếch kêu Ồm ộp là hoàng sợ. Dưới giếng, ếch trỏ thành ké có quyền lực 
cao nhất, các con vật cua, ốc, nhái đều phải nể sợ nên ếch tưởng mình 
là kẻ mạnh nhất, là chúa tê của muôn loài. 

2. Câu hỏi 2 SGK trang 101 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Đọc lại đoạn văn: "Một năm nọ... đi qua giẫm bẹp". Tìm ra nguyên 
nhân ếch bị trâu giẫm bẹp. 

b. Gợi ý trả lừi 

Do trời mưa to, nước đầy miệng giếng, đưa ếch ra ngoài. Ếch không 
biết rằng mình đã ỏ một thế giới rộng lớn, còn nhiều loài vật to lớn, 
khỏe mạnh khác nữa. Quen thói ngông nghênh, kiêu ngạo, ếch 
nghênh ngang đi lại khắp nơi, kêu Ồm ộp nên đã bị một con trâu đi 
qua giẫm bẹp. 

Nhân dân đã mượn hình ảnh chu ếch để phê phán thói kiêu ngạo, 
tự phụ của con người. Thói xấu này sẽ tự hủy hoại chính bản thân 
minh. Trong nhiều câu chuyện ngụ ngôn khác: Kiến giết Voi, Rùa và 
Thỏ... sô'phận của voi và thỏ cùng tương tự như vậy vì tính kiêu ngạo, 
chủ quan của chúng. Voi cậy mình In khoẻ, hay bắt nạt kẻ yếu hơn. 
Không ngờ voi gặp phái dàn kiên biết đoàn kết tấn công lại voi, cả họ 
nhà kiến kéo đến đốt voi một trận nhớ dời. Nhàn vật thỏ (Rùa uà thỏ) 
thì cậy mình nhanh nhẹn, coi khinh rùa chậm chạp. Khi cuộc thi bắt 
đầu thì thỏ đã chủ quan vừa thi vừa lang thang dạo chơi, cuối cùng 
rùa về dích trước, thỏ bị thua cuộc. 

Dân gian dã mượn hình ảnh ếch, voi, thỏ để chỉ ra thói xấu của con 
người: kiêu ngạo, tự phụ, chủ quan, cuối cùng phải nhận thất bại 
trong cuộc sông. 


135 



3. Cáu hỏi 3 SGK trang 101 


a. Hướng dẩn tim hiểu 

Tông hợp kiên thức chung của toàn bài. kết hợp cỉọc phần Ghi nhú 
trong SGK dể nêu ý nghĩa của truyện. 

b. Gợi ý trá lời 

Truyện kể vể chú ếch nhìn đòi qua cái giông bé nhỏ, ngán gọn trong 
nửa trang sách, nhưng chứa dựng một bài học có ý nghĩa trong cuộc 
sống. Truyện phê phán tính kiêu căng, ngạo mạn, chủ quan, phê phán 
sự hiêu biết nông cạn, không chịu nhìn xa trông rộng. Ech tướng thê 
giới bôn ngoài giống như dưối đáy giếng chật hẹp nên đã bị con trâu 
giẫm bẹp một cách thảm hại. 

Từ đó, bài học muôn nói đến: Phải khiêm tôn, phải nhìn nhận sự 
yếu kém của mình, luôn học hỏi đề mớ rộng kiến thức. 

Câu chuyện đến nay vẫn mang giá trị thiết thực, vì cuộc sống ngày 
nay không ngừng phát triển di lên. đòi hói con người phải không 
ngừng học hỏi. mỏ rộng‘tẩm hiểu biết. 


THẦY BÓI XEM VOI 

Đọc lại lí thuyết về truyện ngụ ngôn (trang 134) 

1. Câu hỏi 1 SGK trang 103 

a. Hướng dần tìm hiểu 

Xem Chú thích trong SGK dể hiểu cách miêu tả con voi của năm 
ông thầy bói mù. 

b. Gợi ý trả lời 

Các thầy bói vì bị mù nôn phải xem voi bàng cách sò (xúc giác) thay 


136 



cho nhìn (thị giác). Con voi rất to lớn. mỗi vị chi sò một bộ phận của 
nó và miêu tả lại theo nhận thức chu quan cùa mình. 

Thầy SỪ vòi bảo: con voi sun sun như con đỉa. 

Thầy sờ ngà nói: con voi chẩn chun như cái (tòn càn. 

Thầy sờ tai cho ràng: con voi bè bè như cúi quạt thóc. 

Thầy sờ chân cãi: con voi sừng sững như cúi cột đình. 

Còn thầy sờ đuôi lại khăng khăng: con voi tun tủn như cái chối sể 
cun. Thái độ của các tháy khi phán là rất tụ tin, ui cũng cho mình là 
đúng và khang khàng báo vệ ý kiên cua mình. 

2. Câu hỏi 2 SGK trang 103 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Chú ý đến việc mỗi thầy sò' một bộ phạn cùa con voi và đối chiếu với 
lòi kết luận của mỗi ỏng thầy. Từ đó giai thích về sai lầm của mỗi họ. 

b. Gợi ý trá lởi 

Mỗi thầy bói đêu nói đúng vê một bộ phận của voi, nhưng không 
ai kết hợp, liên hệ các tri thức dó trong một tông thế để phác họa nên 
một con voi trong thực tế. Từ một bộ phận chua thể khái quát lên đặc 
điểm của cá tống thê. Như vậy, sai lầm cùa họ là chưa có cái nhìn 
toàn diện về con vật mà lại bảo thủ. khăng khảng cho ràng ý kiến 
cùa mình là đúng nhất. Họ rói vào tình trạng "thấy cây mà không 
thấy rừng". 

3. Cảu hỏi 3 SGK trang 103 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Dọc lại văn bản. Tham kháo phan Ghi nhớ trong SGK dê hiểu ý 
nghĩa của truyện. 

b. Gợi ý trá lời 

Truyện ngụ ngôn Thầy búi xem voi khuyên chúng ta khi nhìn sự 
vật phải nhìn nhận một cách toàn diện, không dược phiến diện, bảo 


137 



thủ. Ngoài ra, trong nhận thức, ta không chỉ dựa vào cảm tính, vào 
nhận thức trực tiếp mà còn phai biết suy luận, từ cảm giác, từ những 
tri thức dơn gián mà tông kết thành tri thức tông quát và đúng dán. 
Ví dụ,trong truyện này, năm vị thầy bói có thể kết hợp cảm nhận của 
cá năm người đè xây dựng nên hình dung về con voi thật. Khi xem xét 
một vấn để không nên đánh giá theo một phương diện, khía cạnh, 
nhất định. Bài học ấy dã dược gửi gắm dằng sau câu chuyện rất hài 
hước về năm vị thầy bói, vì vậy người dọc thấy thú vị và có thế tiếp 
nhận dễ dàng. 

c. Mở rộng kiến thức 

Có thể liên hệ vói truyện Sọ Dừa, Lấy vợ cóc... để thấy điếm khác 
biệt giửa truyện này với những truyện cổ tích vổ những nhân vật bất 
hạnh ở trên. Truyện Sọ Dừa đề cập đến thân phận những người tàn 
tật, thề hiện sự thông cảm, đề cao họ. Truyện Thầy bói xem voi cũng 
có những nhân vật khiếm khuyết, tật nguyền (cả năm thầy bói đều bị 
mù). Tuv nhiên, sự chế giễu ỏ' đây không hướng vào đặc điểm ấy (Mù 
chi là cái cớ phiến diện của các thầy). Như vậy, truyện này không hể 
đi ngược lại mục đích giáo dục con người yêu thương nhau, nhất là đối 
với nhửng người bất hạnh. 

Truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi có nhiều yếu tô’gây cười. Nhưng 
nó không phái truyện cười. Truyện cười bao giờ cũng có mục dích gây 
cười trước hết. Còn truyện ngụ ngôn thì mục đích cuối cùng là khuyên 
một diếu gì đó, ẩn chứa một bài học trong cuộc sông. Đọc thêm một sô’ 
truyện ngụ ngôn khác để mở rộng kiến thức, hiểu thêm vế dặc trưng 
của thế loại truyện này. 


138 



ĐEO NHẠC CHO MÈO 


Đọc lại lí thuyết về truyện ngụ ngon ờ bài học trước (trang 134). 

1. Câu hỏi 1 SGK trang 107 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lướt qua toàn bộ câu chuyện và dựa vào phần gỢi ý đã cho 
trong câu hói đê viêt tóm tắt truyện. 

b. Gợi ý trá lời: 

Làng chuột họp nhau dông đủ đê bàn chuyện chông lại mèo. Khi 
ông công đưa ra sáng kiến "đeo nhạc cho mèo", mèo đi đến đâu có 
tiếng nhạc, chuột biết dường tránh, ca làng chuột đểu đồng ý với sáng 
kiến đó. Nhúng khi cần người đi đeo nhạc vào cô mèo thì không ai 
dám nhúc nhích. Làng cử chuột cống di, chuột cống dùn đẩy cho chuột 
nhát, chuột nhát dẩy lại cho chuột chù. Chuột chù không thê từ chối 
được, đành phải chấp nhận ra di với tâm trạng hoang mang lo sợ. Khi 
thây mèo, mèo nhe nanh, giơ vuốt, chuột chù bỏ chạy về báo với làng, 
cá làng chuột cũng sợ hãi. chạy tán loạn. 

2. Cảu hỏi 2 SGK trang 107 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại truyện. Chú ý đến không khi lúc dầu: họp làng chuột và lúc 
sau: cử người đi deo nhạc. 

b. Gợi ý trá lời 

Cánh họp làng chuột lúc dầu và lúc cử người "deo nhạc cho mèo" 
diễn ra hoàn toàn dối lập nhau. Nếu mơ dầu cuộc họp không khí thoải 
mái, đông vui bao nhiêu thì sau đó không khí buổi họp nặng nể, ảm 
dạm bấy nhiêu. 

Mèo vốn thấy chuột là vồ ăn thịt. Họ nhà chuột rất thù và giận họ 
nhà mèo. Vi vậy làng chuột dã họp nhau lại tìm cách chông lại mèo. 
Khí thê của làng chuột lúc bắt đầu họp rất hăng hái, mạnh mẽ, tề tựu 


139 



đủ mặt: chuột chù, chuột nhắt, ông công. Ông cống lên giọng bề trên 
đưa ra cách thức "đeo nhạc cho mèo", nhạc sẽ phát ra tiếng khi mèo 
đi đến để chuột biết mà trốn chạy. Cả làng chuột nghe nói cho là có lí, 
dẩu mõm, quật đuôi thán phục ông công. 

Khi nhạc đã kiếm được, hội đồng nhà chuột lao xao, hớn hỏ, tương 
sắp thoát nạn. Đến khi cử người đi đeo nhạc cho mèo thì cả hội đồng 
chuột im phăng phắc, không một cái tai nào nhúc nhích, không một 
cái răng nào nhe ra cả. Bất đắc dĩ, làng cử ông cống đi, vì ông là người 
xướng lên cái thuyết ấy. Trong bụng tuy lo sợ, nhưng ông công vẫn cố 
ý giữ vẻ bộ vệ, từ chối khéo léo và đẩy cho anh nhắt đi. Nhát lại thoái 
thác cho chuột chù. 

Hai cảnh trên giống như hai bức tranh tương phản nhau, hai 
không khí hoàn toàn đối lập nhau. Lời nói và việc làm không thông 
nhất vối nhau, nói ra thì dễ, nhưng thực thi lời nói lại khó. 

3. Câu hỏi 3 SGK trang 107 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc phần Chú thích a, b, c, d trong SGK để biết rõ đặc điểm của 
từng loại chuột. 

Truyện Đeo nhạc cho mèo gốc là của É-dôp (người Hy Lạp - thê kỉ 
VII - thế kỷ VI TCN), nhưng tác giả Nguyền Văn Ngọc đả phóng tác, 
mở rộng thêm ngụ ý của truyện. Do đó, truyện có nguồn gốc từ nước 
ngoài nhưng dã được địa phương hóa phù hợp vối truyện dân gian dân 
tộc ta. 

b. Gợi ý trả lời 

Trong truyện, từng loại chuột được miêu tả rất cụ thể, sinh động, 
làm nổi bật được đặc điểm của mỗi loại. Giọng văn miêu tả pha chút 
châm biếm, hài hước. 

Nhân vật chuột chù có đặc trưng mùi hôi thành câu ca: 

Chuột chù chê khỉ rằng hôi 
Khỉ mới trả lời, cả họ mày thơm 


140 



Chuột nhắt được dân gian ví: nhi nhắt như chuột nhắt, chí biết ăn 
luôn miệng. 

Chuột cõng được liệt vào thứ bậc cao trong làng: ông cống, ông 
nghè, ăn trên ngồi trước, có giọng kẽ ca. 

Mồi loại chuột đều có một đặc diêm riêng, ám chi nhiều loại người 
trong xã hội cù. Chuột còng ra ve bệ vệ. ké cả, nhưng thực chất hèn 
nhát, khéo chống chế. Chuột cống có nét giông với bọn dịa chú,hương 
lý, chức sác trong làng. Chuột nhắt cũng thuộc về kẻ "chiêu trên", chỉ 
tay nãm ngón,thoái thác việc nạng, nguy hièm cho kè dưới. 

Chuột chù là hạng cùng dinh, thấp cố’ bé họng nhất trong xã hội, 
phải phục tùng mệnh lệnh ké trên, an phận thủ thường, không dám 
chông chế lại. 

Mục đích của truyện ngụ ngôn là mượn chuyện loài vật để nói 
chuyện con người. Truyện ngụ ngôn ra dời muộn hơn cô tích, khi tư 
duy con người đã ở mức độ phát triển cao. Đằng sau mồi truyện ngụ 
ngôn dều là một bài học triết lí, một ý nghĩa sâu sác. Ngụ ngôn phát 
triển mạnh vào thời phong kiến, xã hội dã phân biệt giai cấp rõ rệt, 
mâu thuẫn giai cấp đã gay gắt. Bản chất giai cấp thống trị là tàn ác, 
bóc lột. Nhân dân dã mượn những câu chuyện về loài vật để làm vũ 
khí chống lại giai cấp thống trị. Vì vậy Đeo nhạc cho mèo có thê hiếu 
là truyện vế thứ bậc, đẳng cấp giàu nghèo trong xã hội cũ. 

4. Câu hỏi 4 SGK trang 107 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Đọc lại doạn văn: "Khi làng dài rang... không thèm vờn đến thật" 
chú ý đến người có quyền khỏi xướng việc deo nhạc cho mèo và kẻ phải 
thực thi việc đó. 

b. Gợi ý trả lời 

Truyện Đeo nhạc cho mèo có hai lớp nghĩa, lóp nghĩa ngầm ẩn, phê 
phán kẻ có quyền thế, địa vị trong xã hội cũ. Đó là những ke luôn ngồi 
chiếu trên "ăn trên ngồi trước, hách dịch, luôn áp bức người dưới". 
Chuột công là người có quyển khởi xướng công việc, và sai khiến người 


141 



khác. Chuột chù cùng đinh nhất trong làng, sai gì phải làm đấy kế cả 
những việc nguy hiểm đến lính mạng. 

5. Câu hỏi 5 SGK trang 107 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Tổng hợp kiến thức chung của toàn bài, kết hợp đọc phần Ghi nhớ 
trong SGK. 

b. Gợi ý trả lời 

Truyện phê phán những ý tưởng viển vông, nlnìng kẻ ham sống sợ 
chết, dám nói mà không dám làm, trút công việc khó khăn cho người 
dưới quyển. Những kẻ như chuột công trong xã hội ta hiện nay không 
phải là không còn tồn tại. Những ke này trong cuộc sống thường 
không làm được việc gì to lớn cả. Truyện còn khuyên nhủ con người 
phải cân nhấc đến diều kiện làm việc và khả nàng thực thi diều đó, 
không nên chò đợi vào nhừng ý tướng viên vông của người khác. 


DANH TỪ 

(tiếp theo) 


Mục đích của bài học, giúp các em củng cô và nâng cao một bước 
kiến thức về danh từ ở bậc Tiếu học. 

A. HƯỚNG DẨN TÌM HlỂư BÀI 

I. Danh từ chung và danh từ riêng 

Danh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh' từ riêng. 

Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật 

Ví dụ: Cây xanh mang lại vẻ đẹp và sự trong lành cho thành phố. 

Trong câu trên, cây được hiểu là: thực vật có thân, lá rõ rệt, chứ 
không nhằm chi riêng một cây nào cụ thể. 


142 



Danh từ riêng là tên riêng của từng người, tung vật, từng địa phương... 

Vi dụ: Sông là danh từ chung nhung Hồng, Thao, Cửu Long là 
nhĩíng danh từ riêng; anh là danh từ chung nhưng Cá, Hai, Da là 
những danh từ riêng. 

Báng phân loại: 


Danh từ 1 1)1 I 



1. Điền các danh từ trong câu dưới đây vào bảng phân loại. 


Vua nhớ cóng ơn trang sĩ, phong lả Phù Đống Thiên Vương và lập đền 
thờ ngay ở làng Gióng, nay thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lảm, Hà Nội. 


Danh từ chung 

Danh từ riêng 

Vua, còng ơn, tráng sĩ, đền thờ, 
làng, xã, huyện... 

Phù Đỏng Thiên Vương, Gióng, 
Phù Dòng, Gia Lâm, Hà Nội. 


2. Nhận xét về cách viết các danh tù riêng: 

Các chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phạn tạo thành danh từ riêng đểu 
được viết hoa. 

II. Quy tắc viết danh từ riêng 

Khi viết danh từ riêng, ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi 
bộ phận tạo thành tên riêng dó. Cụ thể: 

Đối với tên người, tên dịa lí Việt Nam: viết hoa chữ cái dầu tiên của 
mỗi tiếng. 


143 
















Ví dụ: Hồ Chi Minh, Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Hải Phòng... 

Đối vối tên riêng của người, tên địa lí nước ngoài phiên ám qua âm 
Hán Việt: viết hoa chữ cái dầu tiên của mỗi tiêng. 

Ví dụ : Mao Trạch Đông, Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa... 

Đối với tên người, tên địa lí nước ngoài phiên âm trực tiếp (không 
qua âm Hán Việt): viết hoa chữ cái dầu tiên của mỗi bộ phận tạo 
thành tên riêng đó. Nếu một bộ phận gồm nhiều tiêng thì giữa các 
tiếng cần có gạch nối. 

Ví dụ: Vích-to Huy-gô, Lè-nỉn-grát, U-crai-na, A-ỉi Nál-xe Mô-ha-mét... 

Tên riêng của các co' quan, tố chức, các giai thương, danh hiệu, 
huân chương... viết hoa chữ cái dầu cùa các tù' có tác dụng phân biệt, 
khu biệt ó trong tên riêng dó. 

Vi dụ: Bộ Tài nguyên và Mòi trường. 

Trong dó. Bộ được viết hoa vì là diêm khơi đầu của tên riêng; Tài 
nguyên, Môi trường là hai tu có tác dụng phân biệt, khu biệt trong tên 
riêng này. 

B. IIƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP 

1. Bài tập này yêu cầu các om lìm danh từ chung và danh từ riêng 
trong câu dẫn trang 109. 

Muốn tìm danh từ chung và danh từ riêng, các em có thê tiến hành 
theo các bước sau: 

- Xác dịnh các danh từ trong câu (danh từ chi người, sự vặt. dồ vật, 
cây cối...). 

- Dựa vào định nghĩa dể xác định danh từ chung và danh từ riêng. 

Trên cơ sở đó. ta có được bảng phân loại như sau: 


Danh từ chung 

Danh từ riêng 

Ngày xưa, miền, đất, bây giờ, 
nước, vị, thẩn, nòi, rồng, con trai, 
thẩn, tên. 

Lạc Việt, Băc Bộ, Long Nữ, Lạc 
Long Quàn. 


144 





2. Bài tập này yêu cầu các em xác dinh dâu là danh từ riêng trong 
các từ dẫn cí SGK trang 109, 110. 

a. Chim, Máy, Nước, Hoci, Họa mi dềII là danh từ riêng vì đây là 
tên riêng của nhung nhân vật dã dưọr nhân cách hóa. 

h. (Nàng! l r l lá danh tu l iêng vì dãy là tên của một người cụ thể. 

c (Láng/ Cháy là danh từ l iêng vì dá\ là tôn của một làng cụ thể. 

3. Bài tập này yêu cầu các em viết lại các danh từ riêng cho đúng. 
Đê xác định dược danh từ riêng, các em cán lưu ý: 

- Đọc đoạn tho' dê nắm rỏ nội dung. 

- Các danh từ riêng trong bài thơ, da ?ô' là tên riêng địa phương 
miền Nam. 

Ai đi Nam Bộ 
Tiên Giang, Hậu Giang 
Ai vô thành pho Hồ Chi Minh 
Rực rỡ tên vàng. 

Ai về thăm hưng biền Dồng Tháp 
Việt Băc miền Nam, mo ma giặc Pháp 
Nơi chôn rau cắt rốn của ta! 

Ai đi Nam - Ngãi, Bình - Phú, Khánh Hòa 

Ai vô Phơn Rang, Phan Thiết 

Ai lên Tây Nguyên, Công Tì un. Dắc Lắc 

Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung 

Ai về quê hương ta tha thiết 

Sông Hương, Bến Hải, Cứa Tùng... 

Ai vô đó với đồng bào, đồng chí 
Nói với Nứa ■ Việt Nam yêu quý 
Rằng: nước ta là của chúng ta 
Nước Việt Nam Dán chủ Cộng hòa 


145 



LUYỆN NÓI KỂ CHUYỆN 

Mục đích của bài học, giúi) các em biết cách kế miệng vê một sự 
việc của bản thân. 

I. Kĩ năng lập dàn bài 

Dàn bài này phục vụ việc luyện nói nên chỉ cần soạn ở dạng đại 
cương sơ lược. Cụ thể: 

- Căn cứ vào yêu cầu của đề bái, các em nhớ lại các sự việc, tưởng 
tượng thêm đê tìm ý. Đây là bước rất quan trọng. 

- Sáp xếp các ý theo một trình tự hợp lí, cái gì kể trước, cái gì kế sau. 

- Lập dàn ý theo bài kể. 

Đê rèn ki năng lặp dàn bài, các em chọn một trong bốn đề bài ỏ 
SGK trang 111 và lập dàn bài trước ơ nhà. 

Trong bốn để bài ơ SGK, dể 1 đã dược lập dàn bài tham kháo. Dựa 
vào đó các.-em lập dàn bài cho một trong ba dê' văn còn lại. 

II. Gợi ý lập dàn ý 

1. Kể uể một cuộc thăm hỏi gia đinh liệt sĩ neo đơn 

a. Mở bài: Giới thiệu chung vê' gia đình liệt sĩ neo đơn: 

- Lý do của cuộc thăm hỏi. 

- Thành phần: số lượng, tên... 

b. Thân bài: 

- Quang cảnh chung ngôi nhà 

- Dọn dẹp nhà cửa 

- Chuyện trò 

- Chăm sóc vườn tược, cây cối... 


146 



c Kết luận: 


• Cám xúc khi nghỉ dôn những ngiíoi dã hi sinh. 

- Niềm vui khi d;i làm dược việc tỏt. 

2. Kê về một cuộc (li thum (li tích /Ịch sư. 

a. Mó bài: Giới thiệu chung về cuộc ili tham: 

- Lí do của cuộc di thám. 

- ở đâu? 

- Đi với ai? 

b. Thân bài: 

- Cam xúc khi di thăm di tích lịch sử 

- Quang canh chung cua khu di tích 

- Đi thăm những đâu? Y nghĩa cua từng kỉ vật, di tích 

- Liên hệ vói cuộc sông hiện tại: cuộc sống hòa bình ấm no... 

c. Kết luận: 

- Chia tay cám xúc bồi hồi,xao xuyôn 

• Mong muôn cỏ nhiều cuộc di thăm nhu thè 

3. Kể vé một chuyên ra thánh phô. 

a. Mớ bài: Giới thiệu chung về chuyến di: 

- Lý do của chuyến di 

- Đi với ai? 

b. Thán bài: 

- Cảm xúc bồi hồi,xao xuyến khi dược ra thành phố 

- Quang cảnh chung của thành phố 


147 



- Thăm họ hàng ruột thịt 

- Thăm các khu di tích, các khu văn hóa của thành phố 

- Gặp gõ, làm quen với nhiều bạn mới 

c. Kết luận: Chia tay- cảm xúc về thành phô’. 

II. Kĩ năng kề chuyện theo dàn bài 

Dựa vào dàn bài đã chuẩn bị, em tập nói cho các bạn trong nhóm 
nghe (hoặc có the tập nói một mình). Khi nói, các em cần chú ý: 

- Noi to, rõ, tự nhiên, nhìn thẳng vào ngưòi nghe. 

- Diễn đạt trong sáng, mạch lạc, chặt chẽ, sinh động, chú ý nhấn 
gicng ỏ những chỗ cần thiết. Không nói như đọc thuộc lòng. 


148 



Bài 11 


CHÂN, TAY, TAI, MĂT, MIỆNG 


Ôn lại lí thuyết về truyện ngụ ngôn (trang 134) 

1. Câu hỏi 1 SGK trang 116 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc kĩ truyện, chú ý đến nguyên nhân làm cô Mắt, cậu Chân, cậu 
Tay, bác Tai so bì với lăo Miệng. 

b. Gợi ý trả lời 

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bi vói lão Miệng vì họ nghĩ 
rằng họ phải vất vả làm việc quanh năm, còn lão Miệng chẳmg làm 
việc gì, chỉ ngồi ản. 

2. Câu hỏi 2 SGK trang 116 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Cần nhớ, dây là truyện ngụ ngôn. Truyện ngụ ngôn bao giò cũng có 
ý nghĩa khuyên răn con người, nêu lên một bài học nhân sinh. Đọc 
phần Ghi nhớ trong SGK để hiểu thêm về ý nghĩa của truyện. 

b. Gợi ý trả lời 

Truyện mượn các bộ phận cơ thể con người để nói truyện con 
người. Có thế ví cơ thể người như một tổ chức, một cộng đồng... mà 
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là những cá nhân trong tổ chức. Từ mối 
quan hệ này truyện nêu ra bài học: Trong một tập thể, mỗi thành 
viên không thế sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó 
với nhau để cùng tồn tại, phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công 
sức của nhau. 

Tư liệu tham khảo 

Trong kho tàng truyện ngụ ngôn nước ta Chăn, Tay, Tai, Mắt, 
Miệng là một truyện độc đáo. Nhân vật không là loài vật, cũng không 


149 



phải là con người, mà là những bộ phận trên thân thể con người. Tác 
giả dân gian mượn một mẩu chuyện về những cơ quan của thân thể 
người dê nói chuyện con người. Câu chuyện vui vui, hóm hỉnh, nhưng 
lại hàm chứa một ý nghĩ triết lí sâu xa và một bài học thấm thìa. 

Năm cơ quan của thân thè người đã được ngụ ngôn hóa thành 
nhủng cá nhân trong tổ chức, cộng đồng với những quan hệ nương tựa 
vào nhau, phụ thuộc lẫn nhau. Từ xưa họ sông với nhau thân thiết 
nhưng “vấn để” đã nảy sinh khi bốn người (cô Mắt, cậu Chân, cậu 
Tay, bác Tai) cảm thấy mình làm việc quanh năm chỉ để cho lão 
Miệng ngồi ản không. Thế là họ quyết định nghỉ ngơi không làm nữa, 
thử xem lão Miệng có sông được không. Truyện kê lại khá sinh động 
cảnh bôn người hăm hở đến nhà lão Miệng đê nói thang vói lão như 
trút tất cả nỗi bất bình lên đầu lão. Nhưng điều họ “cảm thấy” dựa 
trên cơ sở nào và việc họ “quyết định” như vậy là đúng hay sai? Điều 
họ “cảm thấy” là có thực: đúng là Tay, Chân, Tai, Mắt phải làm việc 
để Miệng ngồi ăn không. Nhưng họ quyết định nghỉ ngơi thì lại sai, 
và hậu quả đã đến sau mấy ngày họ không làm việc. Thật là trớ trêu, 
nghỉ ngơi mà cả bọn lại thấy mệt mỏi, rã ròi: “Cậu Chân, cậu Tay 
không còn muôn cất mình lên đê chạy nhảy vui đùa như trước nữa; 
Cô Mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lò đờ, thấy hai mi nặng 
trĩu như buồn ngủ mà ngủ không được. Bác Tai (...) thấy lúc nào cũng 
ù ù như xay lúa ỏ trong”. Vì sao vậy? Chính bác Tai đã kịp nhận ra 
sai lầm để nói với cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay. 

- “Chúng ta lầm rồi các cháu ạ. Chúng ta nếu không làm cho lão 
Miệng có cái àn thì chúng ta sẽ bị tê liệt cả. Lão Miệng không đi làm, 
nhưng lão có công việc là nhai. Như vậy cũng làm việc chứ không 
phải là ăn không ngồi rồi (...). Lão Miệng có ăn thì chúng ta mói khỏe 
khoắn được”. 

Họ đến nhà lão Miệng thì thấy lão cũng "nhợt nhạt cả hai môi, hàm 
răng thì khô như rang, không buồn nhếch mép”. Nhưng khi cậu 
Chân, cậu Tay đi tìm thức ản về, lão Miệng ăn xong thì dần dần tỉnh 
lại. Rồi bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sông với 
nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả” 

Nguyễn Xuân Lạc 


150 



CUM DANH TỪ 


Mục đích của bài học. giúp các em nắm được: 

- Cụm danh từ là gì; 

- Cấu tạo của cụm danh từ. 

A. HƯỞNG DẨN TÌM HlỂu BÀI 
I. Cụm danh từ là gi? 

Cum danh từ là tô hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ t.huộc 
nó tạo thành. 

Ví dụ: Những cây xương rồng nhò. 

Trong cụm danh từ trên, có: 

- Danh từ: xương rồng 

■ Các từ ngữ: những, cây, nhó 

So với danh từ. cụm danh từ có ý nghĩa cụ thể hơn, chi tiết hơn và 
có cấu tạo phức tạp hơn. 

Ví dụ: Danh từ: con gà 

Cụm danh từ: những con gà đen 

Cụm danh từ đảm nhiệm chức vụ cú pháp giống danh từ (chủ ngữ. 
bổ ngữ...) 

Ví dụ: 

+ Tất cả các bạn học sinh lớp 6A đều chăm ngoan, học gioi. 
Cụm danh từ tất cả các bạn học sinh lơp 6A trong câu trên là chú ngử 
+ Mẹ tôi mua hai cân cà chua hồng. 

Cụm danh từ hai cân cà chua hổng trong câu trên là bổ ngữ 

1. Các từ ngữ in đậm trong câu dẫn ỏ SGK trang 116 bô sung ý 
nghĩa cho những từ nào. 


151 



Từ xưa bồ nghĩa cho từ ngày. 

Từ hai và cụm từ ông lão đánh cá bô nghĩa cho từ vơ chồng. 

Từ một và cụm từ nát trên bờ biển bố nghĩa cho từ táp lều. 

2. So sánh các cách nói dẫn ớ SGK trang 117 rồi rút ra nhận xét về 
nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ. 

- lúp lều /một túp lều 

Cụm danh từ một lúp lều rõ nghĩa hơn danh từ túp lều vì cụm danh 
từ chỉ ra số lượng túp lều cụ thể. 

• một túp lều ỉ một túp lều nát 

Cụm danh từ một túp lều nát rõ nghĩa hơn cụm danh từ một túp 
lều vì đã nêu rõ tình trạng của túp lều. 

■ một túp lều nát ỉ một túp lều nát trên bờ biển 

Cụm danh từ một túp lều nát trên bờ biển rõ nghĩa hơn cụm danh 
từ một túp lều nát vì đã xác định rõ vị trí của túp lều. 

3. Tìm một cụm danh từ và đặt câu với cụm danh từ đó. 

Cụm danh từ: tất cả người nghèo trong làng 

Đặt câu: Dừng bút thần, Mã Lương vẽ cho tất cả người nghẻo 
trong làng. 

Nhận xét về hoạt động trong câu cùa cụm danh từ so với một 
danh từ: 

So sánh: 

- Dùng bút thần, Mã Lương vẽ cho người. 

- Dừng bút thần, Mả Lương vẽ cho tất cả người nghèo trong làng. 

Rõ ràng, nêu thay thê cụm danh từ bằng danh từ trong câu trên 
thì câu không rõ nghĩa. Việc sử dụng cụm danh từ trong câu nhàm 
xác định rõ đối tượng được nói tới. 


152 


II. Câu tạo của cụm danh từ 

Về cấu tạo. cụm danh từ có thê cấu tạo dầy dủ hoặc không dầy đủ 
- Dạng cấu tạo đầy đủ: 


Phàn trước 

Phấn trung tám 

Phân sau 

tl 

12 

_ 11 

T2 

sl 

s2 

tất cả 

một 

những 

túp 

em 

lều 

hoc sinh 

■ __ _ J 

nút 

châm ngoan 

trẽn bờ biển 
ẩy 


- Dạng cấu tạo không đầy đủ: 

+ Dạng chí có phần trước và phần trung tâm 


+ Dạng chì có phần trung tâm và phần sau 

Phần sau 
nát trên bờ biển 

Trong cụm danh từ: 

- Các phụ ngữ ỏ phía trước bô sung cho danh từ có ý nghĩa về số và 
lượng. Các phụ ngủ này gồm ba loại: 

+ Danh từ chi dơn vị tự nhiên: cái (bàn), con (mèo), chiếc (quạt), 
dãy (bàn)... 

+ Danh từ chi' số lượng: vài, dăm, hai, năm, bấy, mỗi, từng, những, 
các... 

+- Danh từ chỉ ý nghĩa toàn bộ: tất cả, tất thảy, cả... 

- Các phụ ngữ ỏ phần sau nêu lên dặc điếm của sự vật mà danh 
từ biếu thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong không gian hay 
thời gian. 

Ví dụ: Ngày xưa ở quận Cao Binh cỏ hai vợ chồng tuổi già mà chùa 


Phần trung tâm 

táp lều 


Phần trung tâm 

túp lều 


Phần ti-ước 


một 









Cụmdanh từ ngày xưa ớ quận Cao Binh có danh từ trung tâm: 
ngày và hai phụ ngữ phần sau: 

+ Xưa: xác định vị trí của sự vật trong thời gian. 

+ Ở quận Cao Binh: xác định vị trí của sự vật trong không gian. 

1. Các cụm danh từ trong câu dẫn ở SGK trang 117 là làng ấy, 
thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, 
cả làng. 


2. Liệt kê những từ ngữ phụ thuộc đứng trước và đứng sau danh từ 
trong các cụm danh từ trên: 


Phụ ngữ đứng trước 

Phân trung tâm 

Phụ ngữ dửng sau 


làng 

ấy 

ba 

thúng gạo 

nếp 

ba con 

trâu 

đực 

bu con 

trâu 

ấy 

chín 

con 



năm 

sau 

1 cả 

làng 



3. Điển các cụm danh từ trên vào mô hình cụm danh từ: 


Phần trước 

Phần trung tâm 

Phấn sau 

ti 

t2 

TI 

T2 

sl 

s2 



làng 


ấy 


ba 


thúng 

gạo 

nếp 


ba 

con 

trâu 


đực 


ba 

con 

trâu 


ấy 


chín 

con 







năm 


sau 


cà 


làng 





B. HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP 

1. Bài tập này yêu cầu các em xác dịnh những cụm danh từ trong 
những câu dẫn ỏ SGK trang 118. 

Để làm được bài tập này, các em cần: 


154 









- Gạch dưới các danh từ trong câu 

Sau đó xác định các thành phần phụ thuộc đi kèm trước và sau 
danh từ đó. 

CI. một người chồng thật xứng dáng 

b. một lưỡi búa của cha để lại 

c. một con yêu tinh ớ trên núi. 

2. Bài tập này yêu cầu các em chép các cụm danh từ trên vào mô 
hình cụm danh từ. 

Đỏi với từng cụm danh từ. các em cần phải xác định đâu là phần 
trung tâm. phần trước và phần sau. Sau đó. dựa vào mô hình đã học. 
eác em điển các cụm danh từ đó vào vị trí thích hợp. 


Phẩn trước 

Phần trung tâm 

Phẩn sau 

11 t2 

TI 

12 

sl 

s2 

một 

người 

chóng 

thật xứng dáng. 


một 

lưỡi 

búa 

của cha dế lại. 


1 một 

con 

yên tinh 
—-_ _ 

ở trẽn núi. 



3. Bài tập này yêu cầu các em tìm phụ ngữ thích hợp điển vào 
chỗ trống. 

0 mỏi chỗ trống, phụ ngữ cần tìm phải đứng sau danh từ trung 
tâm. mà danh từ trung tâm trong cả ba trường hợp đều là từ thanh 
sắt. Vi vậv việc lựa chọn phụ ngũ phải phù hợp vối nội dung câu văn. 
đoạn văn và đặc biệt phái phù họp với lo-gic phát triển của cả đoạn. 

Trên cơ sở dó, ta có thể điển như sau: 

Khi kéo lưới lên, thấy nằng nặng, Lê Thận chắc mẩm được mẻ ca 
to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. 
Chàng vứt luôn thanh sắt dài, nặng vò han rỉ ấy xuống nước, rồi lại 
thả lưới ớ một chỗ khác. 

Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay, Thận không ngờ thanh 
sắt vừa rồi lại chui vào lưới minh. Chàng lại ném nó xuống sông. Lẩn 
thứ ba, vẫn thanh sắt kì lạ dó mắc vào lưới. 


155 




LUYỆN TẬP XÂY DỤNG BÀI Tự sự - 
KỂ CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 


Mục đích của bài luyện tập, giúp các em nắm được các bước trong 
việc xây dựng bài văn kể chuyện đờ) thường. 

HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

Xây dựng bài văn kể chuyện đời thường có nghĩa là kể lại một sự việc, 
một người nào đó hoặc một chuyện diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. 

Muôn làm tốt, các em cần luyện tập các kĩ năng: tìm hiểu để, tìm 
ý, sắp xếp ý, lập dàn bài, viết bài văn hoàn chỉnh. 

1. Tìm thêm hai để văn tự sự 

- Kê vê một người bạn thân của em 

- Kế vẻ' cành vật nơi em sinh sông. 

2. Theo dõi quá trình thực hiện một đề tự sự 

(Xem kĩ phần hưống dần và tham khảo trong SGK trang 119, 

120 , 121 ) 

Nhận xét: 

- Bài viết rất sát với để 

■ Các sự việc nêu lên xoay quanh các ý ông thích xương rồng, ông 
yêu các cháu và chăm lo cho gia đinh. Các ý này gắn kết vối nhau làm 
nổi bật hình ảnh người ông hiển từ, giàu lòng yêu thương, rất đáng 
kính trọng. 

3. Lập dàn bài cho một đề văn tự sự 

Đề bài: Kể về người bạn mới quen. 

a. Mở bài: Giới thiệu chung về người bạn mới quen: tên, tuổi, lốp. 
trường... 

b. Thân bài: 

- Quen trong hoàn cảnh nào? Trong buổi lao động tổng vệ sinh của 
nhà trường, hay cùng sinh hoạt văn nghệ... 


156 



- Đặc điểm về ngoại hình: 

+ Khuôn mặt. 

+ Hình dáng, 

+ Trang phục. 

- Đặc điếm về tính tình: 

+ Nàng nổ, hoạt bát, 

+ Hay giúp đỡ bạn bè, 

+ Dễ hòa đồng. 

c. Kết luận: Suy nghĩ, tình cảm đối vối bạn. 



Bài 12 


TREO BIỂN 


Tìm hiếu thể loại văn bản 

Truyện cười lờ loại truyện kế vé những hiện tượng đáng cười trong cuộc 
sông nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư, tật xấu 
trong xã hội. 

Truyện cười dân gian sử dụng cả tiếng cười hài hước đơn giản và tiếng 
cười hài hước có ý nghĩa xà hội. Loại đầu tiên có mục đích giải tri mua vui, 
đó là truyện khôi hài. Loại sau việc gảy cười cốt nham mục đích đấu tranh 
xà hội, gọi là truyện trào phúng. 

Nghệ thuật truyện cười dàn gian trước hết là nghệ thuật gáy cười. Trong 
các phương pháp gáy cười có thể tổng kết thành mấy trường hạp phô biến: lời 
nói dáng cười, cừ chi đáng cười, hoàn cảnh đáng cười, tinh cách dáng cười... 
Yếu tố bất ngờ luôn luôn xuất hiện như một phương tiện hữu hiệu nhăm tạo 
nên tiếng cười giòn giã cho người đọc. 

Có thế kê một sỏ' truyện cười tiêu biếu như Hệ thống truyện về Trạng 
Quỳnh; truyện Ba Giai - Tú Xuất; Treo biển; Lợn cưới, áo mới; Giấu đầu hở 
đuôi; Cháy; Ba anh mê ngủ... 

1. Cảu hỏi ĩ SGK trang 125 

a. Hướng dẫn tìm hiếu 

Chúng ta có thể dễ dàng chia tách các từ xuất hiện trong tấm biển 
để thấy rõ vai trò của mỗi yêu tố. Kiến thức cơ bản về các thành phần 
ngữ pháp trong câu sẽ bô trợ cho việc này. 

b. Gợi ý trả lời 

Nội dung tấm biển treo trước của hàng có 4 yếu tố. Trong đó "ỏ đây" 
có vai trò xác dinh vị trí, địa điểm của cửa hàng; "có bán" chỉ rõ công 
việc giao dịch (bán chứ không phái thu mua, chế biên...); "cá" nêu lên 
mặt hàng và "tươi" thê hiện tính chất cụ thê cùa mật hàng. 

Như vậy, mỗi yếu tố đểu có vai trò, vị trí riêng trong câu, không 
yếu tô nào thay thế được cho nhau'. 


158 



c. Mớ rộng kiến thức 

Ncn lưu ý cách để biển của các cứa hàng trong thực tế. Đề biển 
không chi có yêu cầu đày dù thông tin. dẻ hiểu, không gây hiếu lầm, 
ngán gọn. mà còn phải có khá nâng gãy ấn tượng, lôi kéo sự chú ý và 
tạo cám tình ban dầu cho khách hàng 

2. Câu hỏi 2 SGK trang 125 

a. Hướng dẫn tìm hiếu 

Trước hết, tự suy xét xem tấm biến đề "ỏ đây có bán cá tươi" đã 
hợp lý chưa? Có thực sự cần thiết không? 

Tấm biên là rất cần thiết cho mỗi cửa hịmg dê đưa một số thông tin 
đến khách hàng. Tuy nhiên cách diễn đạt "0 đây có bán..." chưa trong 
sáng, còn tối nghĩa. 

Từ nhũng phân tích trên, ta dỗ dàng đánh giá dược ý kiến của 
những người góp ý. 

b. Gợi ý trả lời 

Có bốn người góp ý về cái biển cửa hàng. Mới nghe có vẻ ai cung có 
lý cả. Tuy nhiên, xét kĩ lại thì thấy những góp ý của họ đều phiến 
diện. Người thứ nhất lập luận: "Nhà này xưa quen bán cá ươn hay sao 
mà bây giờ phái đề biển là cá tươi". Thực ra, như phần mở rộng kiến 
thức câu 1 đã nói, tấm biển không chỉ mang vai trò thông báo mà còn 
là một cách quẩng cáo, gây ấn tượng, thu hút khách hàng. Do vậy dù 
trong câu, chữ "tươi" có thể bỏ đi vẫn không ánh hương lắm đến nghĩa 
của câu nhưng lại mất đi thông tin về chất lượng mặt hàng. Người thử 
hai cho ràng chữ "ở đây" không cần thiết. Nhưng nếu bỏ đi tấm biển 
sẽ chì còn "có bán cá", nghe cộc lốc, gây mất cảm tình. Ý kiến thứ ba 
cho là nèn bó chữ "có bán" vì anh ta lập luận "ở dây chảng bán cố thì 
bày cá ra đê khoe hay sao". Nếu bó thêm hai chữ này đi, tấm biển sẽ 
gây hiểu lầm, bất bình thường vì chỉ còn chữ “cá”. Và đến người cuối 
cùng, để nghị bỏ nốt cả tấm biển thì có lẻ khá hợp lý vì vối một tấm 
biển kiêu như "cá" thì thà bỏ đi còn hơn. Tuy nhiên, vấn dề ơ đây là 
bàn cách dể nội dung tấm biên như thê nào chứ không phải là chuyện 
treo biển hay không. 


159 



Như vậy, sau bốn ý kiến góp ý thì quả thật “lợn lành chữa thành 
lợn què”, sự việc theo chiều hướng tiêu cực mất rồi. 

3. Cáu hỏi 3 SGK trang 125 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đây là một truyện khôi hài, nhẹ nhàng, dễ hiểu nên ta chỉ cần đọc 
văn bản một cách thật thoải, mái để rồi tìm ra những điểm đáng cười 
trong câu chuyện. 

b. Gợi ý trả lời 

Những chi tiết gây cười trong truyện chính là những lời góp ý đô'i 
vói người chủ cửa hàng về tấm biển kéo theo sự thay đổi của nội dung 
tấm biển ấy. Cách lập luận bắt bẻ kiểu "chẻ sợi tóc làm tư" tạo nên 
mâu thuẫn: sự góp ý có lí nếu xét theo ý nghĩa riêng biệt về mặt từ 
vựng nhưng lại phi lí vì không xét đến sự liên kết giữa chúng. Đáng 
cười hơn là sự phi lí ấy lại được chấp nhận một cách dễ dàng. 

Chi tiết đáng cười nhất là ở cuối truyện: người chủ cửa hàng cất nốt 
cái biển. Đến đây sự mất chủ kiến, không biết suy xét của anh ta dã 
đi tối tận cùng. Mâu thuẫn nảy sinh giữa mục đích treo biên ban đầu 
với hành động cất tấm biển ở cuối truyện. Rõ ràng người chủ cửa hàng 
không hiểu được cả mục đích treo biển đó làm gì, càng không hiểu 
những chữ trên đó có ý nghĩa gì. Đây là tiếng cười chế giễu đôi vối một 
tính cách đáng cười: sự ba phải, không có chính kiến. 

4. Câu hỏi 4 SGK trang 125 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc kĩ phần Ghi nhớ trong sách giáo khoa dồng thòi tham khảo 
truyện Đẽo cày giữa đường để hiểu hơn ý nghĩa của truyện. 

b. Gợi ý trả lời 

Truyện Treo biển là tiếng cười phê phán nhẹ nhàng những người thiếu 
chủ kiến, không suy xét, dễ dàng bị người khác điều khiển. Tác giả đã 
cường điệu nét đáng cười trong tính cách nhân vật. Cũng vì hiểu như thế, 
chúng ta nhận ra rằng bản thân ta đôi khi cũng mất chủ kiến trong một 
việc gì đó. Như vậy, truyện cười này còn có ý nghĩa đem lại một bài học 
nhẹ nhàng mà cần thiết cho chúng ta trong các hành động thường ngày. 


160 



LỢN CƯỚI, ÁO MỚI 


Đọc lại lí thuyết về truyện cười ó bài học trước (trang 158). 

/. Cáu hỏi 1 SGK trang 127 
a. Hướng dan tim hiếu 

Mục đích của truyện cười khói hài là tạo tiếng cười nhẹ nhàng dế 
phê phán thói xấu của con người bằng cách tạo ra những tình huống 
bất thường. Đọc lại toàn bộ câu chuyện, và chú ý ngôn ngữ được dùng 
của nhân vật. 

h. Gợi ý trả lời 

Tính khoe của là một thói xấu của người thích khoe khoang, phô 
trương cùa cải của mình, dế người khác biết mình là giàu có. 

Truyện Lợn cưới, áo mới nói về tính khoe khoang của con người. 
Người di tìm lợn khoe của trong tình huống bị mất con lợn. Lẽ ra. anh 
ta chỉ cần hỏi: "Có thấy con lợn nào chạy qua đây không?", nhưng anh 
ta lại hói: "Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?" Từ 
"cưới" là từ không thích hợp dê chi con lợn bị sông, và là thông tin 
không cần thiết cho người được hòi. 

Trong thực tế. người mất lợn bao giờ củng mong muốn tìm dược lợn, 
và mong có người chi con lợn ấy đang ớ đâu đê bắt lại. ơ đây, người 
di tìm lợn cô tình khoe khoang về con ỈỢn bằng việc thêm tính từ 
"cưới" vào câu hỏi. Có thê là anh ta khoe khoang về một đám cưới linh 
dinh, sang trọng của mình sắp tói, hoặc khoe con lợn của mình béo tốt 
dáng cho một đám cưới. 

2. Cáu hỏi 2 SGK trang 127. 

a. Hướng dẩn tìm hiếu 

Người đọc dễ nhận thấy điệu bộ của anh có áo mới bất thường. Cái 
bất thường đó tạo ra cái đáng cười. 

Yếu tô thừa trong câu trả lời của anh ta cũng là cái đáng cười. 


161 



b. Gợi ý trả lời 

Anh có áo mới, đem áo ra mặc, đứng ờ cửa suốt từ sáng đến chiểu 
đê chờ người khen áo đẹp. Nhưng anh đứng từ sáng đèn chiều vần 
không được ai khen áo của mình. Đang tức tối thì anh gặp người di 
tìm lợn hòi con lợn sổng chuồng. Anh có áo mối giơ ngay vạt áo ra trá 
lòi: "Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy 
qua đây". Điệu bộ của anh có áo mới "giơ vạt áo ra" bộc lộ anh ta muôn 
khoe cái áo mới của mình, mong đợi ỏ người đi tìm lợn nhận xét hay 
về chiếc áo mới. Khi trả lòi anh đi tìm lợn, lẽ ra anh chỉ cần nói "Tôi 
không thấy con lợn nào chạy qua đây cả", nhưng câu trả lời của anh 
mặc áo mới lại thừa: "Từ lúc tôi mặc cái áo mối này". Đó lại là thông 
tin chính mà anh ta muốn nói. Câu trả lòi thừa kết hợp với điệu bộ 
"giơ vạt áo" của anh có áo mới có tác dụng nhấn mạnh tính khoe 
khoang của anh ta. 

3. Cáu hỏi 3 SGK trang 127 

a. Hướng dẫn tìm hiếu 

Lợn cưới, áo mới là câu chuyện khôi hài, vì vậy yếu tô gây cười bắt 
nguồn từ những điều bất thường trong truyện. Cái cười ỏ đây là cười 
nhẹ nhàng, ngụ ý phê phán thói xấu thích khoe của của người đi tìm 
lợn và anh có áo mới. Chú ý đến câu hỏi của người mất lợn và câu trả 
lời cùng điệu bộ của anh chàng có áo mới đê thấy cái bất thường. 

b. Gợi ý trả lời 

Đọc truyện, ta buồn cười vì có sự gặp gỡ lí thú giữa hai anh khoe 
của. Anh đi tìm lợn, lẽ ra phải lo lắng vì con lợn đã bị mất, nhưng lại 
CỐ tình khoe mình cưới vợ có cả con "lợn cưới". 

Anh chàng có áo mới còn cao tay hơn, mặc áo đứng đợi ỏ công từ 
sáng dền chiều đê được khen ngợi. Điệu bộ "giơ vạt áo" kết hợp với câu 
trả lời thừa, rườm rà khiến người đọc thấy buồn cười. Anh đi tìm lợn. 
anh mặc áo mới đêu có cái không bình thường, đều muốn khoe của 
qua một tình huông cụ thể: liên quan đến một con lợn bị mất. Từ đó 
tiếng c,ưòi bút ra ;,hẹ nhàng mà lí thú. 


162 



4. Câu hỏi 4 SGK trang 127 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Dọc ki phần Ghi nhâ trong SGK, trang 128. 

b. Gợi ý trả lời 

Nhân dân mượn câu chuyện Lợn cưới,áo mới đê phê phán những 
người có tính hay khoe khoang. Tính khoe khoang là một thói xấu 
trong dời sống mà ta nên tránh. Vì đáy là truyện khôi hài nên ý nghĩa 
của truyện chí dừng lại ở mức độ phê phán nhẹ nhàng. 

Nhiêu truyện cười trào phúng khác, ý nghĩa phê phán mang tính 
chất quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. 

Truyện Thạch Sùng, gã nhà giàu vì tính sĩ diện, thích khoe của, thích 
người khác khen mình giàu có nên đã thua cuộc trong cuộc thi của xem 
ai giàu có. Hắn mất hết tài sản chỉ vì tính sĩ diện nên phải trả giá. Gã 
nhà giàu tiêc của chêt biến thành con thạch sùng còn than tièe của cải. 

Lợn cưới, áo mới còn mang ý nghĩa khuyên nhủ con người phải 
khiêm tốn, trung thực trong khi nói. Đồng thời khi nói cần sử dụng từ 
ngữ thích hợp với từng ngữ cảnh, tránh rườm rà không cần thiết. 


SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ 

Mục đích của bài học, giúp các em nắm được: 

- Ý nghĩa và công dụng của sô từ: 

- Ý nghĩa và công dụng của lượng từ. 

A. HƯỚNG DẨN TÌM HlỂư BÀI 
I. Số từ 

Sô'từ là những từ chi’ sô lượng và thứ tự của sự vật. 


163 



Ví dụ: 

Ngày xưa, có hai ượ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một 
túp lều nát trên bờ biển. 

Số từ đứng trước danh từ dùng để biểu thị số lượng sự vật. 

Ví dụ: Đả sáu tháng trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gi của nó. 

Số từ đứng sau danh từ dùng để biểu thị thử tự. 

Ví dụ: Sang tháng sáu tất cả học sinh đều được nghỉ hè. 

So sánh: 


Số từ chỉ số lượng 

Số từ chỉ thứ tự 

Sáu tháng 

Tháng sáu 

Sáu lớp 

Lớp sáu 

Hai nghìn năm 

Năm 2000 

Ba tàng 

Tầng ba 


Lưu ý: Cần phân biệt sô'từ với những danh từ chỉ đơn vị gắn vối ý 
nghĩa số lượng. Đó là các từ: đôi, chục, tá, trăm, nghìn, vạn, triệu, tỉ... 
Các danh từ chỉ đơn vị này có thể kết hợp được với số từ một đôi, hai 
chục, một tá, ba trăm... 

1. Các từ in đậm trong các câu dẫn ở SGK trang 128 bổ nghĩa cho 
các từ sau: 

a. Hai đứng trước từ chàng và bổ nghĩa cho từ chàng về mặt số 
lượng. 

- Một trăm đứng trước cụm từ ván cơm nếp và bổ nghĩa cho cụm từ 
này về mặt sô’ lượng. 

- Một trầm đứng trước cụm từ nệp bánh chưng và bổ nghĩa cho cụm 
từ này về mặt số lượng. 

- Chín đứng trước từ ngà và bổ nghĩa cho từ này về mặt số lượng 

• Chín đứng trước từ cựa và bổ nghĩa cho từ này về mặt sô' lượng 


164 









- Chín đứng trước từ hồng mao và bô nghĩa cho từ này về mặt số 
lượng. 

- Một dửng trước từ đôi và bô nghía cho từ này vê mặt sô lượng. 

b. Sáu đứng trước từ thứ và bố nghĩa cho từ này về mặt thứ tự. 

2. Từ đôi trong câu a không phải là sô từ mà là danh từ chỉ đơn vị 
gán với ý nghĩa số lượng. 

3. Các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi là: tá, trám, 
nghìn, vạn, triệu, tỉ... 

II. Lượng từ 

Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật 

% 

Ví dụ: Mã Lương đưa thêm mấy nét bút đậm, sóng biên liền nổi lên, 
buồm căng phồng, chiếc thuyền lao khòi bờ nhanh vun vút. 

Dựa vào vị trí trong cụm danh từ. có thế chia lượng từ thành hai 
nhóm: 

+ Lượng từ chì ý nghĩa toàn thế. gồm các từ: cả, tất cả, tất thảy, cả 
thảy, hết thảy, toàn bộ, toàn thảy... 

Ví dụ: Nghe nói được nhiều lải, anh ta đem. tất cả sô gỗ của nhà 
còn lại đẽo toàn loại cày đê cho voi cày. 

+ Lượng từ chi ý nghĩa tập hợp hay phân phối, gồm các từ: những, 
các, mọi, mấy, mỗi, từng... 

Ví dụ: Thinh thoáng muôn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tói 
co cang lên, đạp phành phạch vào các ngọn có. 

1. Nghĩa của các từ in đậm trong các câu dẫn ở SGK trang 129 có 
gì giông và khác nghĩa của số từ: 

Nhùng từ các, những, cá mây cũng có ý nghĩa nói vê sô lượng 
(giông sỏ từ) nhưng là số lượng không cụ thể, chỉ lượng ít hay nhiểu 
của sự vật. 

2. Sấp xếp các từ in dậm nói trên vào mô hình cụm danh từ: 



Phần trước 

Phần trung tâm Phần sau 

ti 


_Ĩ1_J 

T2 

sl 

s2 

L£Ì 



tướng lĩnh 

thua trận 

_1 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 


1. Bài tập này yêu cầu: 

- Tìm số từ trong bài thơ Không ngủ được. 

- Xác định ý nghĩa các số từ ấy. 

Đê làm được bài tập này, các em cần chú ý đọc một lượt bài thơ và 
gạch chân dưới các sô từ tìm được. 

Sau đó dựa vào vị trí của số từ trong cụm danh từ để phân loại sô 
từ theo hai loại: số từ chí lượng và số từ chi thứ tự. 

- Dòng 1: một, hai, ba 

■ Dòng 3: bốn, năm 

- Dòng 4: năm 

Dựa vào vị trí của các sô từ trong cụm danh từ, phân thành hai loại: 

+ Số từ chỉ số lượng: các số từ ơ dòng 1 (một, hai, ba) và dòng 3 
(năm) (dứng trước danh từ chính). 

+ Số từ chỉ thử tự: số từ ỏ dòng 3 (bốn, năm) (đứng sau danh từ chính). 

2. Bài tập này yêu cầu các em xác định các từ in dậm trong hai 
dòng thơ dẫn ở SGK trang 129 dược dùng với ý nghĩa gì. 

Các từ trăm, ngàn, muôn không dùng để chỉ số lượng chính xác, mà 
chỉ sô lượng nhiều, rất nhiều, không đếm xuể. Trong câu thơ của Tô 
Hữu, các từ này được dùng để chỉ rất nhiều những khó khản gian khô 
cúa các anh lính cụ Hồ và người mẹ ở hậu phương. 

3. Bài tập này yêu cầu các em xác dịnh nghĩa của các từ từng và 
mỗi có gì khác nhau qua hai ví dụ dẫn ở SGK trang 129. 


166 











Qua hai ví dụ. hai từ từng và mỏi có ý nghĩa khác nhau: 

Từng: mang ý nghĩa lần lượt, theo trình tự, hàm ý việc bốc đồi. 
dòi núi diên ra không cùng một lúc. làm xong việc này mới tiêp dên 
việc kia. 

- Mỗi: mang ý nghĩa đồng thời, sự việc diễn ra cùng một lúc, không 
mang ý nghĩa lần lượt, theo trình tự (cùng một lúc mỗi người chạy 
theo mỗi ngả). 


KỂ chuyện tưởng tương 


Mục đích của bài học, giúp các em nắm được đặc điểm và cách thức 
kê chuyện tưởng tượng. 

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIÊU BẢI 

I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tương tượng 

Nếu như truyện đòi thường là những truyện có thật trong đòi sống, 
thì truyện tưởng tượng là những truyện do người kể nghĩ ra bằng trí 
tưởng tượng của mình, không có sản trong sách vở hay trong thực tế. 
nhưng có một ý nghĩa nào đó. 

Kế chuyện tương tượng là kê lại một truyện tưởng tượng. 

Truyện tưởng tượng dược kế ra một phần dựa vào những điểu có 
thật, có ý nghĩa, rồi tưởng tượng thèm cho thú vị và làm cho ý nghĩa 
thêm nổi bật. 

II. Dọc - hiểu 

1. Kê tóm tắt truyện ngụ ngôn Chăn, Tay, Tai, Mắt, Miệng. 

Dang sống hòa thuận, bỗng một hôm cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, 
bác Tai nhận thấy rằng họ phải uất vả làm việc quanh năm, trong khi 
đó lão Miệng khàng làm gì cả, chỉ biết ngồi ăn không. Họ rủ nhau đến 
nhà lão Miệng, nói cho lão biết là từ nay họ sẽ không cho lào ăn nữa. 


167 



Sau dó, họ quyết định không làm gì cả. Nhưng chỉ sau ba ngày ho 
cảm thấy mệt mỏi, rã rời uà đến ngày thứ bảy thì cả bọn hoàn toàn 
kiệt sức, không chịu được nữa. Họ đành họp nhau lại và nhận rõ sai 
lầm của minh. 

Thế là họ kéo đến nhà lão Miệng ưà họ nhận thấy chính lão Miệng 
cũng đang đói lả. Mỗi người một tay, họ vội vã bón thức ăn cho lão. 
Lão dần tỉnh lại và cả bọn thấy khỏe dần lẽn. Tư đó, họ lại sống hòa 
thuận với.nhau như trước. 

Trong truyện, các chi tiết tưởng tượng là: tác giả đã nhân cách hóa 
các bộ phận cơ thể con người, Mắt, Tai, Tay, Chân, Miệng như con 
người và dùng các từ gọi người cô, cậu, bác, lão để gọi chúng. Với việc 
tưởng tượng như vậy, chúng cũng biết hành động, suy nghĩ, nói nàng, 
biết tức giận, bàn bạc, phân tích lí lẽ như con người. 

Tác giả cũng tưởng tượng ra việc họ "đình công" không làm gì dẫn 
đến hậu quả tất cả đểu đói lả, kiệt sức và cuối cùng phải làm lành với 
nhau, cùng nhau sông hòa thuận. 

Trong truyện, các chi tiết dựa vào sự thật là: mỗi cơ quan Mắt, Tai, 
Tay, Chân, Miệng đểu có một chức năng hoạt động riêng. Mắt để 
nhìn, Tai để nghe, Chân để đứng, Tay để làm việc và Miệng có nhiệm 
vụ là ăn. Mỗi bộ phận đều có quan hệ gắn bó mật thiết, hữu cơ với 
nhau, như bác Tai nói: "Chúng ta nếu không làm cho lão Miệng có cái 
ăn thì chúng ta sẽ bị tê liệt cả. (...) Lão Miệng có ăn thì chúng ta mói 
khỏe khoắn được". 

2. Đọc các truyện: Truyện sáu con gia súc so bì công lao (Lục súc 
tranh công) và Giấc mơ trò chuyện với Lang Liêu. 

Suy nghĩ về cách kể một câu chuyện tưởng tượng (Xem phần 
Hướng dẫn tim hiểu bài). 

Trong Truyện Sáu con gia súc so bì công lao, tác giả đã tưởng tượng 
ra cuộc trò chuyện giữa các con vật nuôi trong nhà: trâu, chó, ngựa, 
dê, gà, lợn. Chúng cũng biết suy nghĩ, biết phái I tích phải trái, biết so 
bì ganh tị, biết kể công lao của mình và chê ba. kẻ khác. 

Tuy nhiên, truyện cũng dựa vào những yếu tố có thực trong thực 
tế như: 


168 



Trâu: phái di kéo cày, trục lúa, kéo gỗ, chơ phân, chỉ ăn có và rau. 
Tác gia cũng dựa vào đặc điếm nhai lại của trâu đê miêu tà. Người ta 
cũng giết trâu dê làm thịt, lột da... 

Chó: canh giữ nhà cứa, canh trộm, đuổi cáo, săn chồn, ăn cơm thừa 
canh cặn, không cần người chăn dắt. 

Ngựa: ở chuồng lợp ngói, ăn thóc, ăn cháo đậu xanh, được người 
tám táp. sủa vó. sừa bờm, sắm yên, sắm lạc, dây cương... nhưng phải 
kéo xe. chở người, xông pha trận mạc. 

Dê: ăn lá. ăn cỏ. khi cúng lễ thì bị giết. 

Gà: đầu có mào, chân có cựa, sáng gáy đúng giờ. hay chọi nhau. 
Chân gà dùng dể bói. 

Lợn: được nuôi béo đế làm lễ cúng thần và dùng vào các việc cưới 
xin, tang ma... 

Ý nghĩa của truyện: tác giả mượn truyện súc vật để nói vê' con 
người. Con người sống trong xã hội không nên tị nạnh nhau, mỗi 
người làm một nghề, nghề này phục vụ cho nghề khác, cùng góp phần 
xây dựng đất nước giàu mạnh. 

B. HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP 

Tìm ý và lập dàn bài cho một trong các dể ván (SGK trang 134) 

Đê 5: Kè chuyện mười năm sau em về (hăm lại mái trường mà hiện 
nay em đang học. 

Gợi ý: 

Mớ bài: 

- Thòi gian 

- Nhân dịp gì? Ngày hội trường, ngày khai giảng? 

- Cùng vói ai? 

Thân bài: Nêu bật được sự thay đối của ngôi trường 


169 



Toàn cảnh: 


+ Cống trường 

+ Sân trường 

+ Các dãy nhà 

- Các lớp học: 

+ Có các phòng chuyên biệt: phòng vi tính, phong thi nghiệm... 

+ Bàn học 

+ Phương pháp dạy và học 

- Gặp gỡ và trò chuyện với thầy cô, bạn bè. 

+ Thầy hiệu trưởng 

+ Các thầy cô giáo cũ: có thầy đã nghỉ hưu, có thầy đã già, có thầy 
mới chuyển về... 

+ Bạn bè cũ 

Kết bài: 

- Tạm biệt, lòng dạt dào cảm xúc 

- Phấn khởi, vui mừng vì những đổi mối của trường, của làng qué 
Bài đọc tham khảo 

Hơn mười năm xa quê, xa mái trường thân thương, nơi dã từng dạy 
dồ tôi trong những năm tháng đầu tiên của tuổi học trò. hôm nay, tói 
mới có dịp trỏ về. Lòng tôi bồi hồi xôn xao khó tả. Bao câu hỏi cứ hiện 
lên trong đầu: “Quê mình bây giờ thê nào nhi? Ngôi trường ngày xua 
mình học có còn nữa không?...’’. Rồi tôi mường tượng như mình đang 
đứng trước cổng của ngôi trường cũ. 

Ngôi trường lợp lá ngày nào không còn nữa, thay vào đó là một ngôi 
trường mới xây, nhìn từ xa những mảng tường trắng, ngói đỏ nhu 
những cánh hoa lấp lánh. 


170 



Tôi bước vào công trường vừa ngỡ ngàng vừa thấy thân quen. 
Tường vòi tráng, cánh cửa xanh, bàn ghế gồ cao su nổi vân như lụa. 
Tòi thấy tất cá (lều sáng lên thơm tho trong nang mùa thu 

Đung dưới mái truòng mới. lòng tòi tràn ngập niềm vui: vui vì sự 
di lèn. thay da đôi thịt của qué hương, vui vì tù nay trẻ em đến trường 
không còn vất vá như chúng tôi thuở trước. Tôi còn nhớ mỗi khi có 
trận mưa lớn. thầy trò phải dồn bàn ghê lại ngồi sát vào nhau đê 
tránh nước mua. vì mái nhà lâu ngày đả nát hết. Rồi nhừng ngày 
đông giá rét. gió lạnh từ ngoài thổi vào lớp khiến chúng tôi lạnh buốt 
đến thấu xương. Giờ dây cái cảnh đó không còn nữa, lớp học bây giờ 
ấm cúng, khang trang và đẹp đẽ hơn nhiều. 

Đang mải ngắm quang cánh ỏ trường bỗng có một bàn tay nhẹ 
nhàng đặt lên vai tỏi. Giật mình quav lại, tôi nhận ra thầy hiệu 
trưởng. Thầy bây giò đã già nhiều, mái tóc thầy bạc trắng, đôi mất 
dường như củng mờ di, bơi tôi thấy thầy đeo tròng kính rất dày. Tôi 
cúi mình chào thầy, thầy khẽ nói: 

- Hùng về thăm trường phải không? Tòi không ngờ thầy nhận ra và 
nhố tên tôi. Thật cảm động, tôi nắm chặt tay thầy, không hiểu sao lúc 
dó hai hàng nước mắt của tôi cứ lã chã rơi. Thầy mòi tôi vào phòng 
hiệu trưởng. Thầy kề cho tôi nghe rất nhiều về sự thay dổi của trường. 
Tôi cùng kê cho thầy nghe về nhũng thành tích mà tôi đã dạt được từ 
sau khi chuyên trường lên thành phô. Thầy chúc mừng thành công 
của tôi. 

Đang mải suy tư vói sự tường tượng của minh, bỗng xe ô tô hăm 
phanh dừng kít lại. tiếng anh lơ xe cất lên: "Tới bến rồi xin mòi bà con 
cô bác xuống...". Tôi giật mình nhìn ra, đúng quê mình rồi, tôi xuống 
xe và mong rằng tất cả những gì mà tôi vừa tương tượng đều trớ 
thành sự thật. Tôi hôi hả đi mong sao cho chóng đến trường. 


171 



Bài 13 


ÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIAN 


1+2: Yêu cầu tự ôn lại theo hướng dẩn của SGK, trang 134 - 135 

3. Viết lại tên những truyện dân gian dã học hoặc dã đọc (kê 
cả truyện dán gian của các nước khác) 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Việc đọc mở rộng các truyện dân gian ngoài những truyện được học 
trong chương trình (kê cả truyện dân gian của các nước khác) sẽ giúp 
chúng ta bố’ sung thêm vốn kiến thức, dễ dàng so sánh, liên tương sự 
tương đồng, khác biệt giữa chúng. Bằng cách đó chúng ta sẽ nắm vững 
được đặc điểm thế loại, ý nghĩa và giá trị riêng cùa từng tác phẩm. 

Có thê tìm đọc cuốn Văn học dân gian, những tác phám chọn lọc, 
Bùi Mạnh Nhị chù biên, Nxb Giáo dục, H., 2004 hoặc tập Truyện có 
tích thế giới chọn lọc... để bố sung mảng kiến thức này. 

b. Gợi ý trả lời 

- Truyền thuyết: Con Rồng, cháu Tiên; Bánh Chưng, bánh Giầy; 
Thánh Gióng; Sơn Tinh, Thủy Tinh; Sự tích Hổ Gươm; Ân kiếm Tây 
Sơn; Khổng lồ đúc chuông; Nàng út làm bánh Ót... 

- Truyện cổ tích: Sọ Dưa; Thạch Sanh; Em bé thông minh; Cây bút 
thần; Cây tre trăm đốt; Tấm Cám; Vua Sư tử... 

■ Truyện ngụ ngôn: Thầy bói xem. uoi; Đeo nhạc cho mèo; Lục súc 
tranh công; Con cáo và chùm nho... 

■ Truyện cười: Treo biển; Lợn cưới, áo mới; Đẽo cày giữa đường; Ba 
anh say rượu... 

4. Nêu và minh họa một sô dặc diêm tiêu biêu của từng thế loại 
truyện dân gian 

Yêu cầu xem lại phần giới thiệu chung vể thể loại và tự tổng kết. 
Lấy ví dụ minh họa bằng những truyện đã học. 


172 



5. So sánh sự giông và khác nhau giữa tiếu thuyết với truyện 
cố tích; truyện ngụ ngôn với truyện cười 

a. Hướng dẫn tìm hiếu 

Trước hêt cần nám vững dậc điểm của từng thê loại. Trên cơ sở dó 
tìm ra diêm giống và khác nhau giữa chúng. 

b. Gợi ý trả lời 

- Giữa truyền thuyết và truyện cô tích: 

Điếm giống nhau giữa truyền thuyết và truyện cổ tích là cả hai loại 
truyện này đều bắt nguồn từ thực tế cuộc sống nhưng lại có nhiều yêu 
tô tương tượng, hư cấu và đều được truyền miệng trong dân gian qua 
nhiêu đời. 

Những diêm khác nhau: 

Trong khi truyền thuyết thường kể về các nhân vật, sự kiện có 
liên quan đến lịch sử thì cố tích kê về các nhân vật trong cuộc sống 
dời thường. 

Truyền thuyết thường thê hiện thái độ. cách đánh giá của nhân 
dân đối với các nhân vật, sự kiện lịch sử còn truyện cố tích lại là nơi 
gửi gám của nhân dân về ước mơ công lý. cái thiện luôn chiến thắng 
cái ác. Đó là sự khác nhau cơ bản về chức nâng của hai thê loại này. 

- Giữa ngụ ngôn và truyện cười: 

Hai loại truyện này giống nhau ở chỗ đểu rất gần gũi vâi cuộc sống 
con người. Phương thức lưu truyền của chúng đều là phương thức 
truyền miệng. 

Tuy nhiên, truyện ngụ ngôn mang ý nghĩa khuyên nhú. răn dạy 
hoặc nêu lên những bài học trong cuộc sống. Còn truyện cười kể về 
những hiện tượng đáng cười, qua dó nhằm gây tiêng cười giải trí 
hoác phê phán một thói hư tật xấu nào đó. Khác với truyện ngụ 
ngôn, truyện cười trước hết phải dám bảo chức năng gây cười cho 
người dọc. 


173 



CHỈ TỪ 

Mục đích của bài học giúp các em nắm được: 

- Y nghĩa của chỉ từ; 

- Công dụng của chỉ từ. 

A. HƯỞNG DẨN TÌM Hiểu BÀI 
I. Chỉ từ là gi? 

Chỉ từ là: 

- Những từ dùng để trỏ về sự vật; 

- Nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian và thời gian. 

Sự dịnh vị này thường lấy vị trí của người nói và thời diêm nói làm 
gốc. 

Ví dụ: 

+ sáng nay: định vị về thời gian, ở thời điểm nói. 

+ hồi ấy: định vị về thời gian, ở trưóc thời điếm nói. 

+ dạo nọ: định vị vể thời gian, ở trước thời gian nói. 

+ cái bút này: định vị về không gian, sự vật ỏ khoảng cách gần với 
người nói. 

+ cái bút kia: định vị về không gian, sự vật ở khoảng cách xa vổi 
người nói. 

Các chi từ thường được dùng: này, nay, kia, ấy, đó, nọ... 

1. Các từ in đậm trong những câu dẫn ở SCiK trang 137 bố sung ỷ 
nghĩa cho các từ: 

- nọ bô’ sung ý nghĩa cho'ông vua. 

- ấy bố sung ý nghĩa cho viên quan. 


174 



- kia bô sung ý nghĩa cho làng. 

- nọ bố sung ý nghĩa cho nhà. 

2. So sánh các từ và cụm từ dẫn ở SGK trang 137, sau đó rút ra ý 
nghĩa của những từ in đậm. 

- ông vua lông vua nọ 

Cụm từ òng vua chỉ một ông vua nào đó, không xác định; cụm từ 
ông vua nọ dùng để xác định (trỏ) một ông vua. 

- viên quan I viên quan ấy 

Cụm từ viên quan chỉ một viên quan nào đó, không xác định cụm 
từ viên quan ấy dùng dế xác định (trỏ) một viên quan. 

- làng Ị làng nọ 

Từ làng chi một làng nào đó, .không xác định; cụm từ làng nọ dùng 
để xác định (trỏ) một làng nhất định. 

- nhà/nhà nọ 

Từ nhà chỉ một nhà nào đó, không xác định; cụm từ nhà nọ dùng để 
trỏ vào một nhà xác định. 

3. Nghĩa của các từ ây, nọ dẫn ở SGK trang 137 với các từđý, nọ trong 
các trường hợp đã phân tích ỏ trên có điểm giống và khác nhau là: 

Giông nhau: Đều là những từ dùng để trỏ vào sự vật. 

Khác nhau: 

- Các từ ấy, nọ, kia trong các trường hợp trên dùng để trỏ vào sự vật 
(như dã phân tích), nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian. 

- Các từ ấy, nọ trong các cụm từ hồi ấy, đêm nọ dùng để trỏ vào sự 
vật (ấy dùng dể trỏ vào hồi, nọ dùng dể trỏ vào đêm), nhằm xác định 
vị trí của sự vật trong thời gian. 

II. Hoạt động của chỉ từ trong câu 

Trong câu, chỉ từ thường làm phụ ngữ trong cụm danh từ. 


175 



Ví dụ: ông vua nọ, một cánh đồng kia. 

Ngoài ra, chỉ từ còn có thể làm chủ ngữ hoặc trạng ngữ trong câu. 


Ví dụ: 

Lê Thận nâng gươm lên ngang đầu nói với Lê Lợi: 

- Đáy là Trời có ý phó thác cho mình công việc làm lớn... 

(Sự tích Hồ Gươm) 

9 

Chi từ đây có chức năng làm chủ ngữ trong câu . 

Từ dó, oán nặng, thù sâu, hàng năm Thủy Tinh làm mưa gió, bảo 
lụt dâng nước đánh Sơn Tinh. 

Chi từ đó có chức năng làm trạng ngữ trong câu, 

1. Trong các câu đã dẫn ở phần I. chỉ từ đám nhiệm chức vụ phụ 
ngữ trong cụm danh từ. 


Danh từ 

Phu ngừ (chỉ từ) 

Ị óng vua 

nọ 

viên quan 

ây 

Ị lủng 

kia 

! nhà 

nọ 


2. Tìm chỉ từ trong câu, xác định chức vụ của chúng. 

a. Chi từ đỏ trong câu Đó là một điều chắQ chăn, đảm nhiệm chức 
vụ chủ ngữ trong câu. 

b. Chi từ đấy trong câu Từ dấy, nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn 
nuôi và có tục ngày Tết làm bánh chưng, bánh giầy, đảm nhiệm chức 
vụ trạng ngữ chỉ thời gian trong câu. 

B. HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP 

1. Bài tập này nêu hai vêu cầu: 

- Tìm các chỉ từ 

- Xác dịnh ý nghĩa và chức vụ của các chỉ từ ấy. 


176 




Đẽ trá lòi dược câu hỏi, các em có thẻ thực hiện theo các bước sau: 

Đọc từng câu và gạch chan dưới các chi từ. 

- Dựa vào bài học dê xác định ý nghĩa và chức vụ ngữ pháp của 
từng chi’ từ vừa tìm dược. 

a. Chỉ từ ấy: 

- Y nghĩa: xác định vị trí của sự vật trong không gian. 

- Chức vụ: làm phụ ngữ trong cụm danh từ. 

b. Chí từ: đây, đấy 

- Ý nghĩa: xác định vị trí của sự vật trong không gian 

- Chức vụ: làm chủ ngữ trong câu 

c. Chi từ: nay 

- Ý nghĩa: xác định vị trí của sự vật trong thời gian 

- ('hức vụ: làm trạng ngữ trong câu 

d. Chỉ từ: đó 

- Y nghĩa: xác định vị trí của sự vật trong thòi gian 

- Chức vụ: làm trạng ngữ trong câu 

2. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 

- Thay các cụm từ in đậm dẫn ở SGK trang 138 bàng các chỉ từ 
thích hợp. 

- Giải thích vì sao cần thay như vậy. 

Muốn tìm chi từ thích hợp để thay thế, các em cần phái xem xét 
quan hệ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn, sao cho khi chúng 
ta thay thế phai tạo được tính lSgic. Ta có thể thay thê như sau: 

a. Giặc tan ưữ. tìáni tàn quản giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng 
sĩ đuổi theo đến chăn núi Sóc (Sóc Sơn). Đến dây, một minh một 
ngựa, tráng sĩ lên đính núi, cởi giáp sắt bó lại, rồi cả người lẫn ngựa 
từ từ bay lên trời. 


177 



b. Người ta còn nói khi ngựa thét ra lứa, lửa dã thiêu cháy một 

làng, cho nên làng dó về sau gọi là làng Cháy. 

» 

Trong hai trường hợp trên, cần thay thê các cụm từ in đậm dan ó 
SGK trang 138 bằng các chỉ từ để tránh hiện tượng lặp từ trong câu văn. 

3. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 

- Có thể thay các chỉ từ trong đoạn văn dẫn ố SGK trang 139 bằng 
những từ hoặc cụm từ nào không? 

- Rút ra nhận xét về tác dụng của chỉ từ. 

Các chi từ có trong đoạn trích là: ấy (năm ấy), đó ( chiều hòm đó), 
nay (đêm nay). 

Y nghĩa cúa các chí từ: đây là các chỉ từ mang tính phiếm chỉ, chỉ 
chung chung chứ không chỉ thời gian cụ thể. 

Các chỉ từ trên có tác dụng giúp cho câu văn được ngắn gọn, tránh 
được sự lặp từ lặp ngữ rườm rà, không cần thiết. Do đó, chỉ từ có vai 
trò quan trọng, nhiều khi không thê thay thế được. 

Kết luận: Không thể thay (hoặc rất khó thay) các chi' từ trong đoạn 
văn trích dẫn trong SGK. 


LUYỆN TẬP KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG 

• • • • 


Mục đích của bài luyện tập giúp các em: 

- Nắm vững kĩ năng tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn bài văn kể chuyện 
tưởng tượng; 

- Vận dụng cách kể chuyện tưởng tượng vào thực hành luyện tập. 

Dựa vào phần gợi ý tìm hiểu đề và lập ý đối với đề bài Kê chuyện 
mười năm sau em về thăm lại trường hiện nay em đang học , các em 
tìm ý và lập dàn bài cho ba để bô sung (SGK, trang 140). 


178 



1 .Mượn lời một đổ vật hay con vật gán gũi với em để kể chuyện tình 
cảm giữa em và đồ vật hay con vật đo. 

Gợi ý tìm hiểu bài và lập ý 

- Đáy là đê tưởng tượng hoàn toàn, các em không thế dựa vào tài 
liệu có sản. 

- Các em cần xác dịnh đồ vật (hoặc con vật) gần gũi. gắn bó với em 
là đồ vật (con vật) gì? Ví dụ: Cái cặp sách, cái bàn, bộ quần áo em yêu 
thích... hay con chó. con mèo, con trâu... 

- Đồ vật (con vật) dã gắn bó VỐI em từ bao giờ, bao lâu? 

- Giữa em và đồ vật (con vật) đã nảy sinh tình cảm như thê nào? 
những ký niệm vui, buồn. 

- Sau đó. em mượn lời đồ vật (con vật) nói lên tình cảm yêu thương, 
gấn bó đối vói "cô chủ", "cậu chủ". 

2. Thay ngôi kê đẽ bộc lộ tăm tình của một nhân vật truyện cô tích 
mà em yêu thích. 

Gợi ý tìm hiểu đề và lập ý 

- Đây là để tướng tượng nhưng cần phải dựa vào nội dung của 
truyện cố tích. 

- Các em lựa chọn nhân vật nào trong truyện cổ tích (cô Tấm trong 
truyện Tấm Cám. người em trong truyện Cây khế...) 

■ Các em tướng tượng mình là nhân vật ấy: nói năng, nhìn nhận 
theo cách nói, cách nhìn của nhân vật ấy. 

- Có thế nêu lên những suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng của nhân vật 
(mà em hóa thân) trong một số tình huống. 

3. Tưởng tượng một đoạn kết mới. cho một truyện cổ tích nào đó. 
Gợi ý tìm hiếu và lập ý 

- Đây là chuyện tưởng tượng hoàn toàn, nhưng cần phải dựa vào 
đặc điểm phần kết của truyện cô tích. 


179 



Đặc điểm phần kết của truyện cổ tích: câu chuyện kết thúc, số 
phận các nhân vật được định đoạt, thường là "nhân nào thì qua ấy", 
mâu thuẫn được giải quyết. 

- Chọn truyện cổ tích mà em thích (Cây khế, Sọ Dừa...). 

% 

- Dựa vào tưởng tượng các em viết phần kết cho câu chuyện. 

Bài đọc tham khảo 

Đề bài: Tướng tượng một đoạn kết mới cho ỉ truyện cổ tích nào đó. 

* Truyện Cây khế 

... Sau khi lấy đầy vàng bỏ vào túi mười hai gang, người anh vẫn 
chưa thoả mãn lòng tham, anh ta còn bỏ thêm vào túi quần, túi áo rồi 
mối khệ nệ leo lên mình chim, chim vỗ cánh đến ba lần nhưng vẫn 
không sao cất nôi. Chim bèn nói vối người anh: 

- Anh hãy bỏ bớt vàng đi, nặng quá tôi làm sao bay nổi? 

Người anh không thèm nghe còn máng lại chim: 

- Mày ăn khế của tao nhiều thế, bây giờ chỉ mang có một tí vàng 
mà mày không bay nổi, đồ ăn hại. 

Chim còn cảnh cáo anh ta lần thứ hai, thứ ba nhưng anh ta nhất 
định không nghe. Tức quá chim vỗ cánh bay mất. Một mình ngồi giữa 
đảo hoang vắng, anh ta gào thét dữ dội, nhưng không có một tiếng trá 
lòi. Lúc này bụng đói, miệng khát, anh ta mối thấm thìa một điều: ơ 
đời mà tham lam quá rồi có ngày sẽ phải trả giá dắt như thê này. 
Nghĩ vậy anh ta ôm mặt khóc nức nở. 

* Truyện Sọ Dừa 

... Một hôm có một chiếc thuyền cắm cờ đuôi nheo lướt qua dảo. Con 
gà trống nhìn thấy, nó bèn gáy to: 

ò... ó... o 

Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về. 

Quan trạng cho thuyền vào bờ. Vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi 
tủi. Về nhà, quan trạng mở tiệc mừng. Hai cô chị thấy em trở về, 


180 



trong lòng cảm thấy rất xấu hổ, định bỏ nhà ra đi. Thấy vậy 7!?i em 
bèn nói: 

- Bây gio' em đã trở về an toàn, các chị cũng đã biết lỗi, em chi mong 
ràng từ nay vê sau các chị hãy sông cho lương thiện, chị em mình phải 
thương yêu hòa thuận với nhau. 

Hai C.Ô chị cảm ơn em rối rít. Từ đó chị em sống bên nhau đầm ấm. 


181 



Bài 14 


CON Hổ CÓ NGHĨA 


Vủ Trinh 


Vài nét về tác giả và tác phẩm 

Truyện Con hổ có nghĩa trích trong tác phàm Lan Trì kiên vàn lục của Vủ 
Trinh. Vủ Trinh (1799 - 1828), nhà văn Việt Nam, tự là Duy Chu, hiệu Lai 
Sơn, Nguyễn Hanh, Lan Trì, Ngư Giả, người lùng Xuủn Lan, huyện Lương 
Tài, trấn Kinh Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, xuất thăn trong một gia đinh 
trí thức quan lại, có vợ là con gái Nguyễn Khàn, anh cùng cha khác mẹ với 
đại thi hào Nguyễn Du. Ông làm quan dưới triều Lê Chiêu Thôhg. Khi 
Quang Trung đánh bại Tày Sơn và lên ngôi, Vủ Trinh trở về chôh Hồ Sơn 
(Nam Định ngày nay) giấu mình. Tại đây ông vừa dạy học vừa thu thập tài 
liệu truyền thủyết viết nên tập Lan Trì kiến văn lục (Chép những điểu thấy 
và nghe cùa Lan Tri). Sau này, ông còn làm quan dưới triều Gia Long một 
thời gian nữa. 

Vủ Trinh có một sô'tác phấm nổi tiếng là Cung oán thi (Thơ về nổi oán 
hận của người cung nữ); Sứ Yên thi tập (Tập thơ đi sứ Yên Kinh)... nhưng 
quan trọng nhất là Lan Tri kiến văn lục (hay gọi tăt là Kiên vần lụcj. Đăy 
là một tập truyện truyền kỳ, có 45 truyện, gồm những đề tài khác, phẩn lớn 
được sáng tác trên cơ sở những truyền thuyết lưu hành trong nhăn dán 
đương thời mà Vủ Trinh thu thập được trong những năm về vừng Hổ Sơn... 
Chủ đẻ nổi rõ nhất là trinh bày hiện tượng phá vỡ “khuôn phép” của những 
con người thời đại. Đề tài chiếm ưu thế trong tập truyện là nói về số phận, về 
vẻ đẹp và sức sông của người phụ nữ. Truyện của ông viết thường vắn tắt, và 
không phải truyện nào đọc củng thích, nhưng ở những truyện thành công, 
mỗi chi tiết được kê vắn tắt đều đóng một vị trí không thê thay thê được trong 
kết cấu nghệ thuật của cả câu chuyện. Đó chính là bí quyết của một cây bút 
truyện ngắn có tài. (Theo Nguyễn Huệ Chi, Từ điển văn học, NXB Thế giới, 
H., 2000). 


182 



/. Câu hỏi 1 SGK trang 144 

a. Hướng dẫn tim hiểu 

Đọc phần chú thích về truyện trung đại trong SGK trang 143 để 
xác định thể loại của văn bản này. 

Có the dựa vào dâu hiệu ngữ pháp đé chia đoạn vãn bản (dấu chăm 
xuống dòng). Nhưng quan trọng hơn phải dựa vào nội dung ngữ nghĩa 
đê xác dinh đoạn: đặc biệt tìm ra mối liên hệ giữa các đoạn. Muốn vậy, 
phải đọc chậm toàn văn bán, xem chú thích các từ trong sách giáo 
khoa. Chú ý, đây là truyện trung đại. ngôn ngữ dã có phần bác học 
hơn so với truyện dân gian và có một sô đậc điểm nghệ thuật riêng. 

b. Gợi ý trả lời 

Truyện Con hổ có nghĩa thuộc thể vãn tự sự (kê chuyện). Trong dó. 
toàn văn bản được chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất kể về việc con 
hô có nghĩa vối bà dỡ Trần ở Đông Triều, đoạn thứ hai viết về việc con 
hô trả ơn người tiều phu sau khi được ông này giúp khỏi hóc xương. 
Hai đoạn kể vê hai sự việc khác nhau, với địa diêm và nhân vật khác 
nhau nhưng đều cùng chung một ý là nói vê' sự có nghĩa của con hổ. 
nhớ và trả ơn người đã giúp đỡ mình trong nhiều năm sau đó. 

2. Câu hỏi 2 SGK trang 144 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Bước dầu nắm dược những đặc diêm cơ bàn của truyện trung dại. 
ta sẽ nhìn nhận tác phẩm một cách khách quan hơn (không so sánh 
hơn thua vói truyện hiện đại), ơ đây cốt truyện khá dơn giản, cấu trúc 
không cầu k|"\ Truyện mang dáng dấp kí sự. ghi chép sự việc. Vậy 
diêu thú vị của truyện là ơ chỗ nào? Trà lời dược câu hỏi dó cũng chính 
là tìm ra biện pháp nghệ thuật chủ yếu của văn bản. 

b. Gợi ý trả lời 

Biện pháp nghệ thuật bao trùm trong truyện này là nhân hóa. 
Con hố dược kê có những hành động như người, hiếu dược tiêng nói 
của người. 


183 



Dựng truyện Con hổ có nghĩa như vậy, tác giả dã làm một phép so 
sánh, hoán dụ giữa một loài vật dữ dÀn, ăn thịt người với chính bản 
thân con người. Đến loài cầm thú, lại là thú dữ, còn biết nghĩa, biết trả 
ơn người đã giúp mình, huống chi người. Như vậy, ý nghĩa gửi gắm: ca 
ngợi những hành động nghĩa tình, khuyên người ta sống trên đời phải 
biết yêu thương, có nghĩa với nhau. Lời khuyên răn dó được thế hiện 
qua hình tượng con hổ càng có sức thuyết phục mạnh mè hơn nhiều. 
Do được gửi gắm kín đáo như vậy, người đọc cũng sẽ tiếp nhận bài học 
giáo huấn một cách tự nguyện, dễ dàng hơn và không có cảm giác bị 
người khác dạy khôn vì đó là điểu mình tự rút ra qua câu chuyện. 

c. Mở rộng kiến thức 

Đọc bài văn vê con chó Bấc sách ngữ vàn Lớp 9 tập 2 để biết thêm 
một chuyện nữa vể việc loài vật có nghĩa vói chủ. ơ đây, con chó 
không được nhân hóa (truyện hiện đại), nhưng hành động của nó vẫn 
làm ta cảm dộng và không khỏi suy nghĩ về cách xử sự giữa người với 
người trong cuộc sống. 

3. Câu hỏi 3 SGK trang 182 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Câu hỏi này di sâu vào chi tiết. Vì thế cần đọc kỹ văn bản và đưa 
ra ý kiến chủ quan. Tuy nhiên, cần lưu ý xem xét ý nghĩa, vai trò của 
những chi tiết được coi là thú vị và tự phân tích tại sao ta lại thấy 
hay, hấp dẫn. 

b. Gợi ý trả lời 

Trong chuyện thứ nhất, bà đỡ Trần, người huyện Đông Triều gặp 
sự lạ. Bà được một con hố’ cõng vào rừng sáu, không phải để ăn thịt 
mà đê giúp hổ cái sinh nở. Sau việc đó, hô đào đất, lấy cục bạc trả ơn 
bà rồi tiễn bà ra khỏi rừng. 

Đoạn này có những chi tiết rất thú vị: “Hổ đực cầm tay bà, nhìn hổ 
cái nhỏ nước mắt”, “Hổ đực mừng rõ đùa giỡn với con, còn hổ cái thì 
nằm phục xuống, dáng mỏi mệt lắm”... Dù hổ không nói được tiếng 
người nhưng những cử chỉ ấy giống như là của một ông bố giàu tình 
cảm, một người chồng đầy yêu thương, xót xa cho vợ... Tác giả để con 


184 



hổ bộc lộ tình cam bằng cử chi, hành dộng chứ không phải bằng lồi nói 
(cho hố nói tiêng người). Vì thế mà chi tiôt này rất thú vị và xúc động. 

Còn người tiều phu ớ Lạng Giang lại gộp con hô thứ hai trong hoàn 
cảnh khác. Bác vô tình gặp con hố bị hóc xương, dang rất đau đớn. Bác 
thò tay lấy cái xương ra, cứu mạng hổ. Tu đó thinh thoáng hố lại 
mang thú rừng về đặt trước cửa nhà bác đê trả ƠI1. Ngày bác chết, hô 
chạy quanh, dụi dầu vào quan tài gầm lên. Hàng năm, cứ đến ngây 
giỗ bác Tiều, hố lại mang dê hay lợn về dật trước cửa nhà bác. 

Chi tiết đặc biệt thú vị ỏ đây là cánh con hố dụi đầu vào quan tài, 
chạy quanh mấy vòng, gầm lên mấy tiêng. Đó nhu cảnh vĩnh biệt của 
người thân, với niềm tiếc thương, đau khô chân thành. Ngoài ra, chi 
tiết cuối cùng, kế về việc hàng năm vào ngày giỗ bác tiều, hô vẫn nhớ 
về ân nhân cũ cũng rất hay. Đây cũng chính là điểm khác so với cảu 
chuyện con hố thứ nhất. 0 trên, hố chỉ tra nghĩa một lần. 0 đày. hô 
coi bác tiểu là ân nhân cứu mạng, ghi tâm khắc cốt công ơn hàng bao 
nhiêu năm sau. ngay cả khi bác đã chết. Con hố này sống rất thủy 
chung, tình nghĩa. Chi tiết này thú vị vì không chỉ thê hiện dược tấm 
lòng, tình cảm của con hố mà còn đê con hô hành động như thê hiếu 
dược lễ nghi của con người (ngày giỗ hàng năm tưởng nhớ vong linh 
người đà mất). 

4. Càu hỏi 4 SGK trang 144 

a. Hướng dẫn tìm hiếu 

Xem phần Ghi, nhớ trong sách giáo khoa, trang 144. 

Liên hộ câu chuyện với cách ứng xử cùa những người xung quanh 
hàng ngày bởi vì câu chuyện về hổ chi là mượn chuyện loài vật đê nói 
ngươi mà thỏi. Y nghĩa câu chuyện chính là ỏ chỗ dó. 

b. Gợi ý trả lời 

Truyện Con hô có nghĩa để cao, khuyên khích lối sống ân nghĩa, 
thủy chung rất cần có trong cuộc sống con người. 

Mỗi chúng ta, ai cũng có lúc lâm vào khó khàn hoạn nạn, nêu 
không có người giúp đỡ thì khó lòng tự mình vượt qua khỏi, cần biết 


185 



ơn, ghi nhó công lao của những người đã giúp đỡ ấy. Đồng thời cần 
biết chia sẻ, giúp đỡ người khác lúc họ gặp khó khăn. Như thế mói 
trọn vẹn đạo làm người. 

c. Mở rộng kiến thức 

Truyện Con hổ có nghĩa là truyện hư cấu. Côt truyện đơn giản, 
mang màu sắc tương tượng. Tuy nhiên, vấn đề dặt ra trong đó thì tự 
cố chí kim luôn được nhắc nhở, nói tới: 

- Thương người như thể thương thân 

- Lá lành đùm lá rách 


ĐỘNG TỪ 

Mục đích của bài học. giúp các em củng cô' và nâng cao một bước 
kiến thức về dộng từ đã học ở bậc tiểu học. 

A. HƯỚNG DẨN TÌM HlỂư BÀI 

I. Đặc diêm của dộng từ 

Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật. 

Ví dụ: ăn, uống, đi, nhảy, nói, cười, ngũ, ngồi... 

Động từ thường kết hợp vối: 

+ Các từ bổ sung ý nghĩa về sự tiếp tục hay sự tiếp diễn: vẫn, còn, 
cứ... 

Ví dụ: •« 

Mã Lương vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục vẽ. 

+ Các từ bổ sung ý nghĩa vê thời gian: đã, đang, sẽ... 


186 



Ví du: 


Con cá vàng lại trà lời: 

- Ỏng lão ơi! Dừng lo lắng quá. Trời sẽ phù hộ cho ông. 

+ Các từ bổ sung ý nghĩa về phu định: không, chưa, chẳng... 

Ví dụ: 

Họ không phải ăn uống khổ cực như trước nữa, đã có những kho 
lương mới chiếm được của giặc tiếp tế cho họ. 

+ Các từ có tác dụng yêu cầu, sai khiến: hãy, đừng, chớ... 

Ví dụ: 

Con cá vàng lại trả lời ông: 

- Ỏng lão ơi! Đừng băn khoăn quá. Thòi hãy về đi. Tối kêu trời phù 
hộ cho, ông sẽ được một ngôi nhà rộng và đẹp. 

Động từ thường có chức năng làm vị ngữ trong câu. 

Ví dụ: 

Từ đó về sau, mỗi dịp ngày giỗ bác tiều, hô lại đưa dê hoặc lợn đến 
để ở ngoài cửa nhà bác tiều. 

Ngoài ra, dộng từ có khả năng giữ chức vụ chủ ngữ. Khi đó. động 
từ mất khả năng kết hợp với các từ đã, đang, sẽ, cũng, vẫn, hãy, chớ, 
dừng... 

Ví dụ: 

Sông là dâu tranh. 

1. Tìm động từ trong những câu dẫn ở SGK trang 145. 

a. Đi, đến, ra, hói 

b. Lấy, làm, lễ 

c. Treo, có, xem, cười, bảo, bán, phải, đề. 


187 



2. Ý nghĩa khái quát của các động từ vừa tìm được ở trên: chỉ rõ 
hành động hoặc trạng thái của sự vật. 

3. Sự khác nhau giữa dộng vật từ và danh từ: 


Danh từ 

Dộng từ 

- Không kết hợp với các từ đã, 
đang, sẽ, vẫn, hãy, chớ, dừng... 

- Thường làm chù ngữ trong câu 

- Khi làm vị ngữ phải có từ là đi 
kèm phía trước. 

- Kết hợp với các từ dã. dang, sẽ, 
vần, hãy, chớ, dừng... 

- Thường làm vị ngữ trong câu 

- Khi iàm chủ ngữ, không có khả 
năng kết hợp với các từ dã, dang, 
sẽ, hãy, chớ... 


II. Các loại dộng từ chính 

Trong tiếng Việt, có hai loại động từ đáng chú ý là: 

- Động từ tình thái: những động từ không có kha năng đứng một 
mình, thường phái có động từ khác đi kèm phía sau. 

Ví dụ: toan, dám, định, muốn, quyết, có thể... 

- Động từ chỉ hành động, trạng thái: những động từ có thể đứng 
một mình không đòi hỏi động từ khác đi kèm, gồm hai loại nhỏ: 

+ Động từ chỉ hành động (trả lời câu hỏi Làm gỉ?) 

Ví d ụ: đi, đứng, ngồi, học... 

+ Động từ chỉ trạng thái (trả lời các câu hỏi Làm sao? Thẻ nào?) 
Ví dụ: buồn, vui, yêu, ghét... 



188 









1. xếp các động từ dẫn ở SGK trang 146 vào bảng phân loại 



Thường doi hổi 
dộng từ khác di kèm 
phía sau 

Không dòi hỏi 
dộng từ khác di kèm 
phía sau 

Trá lời cáu hỏi Làm gì? 


chạy, đi, dứng, ngôi, 
cười, đọc, hỏi 

Trả lời các câu hỏi 
ỈMtìì sao? Thế nào? 

định, loan, dám, dừng 

buồn, đau, gây, ghét, 
nhức, nứt, vui, yêu 


2. Tìm thêm những từ có đặc điếm tương tự động từ thuộc mỗi 
nhóm trên. 

- Động từ đòi hỏi có động từ khác đi kèm phía sau: cỏ thể, nên, cần, 
phải. chịu... 

- Dộng từ không dòi hòi có động từ khác đi kèm phía sau: bắt, dắt, 
ăn, thở, cấy, gặt... 

B. HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP 

1. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 

- Tìm động từ trong truyện Lợn cưới, áo mới. 

- Xác định các động từ ấy thuộc những loại nào. 

Đê làm dược bài tập này. các em có thê thực hiện theo các bước sau: 

Đọc kĩ truyện Lợn cưới, áo mới và gạch chân những từ chi' hoạt 
dộng, trạng thái của sự vật. 

- Sau đó xếp các động từ vừa tìm được thành hai loại: dộng từ tình 
thái và động từ chi hành dộng, trạng thái. 

Cụ thể: 

Các dộng từ trong truyện Lợn cưới, áo mới: khoe, may, đem, mặc, 
đứng, đợi, đi, khen, hỏi, thấy, tức, tức tối, chạy, giơ, bảo. 


189 




Động từ tinh thái 

Động tư chỉ hành 
dộng, trạng thái 

Trả lời câu hỏi Làm gì? 


khoe, may. íỉêm, mạc. 
dứng, dợi, di. khen, hôi. 
thấy, chay. giơ. hào 

Trà lời các câu hòi Làm 
sao ? Thế nào ? 

1 


tức. tức tối 


2. Truyện Thói quen dừng từ buồn cười ỏ chỗ: anh chàng keo kiệt 
sắp chết đuôi nhưng vẫn không bỏ thói quen của mình: "Anh ấy chỉ 
muốn cầm của người khác, chứ không bao giò chịu đưa cho ai cái gì". 
Hai từ cầm và đưa có ý nghĩa trái ngược nhau: cầm tức nhận một cái 
gì đó từ người khác về phía mình; đưa tức trao một cái gì đó từ mình 
cho người khác. Anh chàng bị rơi xuống sông chỉ có thói quen cầm chứ 
không có thói quen đưa , điều đó cho thấy đây là một anh chàng tham 
lam, keo kiệt. 

Truyện mang ý nghĩa châm biếm và chê giễu thói keo kiệt, chỉ biết 
vơ tất cả vào mình mà không chịu chia sẻ cho ai cái gì. 


CỤM ĐỘNG TỪ 


Mục đích của bài học, giúp các em: 

- Hiếu được cấu tạo của cụm động từ; 

- Biết xác định được cụm động từ. 

A. HƯỚNG DẨN TÌM HlỂư BÀI 
I. Cụm động từ là gì? 

Cụm động từ là một tổ hợp từ gồm' động từ chính và một số từ ngữ 
phụ thuộc đứng trước, đứng sau động từ chính ấy. 


190 





Ví dụ: Viên quan ấy dã đi nhiều nơi, đến đâu quan củng ra những 
câu đõ oái oăm đê hỏi mọi người. 

Vé cấu tạo: cụm dộng từ có ý nghĩa dầy du hơn và có cấu tạo phức 
tạp hơn dộng từ. 

Về chức vụ ngữ pháp: cụm động từ hoạt dộng trong câu gióng như 
một động từ. 

Ví dụ: Em đã vượt, qua tường bằng một chiếc thang vẽ trên tường. 

1. Các từ ngừ in dậm trong câu dãn ớ SGK trang 147 bổ sung ý nghĩa 
cho những từ: 

Các từ: dã, nhiều nơi bô sung ý nghĩa cho dộng từ di. 

Các từ: cùng, những cảu đố oái oăm đề hỏi mọi người bô sung ý 
nghĩa cho dộng từ ra. 

2. Thử lược bỏ các từ ngữ in đậm nói trên rồi rút ra nhận xét vể vai 
trò của chúng. 

Nếu lược bỏ những từ ngữ in đậm trong câu dẫn ơ SGK trnag 147 
thì câu chi còn lại: Viên quan ấy đi, đến đâu quan ra. 

Nhận xét: Nếu lược bỏ các phụ ngữ đứng trước và đứng sau động 
từ trung tâm thì phần còn lại trong câu khiến người đọc không hiểu 
dược. 

3. Tìm một cụm động từ, đặt câu với cụm động từ ấy rồi rút ra nhận 
xét về hoạt dộng của cụm dộng từ so với một động từ. 

Cụm động từ: dang chơi đùa 

Đặt câu: Trên sân trường, các bạn học sinh dang chơi dùa 

Nhận xét: Cụm động từ hoạt động trong câu giống như một động từ. 
II. Câu tạo của cụm động từ 

Giông như cụm danh từ, cụm động từ cũng gồm ba phần: phần 
trung tâm, phần đầu và phần cuối. 


191 



Mô hình cụm động từ: 


Phân trước 

Phân trung tâm 

Phân sau 

dã. từng 

chiến dấu 

dũng cảm ở chiến trường 

đang 

hói 

trên cánh 

vần 

liọc 

trên lớp 


Trong cụm động từ: 

- Các phụ ngủ trước bổ sung cho động từ các ý nghĩa: quan hệ thòi 
gian; sự tiếp diễn tương tự; sự khuyến khích hoẠc ngăn cản hành 
động; sự khẳng định hoặc phủ định động từ. 

Ví dụ: Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh ièn 
cường tráng. 

Tô Hoài 

- Các phụ ngu ớ phần sau bố sung cho động tư về dối tượng, thời 
gian, nơi chốn, mục đích, nguyên nhân, phương tiện, cách thức hành 
động... 

Ví dụ: Cỏ Mắt, cậu Chăn, cậu Tay, bác Tai, lảo Miệng từ xưa vẫn 

sông với nhau rất thân thiết. 

1. Mô hình cấu tạo của các cụm động từ trong câu dẫn ở phần I 


Phẩn trước 

Phần trung tâm 

Phần sau 

đã 

di 

Nhiều nơi 

cũng 

ra 

Những cáu đô oái oăm 



để hòi mọi người 


2. Các từ ngữ có thể làm phụ ngữ ỏ phần trước cụm động từ: l ẫn, 
cứ, còn... bồ sung cho động từ trung tâm ý nghĩa vê sự tiếp diễn. 

Các từ ngữ có thể làm phụ ngữ ỏ phần sau cụm động từ là 
những từ ngũ bô' sung cho động từ trung tâm các chi tiết vể đối 
tượng, thời gian. 


192 








B. HƯỚNG I)ẨN LUYỆN TẬP 

1 Bài tập này véu cầu các em tìm các cụm động từ trong nhũng câu 
dần ớ SGK trang 148, 149. 

Để xác định các cụm động từ. trước hết các em cần xác định dộng 
từ. sau đó tìm các thành phần đứng trước và đứng sau dộng từ ấy. 

Cụ thê. các cụm từ tìm được là: 

a. còn đang đùa nghịch ở sau nhà 

h. yêu thương Mi Nương hết mực. 

■ muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. 

c. đành tim cách giữ sứ thần ở công quán để có thì giờ đi hòi ý kiến 
em bé thông minh nọ. 

2. Bài tập này yêu cầu các em chép các cụm động từ ỏ bài tập 1 vào 
mô hình cụm dộng từ. 


Phấn trước 

Phân trung tâm 

Phần sau 

còn dang 

cỉùa nghịch 

ớ sau nhà 


yêu thương 

Mị Nương hết mực 

muốn 

kén 

cho con một người chóng thật xứng 
đáng 


(lành 

tìm cách giữ sứ thán ờ công quán dê 
cỏ thì giờ di hôi ỷ kiến em hé thông 
minh nọ. 


3. Bài tập này yêu cầu các em nêu ý nghĩa của các phụ ngữ được in 
dậm trong doạn vàn dẫn ở SGK trang 149. 

Hai phụ ngữ chưa, không đều có ý nghĩa phủ định. 

Chưa : hành dộng có thê xảy ra, là sự phủ định tương đôi. 

Không-, hành dộng không thể xảy ra, là sự phủ định tuyệt đối. 

Cách dùng các phụ ngữ này trước động từ miêu tả hành động của 


193 



người cha và viên quan cho thấy sự thông minh và nhanh trí của em 
bé: người cha chưa kịp nghĩ ra câu trả lòi thì con đã đáp lại bằng một 
câu mà viên quan không thê trả lời được. 

4. Bài tập này yêu cầu các em viết một câu trình bày ý nghĩa của 
truyện Treo biển và chi ra cụm động từ trong đoạn văn đó. 

Câu văn: Truyện phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến. 

Cụm động từ: phê phán nhẹ nhàng, thiếu chủ kiên. 


194 



Bài 15 


MẸ HIÊN DẠY CON 


ì. Câu hoi 1 SGK trang 152 
a. Hướng dẫn Lìm hiểu 

Đọc kf truyện, chú ý đến các sự việc được nói tới trong bài, từ đó có 
thế lập bảng tóm tắt về các sự kiện ấy. 


b. Gợi ý trả lời 


Sự việc 

Con 

Mẹ 

1. Nhà gần nghĩa địa 

Bắt chước đào, chôn, lãn, 
khóc 

Dọn nhà ra gần chợ 

2. Nhà gần chợ 

Bắt chước buõn bán điên 

Dọn nhà đến cạnh 


đảo 

trường học 

Nhà gần trirờng 

Bắt chước học tập lẻ giáo 

Vui lòng với chỗ ờ mới 

4. Nhà hàng xóm giết 
lợn 

Thắc mắc hỏi mẹ 

Nói đùa: hàng xóm giết 
lợn cho con ăn, hối hận 
đi mua thịt cho con ân 

5. Mạnh Từ di học 

Bó học vé nhà chơi 

Cầm đao cắt dứt tấm vái 
đang dẽt trên khung 


2. Câu hỏi 2 SGK trang 152 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Nhìn vào bảng tóm tắt năm sự việc ỏ câu 1, suy ra ý nghĩa của từng 
sự việc. Hai sự việc sau mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, một bài học 
đầy ý nghĩa về việc dạy con từ nhỏ, mức độ sâu sắc hơn ba sự việc đầu. 

b. Gợi ý trả lời 

Đây là câu chuyện viết về Mạnh Tử lúc còn nhỏ. Tuổi nhỏ thường 
chứa có tính tự lập cao, chưa biết phân biệt rõ ràng điều xấu, điều tết. 
Vì vậy, thời thơ ấu của mỗi con người rất cần những người thân, nhất 
là bậc cha mẹ dạy bảo tận tình. Trong truyện, bà mẹ Mạnh Tử là một 
tấm gương sáng vê' việc giáo dục con cái. 


195 




một sô đặc điểm chung của dòng văn học này. Nội dung của mỗi cáu 
chuyện bao giờ cũng mang một bài học giáo huấn, một bài học dạo dức 
ỏ đời. 

4. Câu hỏi 4 SGK trang 152 

a. Hướng dẩn tìm hiếu 

Đọc lại cách viết truyện trung đại ở bài học trước để. có kiến thức 
tổng quan vê loại truyện trung đại. 

Cần nhớ Mẹ hiền dạy con trích trong cuốn sách Liệt nữ truyện của 
Trung Quốc, không phải truyện Việt Nam. nhưng vẫn được xếp vào 
truyện trung đại, vì văn phong của truyện giông với truyện trung đại. 

b. Hướng dẫn trả lời 

Truyện Mẹ hiển dạy con được xếp vào hệ thống truyện trung đại, 
vì văn phong của truyện giông với truyện trung đại. 

Truyện được viết bằng văn xuôi chữ Hán. Câu chuyện gần với kí và 
sử ghi chép những chuyện có thật. Cốt truyện đơn giản (gồm năm sự 
việc) không phức tạp. Nhân vật trong truyện dược miêu tả thông qua 
ngôi thứ ba, qua hành động và ngôn ngữ đối thoại. Nội dung của 
truyện mang tính giáo huấn về tình yêu con và cách dạy bảo con. 
Truyện viết về những sự việc hàng ngày mang tính chất dơn gian, 
nhưng hàm chứa một bài học sâu sắc và làm xúc động lòng người. Bà 
mẹ Mạnh Tử là một tấm gương điển hình cho các bà mẹ về tình yêu 
thương đối với con cái và cách răn dạy, giáo dục con. 


•198 



TÍNH TỪ VÀ CỤM TÍNH TỪ 

Mục đích của bài học giúp các em: 

- Củng cô và nâng cao một bước kiến thức về tính tù đâ học ỏ bậc 
tiêu học. 

- Nắm được khái niệm cụm tính từ. 

A. HƯỚNG DẨN TÌM HlỂu BÀI 
ĩ. Đặc diêm của tính từ 

Tính tư là những từ chỉ đậc điếm, tính chất của sự vật. hành động, 
trạng thái. 

Vi dụ: xanh, dó, nhanh, chậm, tốt, xấu, vui, buồn, dài, ngắn... 

Về đặc điểm ngữ pháp: 

- Tính từ có những nét giông động từ: 

+ Co khả năng kết hợp với các từ: đả, đang, sẽ, vẫn, cứ, còn, không, 
chưa, chang... đê tạo thành cụm tính từ. 

Ví dụ: dã nhỏ di, vẫn trẻ 

+ Có thể làm vị ngữ, chủ ngữ trong câu. Tuy vậy. kha nâng làm vị 
ngữ của tính từ hạn chế hơn động từ. 

Ví dụ: 

Tính từ có chức năng làm vị ngữ 

- Thăn hình tôi đã nhỏ đi rất nhiều. 

Tính từ có chửc năng làm vị ngữ 

- No đang lớn lên tưng ngày. 

Tính từ có chức năng làm chủ ngữ 

- Khỏe để học tập và làm việc. 


199 



một số đặc điểm chung của dòng văn học này. Nội dung của mỗi cảu 
chuyện bao giờ cùng mang một bài học giáo huấn, một bài học đạo đức 
ỏ dời. 

4. Cáu hỏi 4 SGK trang 152 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại cách viết truyện trung dại 0 bài học trước để. có kiến thức 
tổng quan về loại truyện trung đại. 

Cần nhớ Mẹ hiền dạy con trích trong cuốn sách Liệt nữ truyện của 
Trung Quốc, không phải truyện Việt Nam. nhưng vẫn được xếp vào 
truyện trung đại, vì vồn phong của truyện giông với truyện trung đại. 

b. Hướng dẩn trả lời 

Truyện Mẹ hiền dạy con được xếp vào hệ thống truyện trung đại. 
vì văn phong của truyện giống với truyện trung đại. 

Truyện được viết băng văn xuôi chữ Hán. Câu chuyện gần với ki và 
sử ghi chép những chuyện có thật. Cốt truyện đơn giản (gồm năm sự 
việc) không phức tạp. Nhân vật trong truyện dược miêu tả thông qua 
ngôi thứ ba, qua hành động và ngôn ngữ đối thoại. Nội dung của 
truyện mang tính giáo huấn về tình yêu con và cách dạy bảo con. 
Truyện viết về những sự việc hàng ngày mang tính chất đơn giản, 
nhưng hàm chứa một bài học sâu sác và làm xúc động lòng người. Bà 
mẹ Mạnh Tử là một tấm gương điển hình cho các bà mẹ về tình yêu 
thương đôi với con cái và cách răn dạy, giáo dục con. 


198 



TÍNH TỪ VÀ CUM TÍNH TỪ 


Mục đích của bài học giúp các em 

- Củng cô và nâng cao một bước kiến thức về tính từ đã học ỏ bậc 
tiểu học. 

- Nắm được khái niệm cụm tính từ. 

A. HƯỞNG DẪN TÌM HlỂư BÀI 
I. Đặc điếm của tính từ 

Tính từ là những từ chi đậc điểm, tính chất của sự vật, hành động, 
trạng thái. 

Ví dụ: xanh, đỏ, nhanh, chậm, tốt, xâu, vui, buồn, dài, ngắn... 

Về đặc điểm ngữ pháp: 

- Tính từ có những nét giống động từ: 

+ Có khả năng kết hợp với các từ: đã, đang, sẽ, vẫn, cứ, còn, không, 
chưa, chẳng... để tạo thành cụm tính từ. 

Ví dụ: đã nhỏ đi, vẫn trẻ 

+ Có thể làm vị ngữ, chủ ngữ trong câu. Tuy vậy, khả năng làm vị 
ngữ của tính từ hạn chế hơn động từ. 

Ví dụ: 

Tính từ có chức năng làm vị ngữ 

- Thân hình tôi đã nhỏ đi rất nhiều. 

Tính từ có chức năng làm vị ngữ 

- Nó đang lớn lên từng ngày. 

Tính từ có chức năng làm chủ ngữ 

- Khỏe để học tập và làm việc. 


199 



- Tính từ khác với động từ ở chỗ: 

+ Không kết họp với các từ hãy, đừng, chớ. 

-+• Kết hựp phố biến hơn với các từ chỉ mức độ: rất, hơi. cực,... 

Ví dụ: rát ngoan, hơi đẹp, cực giói 

1. Tính từ trong các càu dẫn ở SGK trang 153, 154: 

a. bé, oai 

b. vàng hoe, vàng lịm, vàng ôi, vàng tươi. 

2. Kế thêm một số tính từ 

- Tính từ chỉ màu sắc: đỏ, xanh, tím., trắng, đen... 

• Tính từ chỉ hình thể: to, nhỏ, lờn, bé, vuông, tròn... 

■ Tính từ chĩ dung lượng: nặng, nhẹ, đầy, vơi, gầy, béo... 

■ Tính từ chí kích thước: dài, ngắn, cao, thấp, gần, xa... 

Y nghĩa khái quát của tính từ là: nêu đặc điểm, tính chất của sự 
vật, hành dộng, trạng thái. 

3. So sánh tính từ và động từ (xem phán trên) 

II. Các loại tính từ 

Có hai loại tính từ đáng chú ý: 

- Tính từ chi đặc điểm tương đối (có thế kết hợp với từ chi mức độ: 
rất, hơi, lắm, quá...). 

Ví dụ: rất xinh, hơi xinh, xinh lắm, quá xinh... 

Loại tính từ này còn được gọi là tính từ thường hoặc tính từ đánh 
giá được về mức độ. 

- Tính từ chì đặc điếm tuyệt đôi (khòng thể kết hợp với các từ chi 
mức độ). 

Ví dụ: vàng hoe, vàng ôĩ, đỏ au, trắng xóa... 


200 



Loại tính từ này còn được gọi là tính từ tuyệt đối hoặc tính từ đánh 
giá dược về mức độ. 

1. Trong sô các tính từ vưa tìm được ớ phần I: 

Những tinh từ có khá nàng kết họp với CMC từ chi mức dộ (rất. hơi, 
qua, lăm, khá...) là: bé, oai. 

Nhưng tính từ không có kha năng kết hợp với các tù chi mức dộ là: 
vàng hoe, vầng lịm, vàng ối, vàng tươi. 

2. Giai thích hiện tượng trên 

Tính từ được chia thành hai tiểu loại: 

- Tính từ tuông đối (có khá nàng kết họp với các từ chi mức độ). 

- Tính từ tuyệt dôi (không có khả năng kết hợp với các từ chi mức độ). 

III. Cụm tính tử 

Cụm tinh từ là một tập hợp từ gồm tính từ chính và một sô lừ phụ 
thuộc dứng đằng trước, đàng sau tính từ chinh ấy. 

Ví dụ: rát đẹp, đẹp lảm. 


Mô hình cụm tinh từ: 


Phần trước 

Phần trung tâm 

Phần sau 

nít 

dẹp 



dẹp 

lâm 

nít 

fi'òi 

toán 

Yíhìỉcòtì/daỉìỊỊ 

trẻ 

như một thanh niên 

L- 1 


Trong cụm tính từ: 


- Các phụ ngữ ớ phần trước có thê biểu thị quan hệ thòi gian (đã, 
dang, sẽ...): sự tiếp diễn tương tự (vẫn, còn...): mức dộ của dạc điểm, 
tính chất (rất, lam, quá...): sự kháng dịnh hay phú dịnh (không, 
chưa, chăng...);... 

- Các phụ ngữ ớ phần sau có thể biếu thị vị trí; sự so sánh; mức độ; 
phạm vi hay nguyên nhân của đặc điểm; tính chất;... 


201 




Ví du: 


- Trong trời đất không gi quỷ bằng hạt gạo 

- Càng lạ hơn nữa , từ sau hôm gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thối. 

- Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng dến nơi có giặc (...). 

Mô hình cấu tạo của các cụm tính từ in đậm trong các câu dẫn ỏ SGK 
trang 155 


Phần trước 

Phần trung tâm 

Phần sau 

uốn/đã /rất 

yên tĩnh 



nhỏ 

lại 


sáng 

vằng vặc ở trên khàng 


B. HƯỞNG DẪN LUYỆN TẬP 


1. Bài tập này yêu cầu các em tìm các cụm tính từ trong các câu 
dẫn ở bài tập trang 155. 

a. sun sun như con đỉa. 

b. chần chẫn như cái đòn càn 

c. bè bè như cái quạt thóc. 

d. sừng sững như cái cột đình 

đ. tun tủn như cái chổi sê cùn 

2. Việc dùng các tính từ và phụ ngữ so sánh trong những câu trên 
có tác dụng phê bình và gây cười là: 

- Xét về cấu tạo: các tính từ trong những câu trên là các từ láy tượng 
hình, có khả nàng gợi tả, gợi cảm cao (sun sun, chần chẫn, bè bè, sừng 
sững, tun tủn). 

- Các sự vật được đem so sánh vối con voi là những sự vật quen 
thuộc hàng ngày (con đỉa, cái đòn càn, cái quạt thóc, cái cột đình, cái 
chổi sếcùn), không gợi ra một sự vật lớn lao, mới mẻ. Điều đó cho thấy 
tầm nhìn và nhận thức hạn hẹp, chủ quan của năm ông thầy bói (có 
tác dụng phê bình, phê phán). 


202 





3. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 

- So sánh cách dùng dộng từ và tinh từ trong năm câu văn tá biên 
trong truyện Ong lão đánh cá và con cú vàng. 

- Những khác biệt đó nói lên điều gi. 

Những động từ và tính từ dược dùng là: 

- gựn sóng êm (ì 

■ nổi song 

- nôi sóng dữ dội 

- nôi sóng mù mịt 

- nổi sóng ầm ầm 

Động từ và tính từ được dùng trong những lần sau càng mạnh 
mẽ, dử dội hơn lần trước. Điểu này thể hiện sự thay đổi thái độ của 
cá vàng trước những dòi hỏi ngày càng quá quắt của mụ vợ ông lão 
đánh cá. 

1. Quá trình thay đối từ không đến có, rồi từ có trở lại không trong 
đời sông của vợ chổng người đánh cá (truyện Ỏng lão đánh cá và con 
cá vàng) thê hiện qua cách dùng các tính từ trong những cụm danh 
từ như sau: 

a. sứt mé -> mới -* sứt mẻ 

b. nát -* đẹp -* to lớn -* nguy nga -* nat 

Các tính từ trên chi rõ sự thay đổi trong cuộc sống vợ chồng của 
người đánh cá nghèo -» giàu sang -» nghèo. 


203 



BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI HỌC KÌ I 

A. NHŨNG NỘI DUNG cơ BẢN CAN chú ý 
1. Phần văn 

a. Nắm vững đặc điếm thế loại của từng truyện đã học. 

- Truyền thuyết: là loại truyện dán gian có nhiều yếu tố hoang 
đường, kì ảo kế về các nhân vật, sự kiện có liên quan đến lịch sử thời 
quá khứ trên cơ sờ quan điếm của nhân dân. 

(Đọc thèm phần lí thuyết về truyền thuyết) 

- Truyện cười: là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười 
trong cuộc sông nhàm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những 
thói hư tật xấu trong xã hội. 

(Đọc thêm phần lí thuyết về truyện cười) 

- Truyện trung đại: là những truyện ra đời trong khoảng thời gian 
từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ XIX (thòi trung đại). Những truyện này 
thường có tính chất giáo huấn, cốt truyện còn dơn giản. Nghệ thuật 
truyện trung đại còn pha tạp nhiều yếu tố của truyện dân gian (yêu 
tố hư cấu, kì ảo) và thê kí (tính chát ghi chép sự việc) với sử (ghi chép 
truyện thật). 

(Đọc thêm phần kiến thức chung về Lan Trì kiến văn lục; 

Nam ông mộng lục) 

b. Nắm dược nội dung và hình thức cụ thể của mỗi truyện đã học: 
nhân vật, cốt truyện, một số chi tiết tiêu biếu và ý nghĩa của truyện. 

Đọc lại văn bán, các bài học, gọi ý trả lời câu hỏi, phần Ghi nhớ 
trong SGK để tự tổng kết theo những kiến tlúíc cơ bản trong từng 
truyện được học. 


204 



c\ Nắm được biểu hiện cụ thể của đặc điểm thê loại ở mỗi truyện. 

Trôn cơ sở nắm vững đậc điểm của mồi thê loại. SOI chiêu vào từng 
tác phàm đẽ có dẫn chứng cụ thế. Liên hộ và thử phân loại một sô 
truyện khác ngoài chương trình học. 

Một số ví dụ: 

Truyện Thánh Giỏng gán với những địa danh cụ thể (làng Phù 
Đống, núi Sóc...), liên quan đến sự thật lịch su là cuộc chiến đấu 
chống giặc An nói riêng, chống quân xám lược nói chung của dân tộc 
ta. Vi thó truyện dược xếp vào thế truyền thuyết. 

Tương tự. Con Rồng chau Tiên; Sơn Tinh, Thủy Tinh; Rãnh chưng, 
hãnh giầy: Sự tích Hồ Gươm và một sô truyện khác nhu Mị Châu, 
Trọng Thủy; Khổng lồ đúc chuông... đểu là truyền thuyết. 

Truyện cô tích cũng có những yêu tố hoang dường nhùng gần với 
cuộc sông của những người lao động bình thường hơn. Truyện kê vê 
một sô kiêu nhân vật tiêu biểu (người mồ côi bất hạnh, dũng sĩ, người 
tài giỏi đặc biệt...). Cô tích là nơi gửi gắm ước mơ, niềm tin của nhân 
dân vổ lẽ công bằng, về chiến tháng của cái tốt, cái thiện trong xã hội. 
Đây chinh là những đặc diêm dễ nhận thấy trong truyện Thạch Sanh. 
Sọ Dừa, Em bé thông minh,... 

Truyện Ech nghi đáy giếng; Thầy bói xem voi là những câu chuyện 
ngắn hàm ý khuyên nhủ con người vê cách sông, cách ứng xứ, nhìn 
nhận sự việc ờ đời. Dỏ chính là dấu hiệu đề chúng ta xếp hai truyện 
này vào thể loại truyện ngụ ngôn. 

Nếu truyện Treo biển chế giễu nhẹ nhàng những người không có 
lập trương, chính kiên thì truyện Lợn cưới, áo mới kể vê một hiện 
tượng dáng cười là thói khoe của... vì thê hai truyện này thuộc thê loại 
truyện cười. 

Những đặc điếm của truyện trung đại được thể hiện ỏ truyện Con 
hô cỏ nghĩa là: truyện thuộc thế văn xuôi chữ Hán. dược kế bởi ngôi 
thứ ba khách quan. Cốt truyện còn đơn giản, kể chuyện về hai con hô 
ở hai địa điếm cụ thể khác nhau nhưng đểu là những con hổ có nghĩa. 


205 



có tình. Qua đó tác giả gửi gắm lời khuyên con người phải biết sống 
có nghĩa, nhớ ơn những người đã giúp đõ mình trong cơn hoạn nạn. 
Truyện có sự trộn lẫn giữa yếu tô thực (những địa danh) và yếu tô’hư 
cấu (hổ có thế hiểu tiếng người, hành dộng như người). 

Truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng mang đặc điểm cùa 
truyện trung đại rõ nhất là ỏ tính chất kí (ghi chép sự việc), tính chất 
sử (ghi chép sự thật) và tính chất giáo huấn: người thầy thuốc phải 
hết lòng vì người bệnh, coi sự an nguy của họ cao hơn quyền lợi của 
chính bán thân mình. 

2. về phần Tiếng Việt 

Cần chú ý mấy nội dung chính sau: 

a. Nắm được các kiến thức về: 

- Cấu tạo từ: có hai loại từ: 

+ Từ đơn: từ chí gồm một tiếng. 

Ví dụ: nhà, cây, mày... 

+ Từ phức: từ gồm hai hoặc nhiều tiếng. 

Từ phức gồm từ ghép (ví dụ: nhà cửa, trường học...) và từ láy (xỉnh 
xinh, nho nhỏ, khanh khách...) 

- Từ mượn: là những từ mượn từ tiếng nưốc ngoài. 

+ Từ mượn tiêng Hán (là chủ yếu): giang sơn, độc lập, tự do... 

+ Từ mượn tiếng Pháp: .rà phòng, ga, compa... 

+ Từ mượn tiếng Anh: ti ui, ra-đi-ô, in-tơ-nét... 

+ Từ mượn tiếng Nga: Xô viết... 

- Nghĩa và hiện tượng chuyến nghĩa của từ 

Do có hiện tượng chuyển nghĩa mà có từ chuyên nghĩa. Từ nhiều 
nghĩa có nghĩa gốc và nghĩa chuyển. Nghĩa chuyển là nghĩa được hình 
thành trên cơ sở nghĩa gốc. Hiện tượng từ nhiểu nghĩa tạo nên sự 
phong phú, tinh tê của tiếng Việt. 


206 



- Các từ loại: 

+ Danh từ 

+ Động từ 
+ Tính từ 
+ Sô từ 
+ Lượng từ 
+ Chỉ từ 

- Các cụm từ: 

+ Cụm danh từ 
+ Cụm động từ 
+ Cụm tính từ 

b. Biêt vận dụng kiến thức về tiếng Việt vào việc đọc viết và hiểu 
vãn bản đã học cũng như vào việc tạo lập các kiểu văn bản. 

3. về phần Tập làm văn 

Các em cần chú ý nắm các nội dung chính sau: 

a. Tìm hiểu chung về văn tự sự 

- Tự sự (kể chuyện): Trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẩn 
đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kêt thúc, thế hiện một ý nghĩa. 

Mục đích của tự sự: giải thích sự việc, tìm hiểu con người, nêu vấn 
để và bày tỏ thái độ khen, chê. 

- Dàn bài của một bài tự sự gồm ba phần: 

+ Mỏ bài: giới thiệu chung về nhân vật và sự việc; 

+ Thân bài: kể diễn biến sự việc; 

+ Kết bài: kết cục của sự việc. 

- Ngôi kể trong văn tự sự 


207 



+ Người kê ở ngôi thứ nhất, trực tiếp xưng “tôi": kế ra những gì 
mình nghe, mình thấy, mình trải qua, có thế trực tiếp nói ra cảm 
tưởng, ý nghĩa của mình. 

+ Người kẻ ở ngôi thứ ba, tự giấu mình đi, có thỏ gọi nhân vật bàng 
tên của chúng. Theo ngòi kể này, người kê có thể kê linh hoạ , tự do 
những gì diễn ra với nhân vật. 

- Thứ tự kể trong văn tự sự 

+ Có thê kể các sụ việc liên tiếp nhau theo thử tự tự nhiên, việc gì 
xảv ra trước kể trước, việc gì xảy ra sau kê sau. 

+ Người kế cùng có thể dảo lộn thứ tự: có thê dem kết quá hoặc sự 
việc hiện tại kế trước, sau dó mới dùng cách ke bô sung hoăc đê nhân 
vật nhớ lại mà kế tiếp các sự việc đã xảy ra trước đó. 

b. Biết cách làm một bài văn tự sự. 

- Ke lại một chuyện dân gian đã học; 

- Kê lại một. chuyện trong đời sống hàng ngày; 

- Kế lại một chuyện tưởng tượng. 

B. HƯỚNG DẨN KIÊM TRA ĐÁNH GIÁ 

Đề bài (gồm hai phần) 

Phần I: Trắc nghiệm 

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào các câu 
trả lời đúng nhất trong bốn câu trả lời sau mỗi câu hỏi. 


Câu SỐ 

Đáp án 

Câu số 

Đáp án 

1 

B 

6 

B 

2 

c 

7 

c 

3 

B 

8 

B 

4 

A 

9 

A 

L 5 

c 

• 



208 


Phán II: Ty luận 

Đế: Hãy dỏng vai trò ba đỡ Trần trong truyện Con hô cỏ nghĩa đê 
kê lại càu chuyện ấy. 

Gợi ý tìm hiếu đô' và lập ý: 

- Đây là đê tướng tượng cần phải dựa vào nội dung của truyện Con 
hô có nghĩa. 

■ Các em tưởng tượng mình là nhãn vật bà dỡ Trần: nói năng, nhìn 
nhận theo cách nói và cách nhìn của nhàn vật ây. 

- Có thể nêu lên những suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng cùa nhân vật 
trong một số tình huống. 


209 



Bài 16 


THẦY THUỐC GIỎI 
CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG 


HỔ Nguyên Trùng 


Vài nét về tác giả và tác phẩm 

Hổ Nguyên Trưng (1374 - 1446) là nhà văn, nhà sáng chế khoa học Việt 
Nam cuối thời Trần, con trưởng của Hổ Quý Ly, nguyên họ Lẽ, tự là Mạnh 
Nguyên, biệt hiệu Nam Ông, người hương Đại Lai, huyện Vĩnh Phúc, lộ 
Thanh Hoa, nay là tinh Thanh Hóa. Năm 1393, dược kè chấn cha làm chức 
phán quan ở chùa Thương Lâm. Sau đủ Hổ Quý Ly cướp ngôi vua Trần. Tuy 
là con trưởng nhưng ông không được nối ngôi vua, mà chỉ giữ các chức quan 
Tư đổ, Tả tướng quốc... Nám 1406, được, giao cẩm quàn chống giặc Minh 
xăm lược. Hổ Nguyên Trừng đã có một cáu nói nổi tiếng: “T hấn không sợ 
đánh, chi sợ lòng dân không theo mà thôi...”. Sau đó quán đội nhà Hồ thất 
bại. Cùng với cha, em và cháu, Nguyên Trừng bị bất đem vê Trung Quốc. 
Nhờ có tài chế súng “thần cd\ một loại vũ khí hiệu nghiệm hơn hắn các loại 
khác đương thời, ông được tha bổng rồi dược nhà Minh cán nhắc lên những 
chức vị cao... Tuy vậy, trong tấm lòng sâu kín của ông vẩn le lói một tâm sự 
nhớ nước. Điều đó không những biểu hiện ở biệt hiệu Nam Ông do ông tự đặt 
cho minh, mà còn biểu hiện đó đáy trong cuốn sách Nam ông mộng lục (chép 
lại những giấc mộng của Nam Ông), 1438). Cuốn sách là một tập ghi chép 
về các máu chuyện “người thiện”, “người tài” cua đất nước Đại Việt, những 
máu chuyện được hồi ức lại như là một giấc mơ về dì vãng của Hồ Nguyên 
Trừng. Sách gồm 31 thiên được viết, in và lưu hành ở Trung Quốc nên không 
khỏi mang nhiều hạn chế cùa những điều kiện chính trị, xả hội khi nó ra đời. 
Tuy vậy, qua 31 thiên truyện ta không hể thấy một dụng ý đen tôĩ nào, chẳng 
hạn nhằm chứng minh nước Nam vốn là quận huyện cua phương Bắc hoặc 
giả, muốn biểu dương công ơn “khai hóa” của “thiên triều” đối với người 
Nam. Trái lại, điều tác giả muôn gửi gắm là một ỷ lớn hẩu như xuyên suốt 
cả tập sách: nước Nam vốn củng có những con người rất đẹp, tiêu biểu cho 
dạo đức, phẩm chất và tài năng, có thể đem ra làm gương cho độc giả phương 
Bắc cùng soi. Nam Ồng mộng lục còn có nội dung thứ hai củng dáng dược 
quan tám. Đó là một phẩn gồm khoảng hơn 10 bài cuối sách, có tính chất ngôn 


210 



ngữ thi thoạt và những đoạn bịnh luận thi ca o đáy có cái tinh tẽ của một 
người biết thưởng thức thơ. cũng bước đáu biết chủ ý đến những tác động của 
itii '11 ktcn xớ hội thám mì đối với tác phàm. 


1. Câu hổi 1 SC«K trang lf>4 

a. Tra lò) câu hói sau: 

- Vị Thái y lệnh là người thế nào? 

- Trong những hành động của ông. điều gì ìàm em cảm phục nhất 
và suy nghĩ nhiều nhất? 

b. Phân tích, bình luận lời đối thoại của vị Thái y với quan Trung 
sứ: “Ngài đáp: Tôi có mắc tội... tỏi xin chịu tội”. 

a. Hưởng dẫn tìm hiểu 

Đọc kĩ toàn bộ vãn bản, chú ý nhủng chi tiết nói vế nhân vật Thái 
V lệnh họ Phạm - một lương y nhân đức. Mọi việc làm của ông dêu 
khiến ta xúc dộng. Đặc biệt chú ý đến tình huống ông đi cứu người 
dàn bá đang gặp nguy kịch, thì có lệnh vua gọi vào cung chừa cho bậc 
quý nhân đang bị sốt. 

b. Gựi ý trả lời 

Nhân vật Thái y lệnh họ Phạm là vị lương y trong triều đình, dưới 
triều vua Trần Anh Vương, nhưng ông rất quan tâm trị bệnh cho 
người nghèo, cứu sóng hàng ngàn mạng người. Thái y lệnh dem hết 
cua cái trong nhà ra mua các loại thuốc tốt. Năm đói kém. ông còn 
dựng thêm nhà cho những kẻ khốn cùng đói khát và bệnh tật. Ông 
dược mọi người coi trọng và ngưỡng mộ. Có lần. trong cung có lệnh 
vua triệu đến khám cho bậc quý nhân dang bị sôi. ông vẫn đi cứu cho 
người dàn dang bị nguy kịch trước rồi mới vào cung. 

Khi vào cung, Thái y lệnh yết kiến Trán Anh Vương tạ tội. bày rõ 
lòng thành của mình, nhưng Trần Anh Vương không bắt tội mà còn 
khen ông là một lương y chân chính. 

Những chi tiết trên cho thấy, vị Thái y lệnh không chí giỏi về 
chuyên môn mà còn là một vị lương y nhãn đức. Đặc biệt, ông dành 
tinh yêu thương cho những bệnh nhãn cơ khô. 


211 



Ong cho bệnh nhân ở nhà minh, cấp cơm cháo, chữa trị. Các con 
bệnh nặng “dầm dê máu mủ”, ông cũng không nê hà bẩn thỉu. Ong đã 
dùng nhà mình làm bệnh xá, diều trị cho những bệnh nhân dói khổ. 

Trong hành động của ông, điều làm ta xúc động nhất, cảm phục 
nhất là lúc ông quyết định đi cứu người dàn bà nghèo nguy kịch trước, 
sau đó mới vào cung chữa trị cho bậc quý nhân. Ong bất chấp lòi đe 
dọa tính mạng của quan Trung sử, chấp nhận mắc tội với vua chứ 
không chịu để con bệnh chết. 

Đoạn đối thoại sau đây cho ta thấy phẩm chất cao quý của một vị 
lương v: 

- "Phận làm tòi, sao được như vậy? Ông định cứu tính mạng người 
ta mà không cứu tính mạng minh chángĩ' 

Ngài đáp: 

- "Tỏi củ mắc tội, cũng không biết lảm thế nào. Nếu người kia không 
được cứu, sẽ chết trong khoảnh khắc, chang biết trỏng vào đàu. Tinh 
mệnh của tiêu thần còn tròng cậy vào chúa thượng, may ra thoát. Tội 
tỏi xỉn chịu". 

Lời đôi đáp cùa Thái y lệnh vỏ] quan Trung sứ chửng tó Thái y lệnh 
coi tính mạng con người là quan trọng nhất. 

Khi chữa bệnh,ỏng không phân biệt sang hòn. Mọi bệnh nhân dều 
binh đáng trước vị lương y nhân đức này. Vì sự sống của bệnh nhàn, 
ông quên đi cả nguy hiểm cho bản thân. VỊ Thái y lệnh biết rằng, mình 
là mệnh quan của triều đình, kháng lại lệnh vua là “mắc tội khi quân”. 
Ong chấp nhận sự trừng phạt "Tội tôi xin chịu", và hi vọng vào sự anh 
minh của chúa thượng “trông cậy vào chúa thượng may ra thoát”. Còn 
mệnh sống của người đàn bà nghèo kia “chí ở trong khoảnh khắc" 
không cứu nguy sẽ chết. Trong tình huông kịch tính này. không phải 
bất kì vị lương y nào cũng hành động như Thái y lệnh, không phải ai 
cũng đủ dũng khi để vượt qua lệnh vua và bất chấp mạng sống của bán 
thân mình. Thái y lệnh không chỉ là vị lương y nhân từ, yêu thương 
những người nghèo khổ, chữa bệnh không lấy tiền mà còn là một ỏng 
quan dũng khí. không khuất phục trước uy lực. 


212 



2. Câu hỏi 2 SGK trang 165 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Đọc lại đoạn văn: “Lát sau, ngài đợi đến yết kiến... thật xứng với 
lòng ta mong mỏi”. 

Chú ý cảu nói của vua Trần Anh Vương với Thái y lệnh. 

b. Gợi ý trả lời 

Sau khi Thái y lệnh cứu chừa cho người đàn bà nghèo, ông vào 
cung yết kiến vua Trần Anh Vương xin tạ tội và bày tó lòng thành của 
mình. Vua Trần Anh Vương lúc đầu quớ trách, nhung khi hiểu rõ lòng 
thành của Thái y lệnh thì khen ngợi: 

Ngươi thật là bậc lương y chăn chính, đã giỏi uề nghé nghiệp lại co 
lòng nhân đức, thương xót đám con dó của ta, thật xứng với lòng ta 
/nong mói. 

Vua khen Thái y lệnh là người vừa giói chuyên môn, vừa có tâm 
lòng nhân đức với dân lành, đó cũng là ý nguyện của vua. Câu nói đó 
vừa nói lên được phẩm chất cao quý và chuyên môn của Thái y lệnh, 
vừa thể hiện nhân cách của nhà vua. 

Qua đó. ta thây Trần Anh Vương là một vị vua nhân đức, biết 
thương dân. biết coi trọng người tài đức. 

3. Cáu hói 3 S(ỈK trang 165 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Nhan đề của truyện Thầy thuốc gioi cót nhất ở tấm lòng phần nào 
bao quát nội dung truyện. 

Suy nghĩ vế nhan để truyện và dọc lại cảu 1, 2 đê rút ra bài học từ 
hình tượng Thái y bệnh. 

b. Gợi ý trả lời 

Truyện Thầy thuốc giòi cốt nhất ờ tấm lòng nối bật lên là hình 
tượng cao đẹp của Thái y lệnh, một vị lương y vừa giỏi chuyên môn. 
cứu sống hàng ngàn mạng người, vừa giàu lòng nhân ái. Thái y lệnh 


213 



đã quên đi mạng sống của mình đế cứu một bệnh nhân nguy kịch, 
chấp nhận đắc tội với triều đình. 

Hình tượng Thái y lệnh là một tấm gương sáng cho người làm nghe 
y hôm nay và mai sau noi theo. Người làm nghề y không chi rèn luyện 
tài năng, còn phải có “y đức”, có tấm lòng nhân hậu. yêu thương, hết 
lòng với các bệnh nhân. Đức là nhung phẩm chất cần có cùa các nhà 
y học. Ngày nay. phương châm "Lương y như từ mẫu" là tiêu chuẩn 
cao quý để các nhà y học vươn tới. 

4. Càu hỏi 4 SGK trang 165 

a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Đọc vàn bản kẻ vê Tuệ Tĩnh trang 44 SGK, tìm ra nhũng điểm 
tương đồng giữa danh y Tuệ Tĩnh và Thái y lệnh. 

b. Gợi ý trả lời 

Qua hai câu chuyện kê về thầy Tuệ Tĩnh và Thái V lệnh, ta thấy 
họ đều là hai vị lương y có tài, nhân hậu, hết lòng vì bệnh nhân. 

Cả hai người dểu gặp tình huống khó xử, một lúc có hai bệnh nhân 
một người nguy kịch nhưng nghèo khỏ, một bệnh nhân mức độ của 
bệnh nhẹ hơn nhưng giàu có, có địa vị, có uy quyền. Thầy Tuệ Tĩnh 
cũng giống Thái y lệnh quyết định chạy chữa cho bệnh nhân nghèo 
gặp nguv kịch trước bệnh nhân nhẹ, giàu sang, có địa vị. Cả hai đểu 
hành dộng theo tấm lòng nhân hậu của người thầy thuôc, không sợ 
uy quyền. 

Sự khác nhau trong tình huống của thầy Tuệ Tĩnh và Thái y lệnh 
ớ chỗ: Con trai nhà quý tộc đến mời vào dinh xem bệnh đau lưng cho 
cha, thì thằng bé gãy chân con nhà nông dàn được khiêng đến C òn 
Thái y lệnh di ngay khi được tin người dàn bà nguy kịch, máu chày 
như xối. 

Cả hai vị lương y đểu lựa chọn chữa trị cho người bệnh hiểm nghèo 
trước, không phân biệt sang hèn, thế lực. Họ là những mảu mực vê y 
đức và tấm lòng nhân hậu cao cả của người thầy thuốc. 



CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 

(phẩn tiếng Việt) 

RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ 


Mục đích của bài học. giúp các em biết sửa một số lỗi chính tả do 
đặc điếm phát âm địa phường. 

A. HƯỚNG DẨN NỘI DUNG LUYỆN TẬP 

ĩ. Dôi với các tình miên Bắc 

Do ánh hưởng của cách phát âm. người miền Bác thường không 
phân biệt các phụ âm đầu: tr/ch. s/x. r/d/gi và lẫn lộn trong cách phát 
âm 1/n, nên khi viết chính tả thường hay viết sai các phụ âm đầu nói 
trôn. 

- Theo yêu cẩu của SGK, ở từng cặp phụ âm đầu, các em cần đọc 
đúng (chú ý phát âm phân biệt các phụ âm đầu trong từng cặp), sau 
đó vièt lại chính xác các phụ âm đầu dễ mắc lỗi trong SGK. 

- Ngoài các cặp từ ngữ trong SGK. các em có thế tim thêm những 
cặp t ừ khác dỗ viết sai rồi viết lại đê cúng cố thêm. 

2. Đối với các tính miền Trung, miền Nam 

- Do ảnh hương của cách phát âm địa phương, các tinh miền Trung 
và miền Nam (từ Thừa Thiên Huế (lên Cà Mau) thường viết sai các 
phụ âm cuối: t /c. n /ng. 

- Dối vối các tinh miền Trung (từ Thanh Hóa trở vào), thường viết 
sai dấu hói và dấu ngã. 

- Yêu cầu các em cần đọc đúng và viết dúng đôi vối những cặp từ 
trong SGK. 

3. Dôi vói các tỉnh miền Nam 

Các tính miền Nam thường không có sự phân biệt V /d. Yêu cầu các 
em đọc đúng, sau đó luyện viết đúng. 


215 



LUYEN TAP 


1. Điền tr/ch, s/x, r/d/gi, 1/n vào chồ trống 

- Trái cây, chờ đợi, chuyển chỗ, trải qua, trôi chảy, trơ trụi, nói 
chuyện, chương trình, chẻ tre. 

- Sấp ngửa, sản xuất, sơ sài, bổ sung, xung kích, xua đuổi, cái xẻng, 
xuất hiện, chim sáo, sâu bọ. 

- Rủ rượi, rắc rối, giảm giá, giáo dục, rung rinh, rùng rợn, giang 
sơn, rau diếp, dao kéo , giao kèo, giáo mác. 

- Lạc hậu, nói liều, gian nan, nết na, lương thiện, ruộng nương, lỗ 
chỗ, lén lút, bếp núc, lỡ làng. 

2. Lựa chọn từ điền vào chỗ trông 

a. Vây, dây, giây 

Vây cá, sợi dây, dây điện, váy cánh, dây dưa, giây phút, bao vây. 

b. Viết, diết, giết 

Giết giặc, da diết, viết văn, chữ viết, giết chết. 

c. Vẻ, dẻ, giẻ 

Hạt dẻ, da dẻ, vẻ vang, văn vẻ, giẻ lau, mảnh dẻ, vẻ đẹp, giẻ rách. 

3. Chọn s hoặc X đế điền vào chỗ trông cho thích hợp 

Bầu trời xám xịt như sà xuống sát mặt đất, sấm rền vang, chớp lóe 
sáng rạch xé cả không gian. Cây sung già trước cửa sổ trút lá theo 
trận lốc, trơ lại những cành xơ xác khăng khiu. Đột nhiên, trận mưa 
dông sầm sập đổ, gõ lên mái tôn loảng xoảng. 

4. Điển từ thích hợp có vần “uôc” hoặc “uôt” vào chỗ trông 

Thắt lưng buộc bụng, buột miệng nói ra, cùng một duộc, con bạch 
tuộc, thẳng đuồn đuột, quả dưa chuột, bị chuột rút, trắng muốt, con 
chầu chuộc. 



5. Viết hói hay ngã ở những chừ in nghiêng 

Vẽ tranh, biểu quyết, dè bíu, bủn run. dai dẳng, hưởng thụ, tưởng 
tượng, ngày giỗ. lỗ mãng, cố lỗ. ngẫm nghĩ 

6. Chữa lỗi chính tả trong những câu sau 

- Tía đã nhiều lần căn dặn rằng không được kiêu căng. 

- Một cây tre chân ngang đường chắng cho ai vô rừng chặt cây. 
đốn gỗ. 

- Có đau thì cắn rảng mà chịu nghen. 


217 



MỤC LỤC 


Bài 

Nội dung 

Trang 


Con Rồng cháu Tién 

7 

1. 

Bánh chưng, bánh giầy 

'2 

Từ và cấu tạo từ Tiếng Việt 

‘7 


Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt 

21 

■ 

Thánh Giông 

25 

H 

Từ mượn 

31 

■ 

Tìm hiểu chung vế vãn tự sự 

34 

■ 

Sơn Tinh, Thủy Tinh 

38 

□ 

Nghĩa của từ 

41 

H 

Sự việc và nhản vật trong vàn tự sự 

46 


Sự tích Hồ Gươm 

52 

4 

Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự 

66 


Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự 

69 

il 

Sọ Dừa 

71 

■ 

Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ 

76 

■ 

Lời văn, đoạn văn tự sự 

81 

1 

Thạch Sanh 

86 

Chữa lỗi dùng từ 

97 


Em bé thông minh 

101 


Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) 


II 

Luyện nói kể chuyện 

BU 


Cây bút thắn 


8. 

Danh từ 

Hĩrl 


Ngôn kể và lời kể trong văn tự sự 

HB!1 


218 
























Nội dung 


ng lão đánh cá và con cà vàng 
Thứ tự kể trong văn tự sự 


Ech ngổi đáy giêng 
Thầy bói xem voi 
Đeo nhạc cho mèo 
Danh từ (tiếp theo) 
Luyện nói kể chuyện 


Chân, Tay, Tai, Mât, Mũi, Miệng 
Cụm danh từ 

Luyện tập xây dụng bài tự sự 
Kể chuyện đời thường 


Treo biển 
Lợn cưới, áo mời 
Số từ vả lượng từ 
Kể chuyện tưởng tượng 


On tập truyện dân gian 
Chỉ từ 

Luyện tập kể chuyện tưởng tượng 


Con hố có nghĩa 
Động từ 
Cụm động từ 


Mẹ hiẽn dạy con 

Tính từ và cụm tính từ 

Bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ I 


Thây thuốc giỏi cốt nhất ớ tâm lòng 
Chương trình địa phương 


Trang 








219 











NHA XUAT BAN ĐẠI ỈIỌC ọuoc GIA HA NOI 
16 HÀNG CHUỐI -IIAI BÀ TRUNG IIÀ NỘI 
ĐT: 04.9714896: 04.7547936 I AX: 04.9714899 


Chiu trách nhiệm xuất hàn: 

Giám dóc: PHÙNG QUỐC BẢO 

Tổng hiên lập: PHẠM THÀNH HUNG 


Biên tập: 

Chó hán: 

Sứa hài: 

Trinh hãy hìa: 


QUỲNH NGA 
ANH ĐÚC 
MAI ITONG 
SÁC VI ÚT 


iẽn kết \uai han: 


( o\<; TY rổ IMI \N SÁril & TIIIKT liỊ (il \<> 1)1 < I KI I I I 

Tĩáá Sá cÁ 7W 7 ccệ 

187 Giang Vũ - I la Nòi. 1)1: 04.8515567 l-ax: (M.5I43485 
I 1/109 Tran Duy Hưng llà Nội. DI: 04.5564 I 
l-.mail: li cnkcixhíu nlusạ duiTitKv,«Hh.Mi 
NVchsiic: www.nhavidnriiiic.com.vn 


GIÚP KM HỌC TỎ I NCỈỮVAN 6 TẬP I 

Mã sổ: 2L - 20 ĐI 106 

In 2000 cuốn, khổ 16 X 24 cm lại Còng ly ĨI 1 Việi Ihrng CN I là Nội 
So xuất hán: 85 2006/CXB/108 OI/ĐI IQGI in ngày 24/01/2006.' 
Quyết định xuất hán sò: 20 l.K/XB 
In xong và nộp lưu chiêu quý I nãin 2006. 





